ABHIDHAMMA PITAKA 
VÔ TỶ PHÁP TẠNG 


Bộ Sách Chú Giải 





Tác Giả: NAGÀDÌPA Mahà Thera 
Dịch Giả: Bhikkhu PASÀDO 


P. L. 2540 D. L. 1996 


Saddhamma Meditation Sociefy 
Tâm Pháp Thiền Viện, Bumpass, VA 


ABHIDHAMMA PITAKA 
VÔ TỶ PHÁP TẠNG 


Bộ Sách Chú Giải 


DHAMMASANGANÌ - PHÁP TỤ 





Tác Giả: NAGÀDÌPA Mahà Thera 
Dịch Giả: Bhikkhu PASÀDO 


P. L. 2540 D. L. 1996 
Saddhamma Meditation Society 
Tâm Pháp Thiền Viện, Bumpass, VA 


Lời Mở Đáu 


Tạng Vô Tỷ Pháp là phân giáo lý cao siêu, thậm 
thâm vì diệu của Đức Phật. 

Để tỏ lòng tri ân với Mẹ, lúc bấy giờ đã qua đời và 
tải sanh vào Cỏi Trời Tusità (Đâu Suất Đà). Đúc Phật 
đã ngự đến Đao Lợi Thiên (Tvàtimsa), vào hạ thứ 7 của 
Ngài, thuyết giảng liên tiếp trong suốt ba tháng (của 
nhân loại), với hội chúng gồm có Thiên Mẫu Màyà và 
800 triệu Thiên Chúng đến thính Pháp. 

Tạng Vô Tỷ Pháp gồm có 42,000 Pháp Uẩn 
(Dhanưnakhandha) được chia ra thành bảy bộ kinh. Bộ 
thứ nhất là Dhammasanganì (Pháp Tụ), phân lớn được 
giải thích ba câu Pháp đầu tiên, là Pháp Thiện (Kusalà 
dhammmà), Pháp Bất Ti hiện (Akusalà dhammmv), và Pháp 
Vô Ký (Abyàkatà dhammà). 

Trong bộ chủ giải này sẽ lần lượt giải thích từng mỗi 
bộ kinh của Tạng Vô Tỷ Pháp. Tuy nhiên trong phân 
chú giải của bộ kinh sách này lại được giải thích theo 
cách cổ điển, có nghĩa là được dẫn chứng thêm phẩn 
tích truyện — thuộc Tạng Kinh — phần nào mới lạ với 
tính chất của Tạng Vô Tỷ Pháp, vốn đĩ cô đọng và khô 
khan, chỉ đơn thuân những Pháp Môn. 

Có lẽ các học giả thuần chuyên nghiên cứu có thể là 
ngạc nhiên và lại là niềm vui thích cho mọi người có 
tâm tìm hiểu về Pháp Lý của Tạng này. Tuy nhiên — cả 
hai — cũng nhận đủ đầy vật thực để bồi bồ tỉnh thần cho 


bậc học giả và cũng như cho người quyết tâm nghiên 
cứu để tăng trưởng trí tuệ và sống đời Phật Tử lý tưởng. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch này xin thành 
kính dâng lên hương linh bậc thầy khả kính là Ngài 
Trưởng Lão TỊNH SỰ (SamtaRicco Mahà Thera), Ngài 
Trưởng Lão SIỀU VIỆT (Ulàro Mabà Thera), đến Song 
Thân kính yêu, đến Cô Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên, đến tắt 
cả Chư Thiên hộ trì Chánh Pháp, đến những bậc hữu 
ân đã túng hộ cho việc phát hành toàn bộ chủ giải của 
Tạng Vô Tỷ Pháp, và đến toàn thể quý Phật Tử luôn 
được an vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong 
Cấu. 


Với tắm lòng Từ Ái, 
Mcttàparamatthapàrami, 
Sàđhu! Sàđhu! Sàdhu! 


Dịch Giả 
Bhikkhu PASÀDO Sán Nhiên 


Mục Lục 


TÁM TÂM THIỆN DỤC GIỚI......................- 5+ ccssssssa 10 


1.Kàmàvacarakusalacitta Dànamaya — Tâm Thiện 
101/0 CHƠI = HH VAO: LH 34k3)aaovavowloioya@layabAi 20 


2. Kàmàvacarakusalacitta Sìlamaya — Tâm Thiện Dục 
Giới BH THÍ GIỚI, s.:ci00ios66ASA66060s16aE24ete 35 


3. Kàmàvacarakusalacifta Bhàvanàmaya — lâm Thiện 
Dục Giới - Phân Tụ Tiễn..............................ă co... 47 


4. Kàmàvacarakusalacitta Ápacàyanamaya — Tâm 
Thiện Dục Giới - Phần CHHG KINH: (006i la0008à 50 


3. Kàmàvacarakusalacitta Veyyàvaccammaya — Tâm 
Thiện Dục Giới — Phân Phụng Hành........................-- 72 


6. Kàmàvacarakusalacitta Pattidànammaya — Tâm 
Thiện Dục Giới — Phần Hỏi Hướng Công Đúc........ 84 
7. Kàmàvacarakusalacitta Pattànumodànamaya — 
Tâm Thiện Dục Giới — Phân Tùy Hỷ Công Đức ...... 97 
ở. Kàmàvacarakusalacitta Dhammadesanàmaya — 


Tâm Thiện Dục Giới — Phân Thuyết Pháp............. 109 


9. Kàmàvacarakusalacitta Dhammasavanamaya — 
Tâm Thiện Dục Giới — Phân Thính Pháp............... 119 


10. Kàmàvacarakusalacitta Ditthujuham=namaya — 
Tâm Thiện Dục Giới — Phân Chân Tri Chước Kiến 
Ö„131 


KHANDHAVIBHANGA - UẨN PHÂN TÍCH ........... 149 
1. Rùpakhandhaniddesa — Sắc Uẩn xiển mình........ 149 
2. Vedanàkhandhamiddesa — Thọ Uẩn xiển mỉnh.... ] 59 
3. Sannàkhandhaniddesa — Tưởng Uẩn xiển mỉnh.. 162 
4.Sankhàrakkhandhaniddesa - Hành Uẩn xiển mình 


...... 164 
5. Vinnànakkhandhaniddesa — Thức Uẩn xiễn minh 
....ẻốẻẻ ẽẻ'ẻẽố. 
ÀYATANAVIBHANGA - XỨ PHÂN TÍCH.................. 169 
DHÀTUVIBHANGA - GIỚI PHÂN TÍCH.................. 179 
SACCAVIBHANGA —- ĐỀ PHÂN TÍCH................... 180 


INDRIYAVIBHANGA - QUYỀN PHÁN TÍCH.......... 180 


PATICCASAMUPPÀDAVIBHANGA - LIÊN QUAN 

TƯƠNG SINH PHÂN TÍCH ........................ --...-------- 180 
1. Avijà paccayà sankhàràniddesa — Vô Minh làm 
duyên Hành xiển minh ...................--cooccccccccccccec 181 
2.Sankhàrà paccayà vinnànaniddesa — Hành làm 
duyên Thức xiỂ IHỈHh....................- 5c cccctcckvEvztertervee 1901 
3. Vinnàna paccayà nàmarùpaniddesa — Thức làm 
duyên Danh Sắc xiỂn miỉnh,...................... ..- ccecceccccred 201 


4. Nàmarùpa paccayà salàyatananiddesa —- Danh Sắc 
làm duyên Lục Xứ xiễn mỉnh,...................- 5c sxczs sa 210 


3..Salàyatana paccayà phassaniddesa — Lục Xứ làm 
duyên Xúc xiển mìỉnh.....................- 2-5 cccscccecczxcrtrreee 2222) 


6. Phassa paccayà vedanàniddesa — Xúc làm duyên 
1110 1€ Tì TRHEHIHG.1150xatG Ai 3nntixglsataxiaktoskodskbStiÀstuile 228 


7. Phassa paccayà vedanàniddesa — Thọ làm duyên Ái 
Xi NIHSS trì VÀ gui dãNhhaxesglai9xuasbfuiesaAe 212 
8. Tanhà paccayà upàdànaniddesa — Ái làm đuyên 
Ti SEiGHTWMIHIISiiabfuGie, Gisuasliaissgtfbisakbbes6sk si 236 
9. Upàdàna paccayà bhavaniddesa — Thủ làm duyên 
Hữu xiỄn mình....................... - -ácscctknx keo 248 
10. Bhava paccayà Jàtiniddesa — Hữu làm đuyên 
S0 Ai0n Đi coislb1iaa6sasoi0086salaat sai 260 


11. Jàti paccayà jaràmarananiddesa — Sanh làm 
duyên Lão Tử xiển mình.................... 22 5s©5sccxcsce 273 


DHAMMASANGANÌ— PHÁP TỤ 


(Sự giảng giải sâu rộng theo phần cổ điển) 


Nidànakathà — Câu kê giới thiêu 
Namatthu Sugatassa — Trí Kính Lễ Đức Thiện Thệ 


“Tao yamakapàvdharjyàvasàne Bhagavà  ciesi 
altabuddhà pàthiram kawà kalha nu kho vassam 
upaganchimsùti vajamo tàvatimseti addasa idàmi 
mayà gantum taftha ganfvà màdupaccupakàratthàya 
saftapakaranàbhidhamnadesanatthàya vaftàtiti `. 


Nguyên trọn câu này sẽ được giảng giải trong cả 7 
bộ thuộc Tạng Vô Tỷ Pháp, tuy nhiên, Pháp Tụ là bộ 
Kinh của Tạng này sẽ được giải thích đầu tiên. Tất cả 
bậc Trí Tuệ nên được hiểu biết, có hai trường hợp hiện 
hữu trong phần Giáo Pháp thậm thâm vi điệu, đó là: rất 
khó cho việc thuyết giảng và rất khó cho việc thính từ, 
vì chỉ thuyết giảng phần Tâm, Tâm Sở và Níp Bàn, chỉ 
khéo thuyết giảng điểm tô phần Niệm Tuệ (Sz/?amà) 
và vì thính Pháp vi diệu một cách ngắn øọn với nội 
dung như sau: 

“Bhagavà ” Đức Thế Tôn sau khi tỏ ý hiện bày Song 
Thông để hàng phục Đạo Sĩ Migamha phía dưới tàng 
cây xoài một cách hoàn mãn, tiếp nối theo lập ý nghĩ 
suy rằng: 


“Afitabuddhà ” tất cả Chư Phật trong thời quá khứ, 
sau khi đã thực hiện hoàn tất Song Thông trong thời an 
cư kiết vũ (mùa mưa) vào hạ thứ 7, thì thường đi ngự an 
cư tại Quốc Độ nào. Tức thời có sự hiểu biết rằng, sẽ 
ngự đến Đao Lợi Thiên để lập ý tỏ bày đền đáp ân đức 
của người Mẹ, và Đức Phật sẽ thuyết giảng Pháp Vô Tỷ 
đủ trọn vẹn ba tháng với cả 7 bộ. 

Khi Đức Phật quán xét thấy rõ tục lệ của Chư Phật 
như vậy, thì khởi tâm suy xét tiếp theo, rằng Thiên Mẫu 
Màyà rất có nhiều ân đức giúp đỡ và thương yêu với 
Đức Như Lai, kê từ thời Đức Phật có hồng danh tên gọi 
ipassi, bậc Chánh Đẳng Giác, bậc Tối Thượng cả thế 
gian (Paramalokanàtha) trọn suốt một thời gian đài ước 
vào một trăm ngàn đại kiếp, để được thành mẫu thân 
của Đức Như Lai trong kiếp hiện tại này, rất xứng đáng 
đê Đức Như Lai ngự đến Cỏi Đao Lợi Thiên thuyết 
giảng trọn vẹn cả 7 bộ của Pháp Vô Tỷ đáp đền ân đức 
sâu đây. 

Sau khi dứt thời suy nghĩ, tức thời khởi lập từ chỗ 
ngồi chí thượng, tất cả Chư Thiên và Nhân Loại đang 
chịu sự trông nom của Đức Bổn Sư, đồng loạt cùng 
nhau lễ bái cúng đường một cách tôn kính 
“Dakkhinapàdam ukkhipivà” Đức Thế Tôn tỏ ý đưa 
bàn chân bên phải bước lên trên ngọn cây xoài, bàn 
chân thứ hai tỏ ý bước lên trên đỉnh núi của Càn Thát 
Bà, bàn chân thứ ba lên tới Cỏi Đao Lợi Thiên, là nơi an 
ngự của Vua Trời Đề Thích, tính đếm con đường Đức 


2 


Phật bước từ Nhân Loại đi đến Đao Lợi Thiên, được - 
ước đoán là sáu vạn tắm ngàn do tuần. Khi Ngài ngự 
đến Cỏi Đao Lợi Thiên, thăng tới ngự lên bảo tọa của 
Vua Trời Đế Thích, chỗ ngồi bằng đá phía đưới tàng 
cây san hô. 

“Uwhàyàsanà” Thiên Chủ Đề Thích rời khỏi Thiên 
Tọa, bước ra giữa Thiên Cung ra sắc lệnh của vị Chủ 
Thiên Chúng tuyên xưng bố cáo đến tất cả Chúng 
Thiên: 

“Marisà” Hỡi này tất cả Hữu Thiên Chúng, hãy 
nhìn lại đây, “Nikkhamatha ” tất cả quý Ngài không nên 
chậm trể, ngay lúc này hãy nên hiện bày, Đức Tỉ hé Tôn 
vì lòng bi mẫn đã ngự đến Cỏi của chúng ta, là một 
niềm hạnh phúc thù thắng vi diệu, bắt khả tỷ giảo có 
được đến với hội Chúng Thiên, vậy hãy cùng rủ nhau ấi 
đến đề được Thính Pháp khéo thuyết giảng. 

“9akkassa vacanam sufvà” khi được nghe Đẳng 
Thiên Nhãn Vương, Chủ cả Chư Thiên bố cáo như thế, 
tất cả Thiên Nam và Thiên Nữ cùng dắt rủ nhau ra khỏi 
Thiên Cung, với hai tay bưng hộp đựng Thánh Vật đầy 
những vật dụng hương thơm, bông hoa khéo sắp bày 
với lòng thành kính cúng dường, đi đến nơi ngự chầu 
của Vua Ä⁄2ghavarníu (danh hiệu của Trời Đề Thích) mà 
đắng Giáo Chủ đang ngự trú, thể hiện lòng tôn kính 
cúng đường, rồi tuần tự ngồi xuống nơi thích hợp với 
từng mỗi vị. 


“Annepì devà” tất cả Thiên Chúng ở trong phạm vi 
một vạn thế giới xa gần khác nhau, cũng đồng cùng 
nhau ôm những vật lễ cúng đường đi đến nơi kiết tường 
vủ trụ, nơi trở thành hội Chúng Thiên tập trung lại, thực 
hiện sự tôn kính cúng đường của Chư Thiên trao về Đức 
Giáo Chủ, đồng cùng bày tỏ sự tôn kính tán đương xong 
phải lẽ, rồi cũng tuần tự ngồi xuống nơi đáng thích hợp. 
Tất cả Chư Thiên đều biến hóa cho thân nhỏ lại bằng 
như phân tử, nguyên tử, có thể chỉ là bằng chót lông của 
linh dương độ một phần mười, một phần hai mươi cũng 
có, cho đến bằng một phần trăm cũng có. “Sammi 
patitànam devànam” khi tất cả Chúng Thiên cùng với 
Thiên Chủ Đế Thích là Trưởng của Hội Chúng đồng 
đến tê tựu tại chỗ ban đầu, Đức Phật vẫn không thuyết 
giảng Giáo Pháp, đảo mắt nhìn xem không thấy Thiên 
Mẫu của Ngài ngự trong Hội Chúng này, thời Ngài mở 
lời hỏi Thiên Chủ Đề Thích: 

“Mahàrdja” Này Đại Vương, bậc Thiên Chủ, Như 
Lai hỏi rằng Hoàng Hậu Màyà là Thiên Mẫu của Như 
Lai sao vẫn chưa ngự đến hoặc vì lý do chỉ? 


Khi được nghe Đức Phật hỏi, Thiên Nhãn Vương tức 
thời có sự hiểu biết rằng, Đẳng Thập Lực ngự tới đây kỳ 
này, với lòng mong muốn giáo từ cho người Mẹ đặng 
được giác ngộ Thánh Đạo Thánh Quả, vì lẽ đó mới ngự 
đến đây và đã ngỏ lời hỏi thăm đến Hoàng Hậu $7 
ÄMahàMàyà. Thiên Chủ liền rời khỏi Thiên Cung, du 


4 


hành đi đến Cỏi Đâu Suất Đà, ngay khi vừa đi đến, liền 
bày tỏ sự cung kính, cúi mình làm lễ và tâu rằng: 

“Tôi đến trình thưa với Ngài, bậc tiễn hóa với sự an 
lành, hiện tại Đức Phật đang ngự tại trủ xứ của tôi, ngự 
tại thạch bảo tọa Pandukambala, dưới tàng cây san hô, 
có ý chờ đợi để thuyết giảng Giáo Pháp, kính xin mời 
Ngài hãy mau đến yết kiến. 

Sau khi được nghe như thế, Thiên Mẫu Màyà tỏ lòng 
duyệt ý hoan hỷ, ngỏ lời vấn hỏi như sau: 

“Devinda” Hỡi này Vua “ajirapànì” Kin Cang 
Thủ, là bậc trưởng thượng của Hội Chúng Thiên, 
“Kìdiso hutvà ” đẳng hoàng nhỉ của Ta có hình thể sắc 
diện dung nhan như thế nào? “Bralunaveso” hoàng nhỉ 
của Ta có hình tướng tương tự như Phạm Thiên hoặc là 
có hình tướng ra sao? Hình trạng vận phục như thể 
nào? “Kimàbhà” có thấy hào quang của hoàng nhỉ của 
Ta ở thể loại nào? Ngài có được thấy như thế nào thì 
xin hãy nói cho Ta được biết tường tận. 

Đề Thích Thiên Vương đáp lời Thiên Mẫu Ä⁄àyà đã 
vấn hỏi, với lời nói: 

“Sắc điện dung nhan của Đức Thế Tôn thì không thê 
nào kiếm được người để có lời chỉ trích cho rằng không 
tốt đẹp, “Appatipuggalo ” đẳng hoàng nhỉ của Ngài thì 
không thể nào đi tìm kiếm có được một người nào để so 
sánh kể cả Tam Giới, thân thể tô điển với 32 tướng tốt 
và 80 tướng phụ của bậc Đại Nhân, có hào quang sảu 
màu phún tủa khắp cả châu thân Đức TI hế 


5 


Tôn, “ Madhurasaddo ” có âm thanh êm dịu hội đủ tắm 
chỉ phân, không thể tìm kiếm người để so sánh bằng 
được. 

Thiên Mẫu M⁄2yà được nghe như thế, lấy làm thỏa 
thích duyệt ý và nói răng: 

“Ta được sanh trong thể gian này goi là chưa có ai 
sảnh bằng, được làm Mẹ của Đức Phật! ”. 


Bậc trí tuệ nên nhận định là vị Phật Mẫu, từ khi diệt 
thân ngủ uân ở Cỏi Nhân Loại thì được sanh khởi làm 
Thiên Nam, có tên gọi là Sanđusifa Sathifa, ở trong Cỏi 
Đâu Suất Đà có Ngọc Nữ Tiên Thiên làm thuộc hạ, tuy 
nhiên không có hưởng ngũ dục trưởng thượng ở hạng 
Thiên Nam. Tất cả Chư Thiên khi thấy sắc diện thì sẽ 
có sự duyệt ý vừa lòng vì sắc điện của Ngài không thể 
có được bất luận Thiên Nam và Thiên Nữ nào sánh 
bằng. Nếu có vị Thiên Nữ nào có Tâm yêu mến thương 
nhớ, sẽ dính mắc vào việc Phi Chánh Pháp, vị Thiên Nữ 
đó gọi là làm tổn thương với Đức Giáo Chủ Chí Tôn, 
làm thành nhân cho bị rớt xuống trong Cỏi Địa Ngục 
(chất chứa nhiều đau khổ). Với nhân như thể, tất cả bậc 
trí tuệ nên biết rằng khi diệt thân ngũ uấn ngay kiếp 
sống cuối cùng thành Phật Mẫu, thì được tái sanh trong 
Cỏi Đâu Suất Đà, tức thời sau Tâm Tử thì hóa sanh 
thành Thiên Nam, hầu ngăn ngừa việc tội lỗi không cho 
phát sanh đối với tất cá Thiên Nữ mà sẽ thương nhớ làm 
tốn thương với mãnh lực của Tham Dục. 


6 


Khi Thiên Mẫu A⁄2yà được nghe Đế Thích Thiên 
Vương bày tỏ sự tán dương ân đức của Đức Giáo Chủ 
Chí Tôn “7zi/vi„riiv” vội vã cấp tốc vận trang Thiên 
Phục, rủ Chúng Thiên Ngọc Nữ xinh đẹp từ Cung điện 
Đâu Suất Đà cùng đi xuống, với Thiên Chủ 
Maghavaniu đi trước, đến nơi trũ ngụ của Đức Thế Tôn. 
Khi thả mắt xuống nhìn thấy bậc Chiến Thắng Ma 
Vương, thì hiện bày sự vui mừng thỏa thích, tắn dương 
dung nhan Đức Phật đến quên cả Cung điện Đâu Suất 
Đà, cùng lúc ây thì mọi phiền não lại khơi dậy trong 
tâm can của Ngài, thầm nghĩ suy: 

“Ta quả thật là người thiểu phước, thông mang 
hoàng nhỉ nay đã là Đức Phật, chỉ vỏn vẹn có được bảy 
ngày, rồi thì phải chấm đứt ngũ uấn, không được thấy 
hoàng nhỉ hưởng thọ năng lực tài trí (Phước Sở Nguyện 
— kết quả của những việc làm phải), thọ hưởng Tì hé Sản 
mỗi cho đến khi giác ngộ thành bậc Tôn Sư chí thượng 
của thế gian, thời gian kéo dài mãi cho đến hôm nay 
mới được gặp lại đẳng hoàng nhỉ ”. 

Thiên Mẫu A⁄4yè sầu khô bi ai rồi lại vui cười với ý 
nghĩ: 

“Ta không nên có sự bì ai như thế, là vì người còn 
sanh trong vòng luân hồi sanh tử để được làm Phật 
Mẫu như Ta đây, quả thật rất là khó khăn vì phải trải 
qua một thời gian đài vô số lượng mới có được Đúc 
Phật đến khuyến giáo, nhưng chỉ là một vị duy nhứt, 


? 


Phật Mẫu cũng chỉ là một vị duy nhứt, không thể tìm 
kiếm có được đến hai vị, và nay Ta đã được làm Phật 
Mẫu ”. | 

“Tasmữm khane ” ngay sát na đó, Đức Giáo Chủ Chí 
Tôn mới đuỗi cánh tay bên phải, gọi Thiên Mẫu Màyà, 
là mẫu thân của Ngài với lời nói: 

“Ehi chỉ” Phật Mẫu hãy đến chỗ này đây, hãy chú ý 
quán sát thấy thế nào về phân thân quyển sắc diện dung 
nhan này là vô thường. 

Thiên Mẫu Ä⁄-yà nghe như thế liền đi đến hàng đầu 
của tất cả Hội Chúng Thiên và ngồi xuống. Đức Phật bi 
mẫn thuyết giảng Diệu Pháp với tất cả bảy bộ của Tạng 
Vô Tỷ Pháp, với bộ Pháp Tụ, v.v. 


“Abhidhammafi vuccaii” bộ Tạng này được gọi là 
Tạng Vô Tỷ Pháp, vì thành Pháp nương tựa, thành Pháp 
đặc biệt, thành Pháp thậm thâm vi điệu hơn tất cả Pháp, 
ví như một cây lộng rộng lớn có nhiều tầng và tuyệt 
diệu hơn các cây lộng nhiều tầng khác “4yzm hi 
bhisađdo ” một cách chân thực. Từ ngữ “457i” thường 
được hiện bày trong mọi ý nghĩa, dịch là tiễn hóa, chí 
thượng, cùng tột. Từ ngữ “Dhammna” khi kết hợp vào 
chung với nhau, thì thành từ ngữ “4bhidhaœmnua” dịch 
rằng Pháp tiến hóa, Pháp chí thượng, Pháp cùng tột. 


Tạng Vô Tỷ Pháp là Tạng tiến hóa, chí thượng cùng 
tột hơn cả Tạng Luật và Tạng Kinh, với năng lực của 


8 


nội dung thậm thâm vi diệu, cực nan kiến, nhưng lại 
làm cho chúng sanh được thích nghi theo đường lối của 
Thiên Giới và Níp Bàn, không có điều chi sai biệt, vì 
rằng Đức Phật có thuyết giảng trong phần Biệt Biệt Giái 
Thoát Giới với lời huẫn từ như sau: 

“Kiccham Saddhammassavanam” Diệu Pháp sẽ rất 
khó có được dịp nghe, người được nghe Diệu Pháp do 
Đức Phật khéo thuyết giảng trong Giáo Pháp, thì với 
người đó, sẽ không đi vào Khổ Thú suốt một trăm ngàn 
kiếp dài vô tận, sáng tỏ như vây và sáng tỏ hơn cả phần 
Tạng Kinh, Siêu Lý và Tạng Luật một cách trọn vẹn. 
Cùng thế ấy, chỉ cân có Tâm thuần tín trong suối nguôn 
Giáo Pháp khéo thuyết giảng thì cũng không có ẩi đến 
Khổ Thú suốt một trăm ngàn kiếp, một cách tương tự ”. 


“Dhammasanganijakaran” Đúc Tôn Sư chí 
thượng của thế gian khi bi mẫn Thí Pháp trong bộ kinh 
Pháp Tụ, có được phân chia ra thành bốn phần, là: (7) 
Phân tích Tâm, (2) Phân tích Sắc, (3) Toát yếu, (4) Biện 
mình. 

Với phần “Phân tích Tâm”, chẳng hạn như chia 
Tâm ra thành: 74m Tiện Dục Giới, Tâm Dị Thục Quả, 
và Tâm Duy Tác. 

Với phần “Phân tích Sắc”, là chia Sắc ra theo phần 
rộng TãiI. 

Với phân “Toát yếu ”. là việc sắp đặt theo Căn. 


Với phần “Biện minh”, làm sáng tỏ rỏ ý nghĩa phần 
Diệu Pháp khéo được thuyết giảng. 

Bậc trí tuệ nên có sự hiểu biết về bộ kinh Pháp Tụ 
hội đủ cả bốn phần như đã được giảng giải như trên. 


“Tatha kàmàvacarakusalato attha kusalavipàkaro 
solasa rùpàvacarakusalato panca arùpàvacarakusalato 
cattàri lokuftarakusalato caHàri rùpàvacaravinàkafo 
panca kiriyafo panca drùpàvacaravipàkato caHàri 
kiriyato caHàri lokuftaraviDàkato  caHàri akusalato 
đàäasa akuasalavipàkato sattIa kirivato ekàdasàti ” 

Câu này sẽ được giải thích trong phần Phán tích 
Tâm, là xác định việc phân chia Tâm với nội dung 
là: “8#hagavà” Đức Thế Tôn thuyết giảng phân tích Tâm 
theo phần Tâm Thiện, là: § Tâm Thiện Dục Giới, l6 
Tâm Dị Thục Quả Thiện, 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 4 Tâm 
Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm Thiện Siêu Thế, 5 Tâm Quả 
Sắc Giới, 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 4 Tâm Quả Vô Sắc 
Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 12 Tâm Bắt Thiện, 
7 Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện, I1 Tâm Duy Tác. 


TÁM TÂM THIÊN DỤC GIỚI 


Tâm nào hiện hành trong Cỏi Dục Giới, Tâm đó 
được gọi là Tâm Dục Giới. Tắt cả bậc trí thức cũng nên 
hiểu biết tất cả Tâm ở phần Sắc Giới và Vô Sắc Giới, 
cũng tương tự như đã trình bày trong phần Tâm Dục 
GIới. 

10 


Trong 7âm Thiện Dục Giới, Đức Thế Tôn thuyết 
Diệu Pháp với lập ý đặt vẫn đề rằng: “Kafame dhammà ” 
những loại Pháp nào, nhóm nào, đoàn nào sắp đặt thành 
Thiện? Nêu câu hỏi như thế, lại có lời giải thích như 
sau: 

“Yasrmn samaye” ngay khi nào “Kàmàvacaracitta” 
là Tâm Thiện Dục Giới câu hành Hỷ, tương ưng Trí, là 
việc kết hợp với Trí sanh khởi 7m Thiện Dục Giới. 

“Rùpàrammanamvà ” là khi có Sắc làm Cảnh, tức là 
có Sắc làm thành chỗ bám níu, đôi khi có Thinh làm 
Cảnh, đôi khi có Khí làm Cảnh, đôi khi có VỊ làm Cảnh, 
đôi khi có Xúc làm Cảnh, đôi khi có Pháp làm Cảnh, là 
chỗ sẽ được hiểu biết về Tâm “Fzmw yam và 
panàrabbha” với bất luận loại nào làm Cảnh cũng 
được, “P#assz” là hành động tiếp xúc với Cảnh và 
không có bị tán loạn lao chao của Tâm, ngay khi đó 
sanh khởi theo phương cách này, cũng được gọi là Tâm 
Thiện Dục Giới. 


Có lời giải thích như sau: 7m Thiện Dục Giới được 
gọi là Dục Giới, là vì Tâm lưu hành trong Cỏi Dục, ở 
trong Dục Giới. Được gọi là 7?iện vì chặt đứt mọi xấu 
xa, trừ khử mọi xấu ác từ nơi Pháp tạo ra tội lỗi thô tục 
bỉ tiện, là Pháp sẽ làm cho chúng sanh đi đến Cỏi giới 
Súc Sanh, Atula, Ngạ Quý, và Địa Ngục. 


11 


Một trường hợp khác, Pháp được gọi là Tiện vì làm 
cho mọi tội lỗi bị rung chuyền. Từ ngữ 7hiện được các 
bậc Thầy Chú Giải nói đến theo nhiều phần sai biệt 
nhau. Từ ngữ 7ện dịch là không có bệnh hoạn, không 
có tội lỗi, có nhiều ân đức, tịnh hảo và trạng thải của 
người tài trí cũng được gọi là Thiện. 


Từ ngữ Tiện được dịch là không từn thấy bệnh 
hoạn, các bậc Thầy Giáo Thọ có trình bày thí dụ như 
sau “#Èpàkàye ankfure” là khi Sắc Thân không có việc 
nóng nảy bức rức với bệnh cảm sốt và không có sức 
khỏe yếu kém, như thế gọi là 7Điện như thế nào, thì 
Tâm được sắp thành Thiện, được gọi là 7Z/ện vì không 
có sự nóng nảy với phiền não và không có làm cho sức 
khỏe bệnh hoạn phiền não, được so sánh ví tợ như thế. 

Từ ngữ Thiện được dịch là không tìm thấy tội lỗi, với 
ý nghĩa không có tội lỗi của phiên não. 

Từ ngữ 7”iện được dịch là ứà¡ frí, không có chỉ xa lạ, 
chính là có Trí Tuệ. 

Từ ngữ Thiện được dịch là không tìm thấy bệnh 
hoạn, không có sự cảm sốt, và trạng thải tài trí, được 
các bậc Thầy Giáo Thọ trình bày phương pháp trong 
Túc Sanh Truyện. Với lời trình bày từ ngữ 7”/ện trong 
Túc Sanh Truyện và ngoại điển là phần bên ngoài và 
trong Pháp môn Vô Tỷ Pháp cũng vậy, thường hay có 
trong 7m Thiện, nhưng từ ngữ 7/ệ» trong bộ kinh 
Pháp Tụ này có mục đích là Tâm Thiện, Tâm chặt đứt 


12 


mọi Ác Pháp. Hành động chặt đứt Ác Pháp, trong phạm 
vi riêng biệt của bậc Vô Sinh thì hoàn toàn thường luôn 
một cách trọn vẹn, không còn một chút khiếm khuyết. 
Tuy nhiên, hành động sẽ chặt đứt Ác Pháp, với phạm vi 
của bậc Phàm Phu, chỉ là việc xa lìa những việc xấu xa 
tội lỗi trong từng giai đoạn một, trong từng nhiều thời 
điểm, cũng được gọi là 7⁄2: Thiện được phát sanh. 

“Anavajjasukhavipàkalakkhanam” Thiện có thực 
tính là không tìm thấy tội lỗi và làm thành quả dắt dẫn 
một cách xác định đi đến nơi an lạc. 

Giải thích rằng với Nghiệp nào mà người thực hiện 
về thân, nói ra những ngôn từ, nghĩ suy với tâm thức, và 
không tìm thấy điều tội lỗi. Việc thực hiện đó, gọi là 
Thiện, được xác định rằng là 7ziện. Phận sự của Thiện 
là sự trừ khử 8á: Thiện. Sự thành tựu là làm cho Tâm 
được thuần tịnh. Nhân cần thiết là cần xác định trong 
Tâm có tác ý khôn khéo theo phương thức khôn khéo 
của Trí Tuệ. 


Như vậy, Tứ Thực Tính của 7Ù/ện, là: 
1/ Trang Thái: không tìm thấy tội lỗi và làm thành quả 
dắt dẫn một cách xác định đi đến nơi an lạc. 
2/ Phân sự: trừ khử Pháp Bất Thiện. 
3/ Sự thành tựu: làm cho Tâm được thuần tịnh. 
4/ Nhân cần thiết: có tác ý khôn khéo theo phương thức 
khôn khéo của Trí Tuệ. 


13 


Với lời nói rằng Tâm Dục Giới câu hành Hý là Tâm 
hiện hành có Sắc làm Cảnh, thường sanh khởi với việc 
mong muốn ở nơi Sắc là hoan hỷ duyệt ý, thỏa thích 
vừa lòng. 


Có lời nghỉ vấn rằng “em lobhassa vaffam” thì 
“thàrammana” là cảnh duyệt ý, Cảnh trở thành nơi 
ham muốn, làm thành Căn, làm nơi khởi sanh của Căn 
Tham là không đúng, hoặc là Tâm khởi sanh từ nơi 
Tham, sao lại sắp thành Tâm Thiện? 

Lời giải thích như sau: Tâm câu hành Hỷ được sắp 
thành 7âm Thiện là vì Tâm suy nghĩ trong sự vừa lòng 
ưa thích, là có sự suy nghĩ rằng Ta có thực hiện tích lũy 
một số việc 7iện, từ sự hoan hỷ làm nền tảng để được 
tiếp tục thực hiện mãi, làm nhân cho có tư tưởng thâm 
tị quán sát theo phương thức Trí Tuệ 
“saddàbahulìkatà” người có thực tính về đức tin cũng 
do nương vào sự hoan hỷ. 


Với nhân như thế, thì Tâm câu hành Hý thành 7n 
Thiện. Với người có nhiều đức tin, khi thấy người khác 
thực hiện việc 77/ện, thì cũng sẽ có Tâm tùy hỷ vui theo 
việc nghĩ tưởng của sự hoan hỷ thọ lãnh của người. 


Lại có trường hợp khác, có sự suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ thực hiện những sự việc như sau, khi thấy 
ảnh tượng Đức Phật mà Ta đã được tạo dựng, được 


14 


nghe âm thanh do người khéo thuyết giảng Diệu Pháp, 
được hít ngữi hương thơm ở sự tôn kinh cúng đường, 
nếm lấy vị do người khéo thực hiện việc xã thí, thực 
hiện việc phụ giúp và xúc chạm vào vật xúc chạm, tức 
thời có Tâm câu hành Hỷ kết hợp với sự vừa lòng duyệt 
ý rằng Ta sẽ thực hiện một số việc Thiện loại này và sau 
này cũng có thực hiện, một cách chân thật ”. 

Tất cả những nguyên nhân, như với đức tin thì 
thường thành nhân trong trạng thái này, là có Tâm câu 
hành Hỷ, có được sự giải thích là người có nhiều đức tin 
thì có Tâm phối hợp với Hỷ thọ. 


“Ithàùrummanabhùtam tathàgatam rùpam disvà” 
với người có Tâm Tà Kiến, cho dù có được nhìn thấy 
ảnh tượng của Đức Như Lai, là Cảnh trở thành duyệt ý 
của bậc trí tuệ, thì cũng không có được sự duyệt ý đề 
nhìn và phát sanh sự hoan hỷ. Tất cả người có Tâm Tà 
Kiến thường không thấy được việc quả phước trong sự 
phát sanh của việc 7n. Khi được nhìn thấy người 
cùng rủ nhau thực hiện một số việc Tiện, như là xã ly 
bố thí, trì giới, tu tập Từ Ái, thì cũng không có được cái 
nhìn hoan hỷ duyệt ý vừa lòng, mà chỉ có kết hợp với sự 
đồ ky, nghĩ rằng “4yam afimànakàya” cá nhân người 
này đang thực hiện, được so sảnh ví như là áp chế 
người khác làm cho bị sa súf yếu kém, là sẽ làm cho 
tăng sự kính trọng mình. 


15 


Với những người có Tâm Tà Kiến sẽ không có Tâm 
hoan hỷ khi thấy người thực hiện việc 7iện. Cũng 
không có Tâm hoan hỷ khi được nhìn thấy hình ảnh 
tượng Phật, khi được nghe âm thanh thuyết giảng Phật 
Pháp, sẽ không có được sự hoan hỷ khi nhìn thấy chư tỳ 
khưu Tăng. 


Tâm câu hành Hỷ - đặc biệt trong phạm vi của người 
có nhiều đức tin - thành Chánh Kiến. Với nhân như 
thế, Tâm câu hành Hỷ được xếp vào trong 7m Thiện 
Dục Giới, là vì tất cả người có nhiều đức tin thường 
thấy được quả phước báu trong trạng thái của người có 
Chánh Kiến. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết trạng thái của Tâm phối hợp 
với Hý thọ, được xếp vào trong 7Z/ện Dục Giới, thì 
không thể liệt kê vào trong Căn của Tham được, vì lẽ 
Tham không có sự ham muốn trong tài sản của mình, 
nhưng lại có sự ham muốn ưa thích trong tài sản của 
người, suy nghĩ làm sao cho được thành tài vật của 
mình, do đó không được xếp vào trong Tiện Tâm. 
Trạng thái của Tâm câu hành Hý, tất cả bậc trí tuệ nên 
hiểu biết rằng làm nhân sẽ cho được tiến hóa “7ùy Niệm 
Phật, Tùy Niệm Pháp, Tùy Niệm Tăng, Tùy Niệm Thí, 
Tùy Niệm Thiên, Tùy Niệm Tịch Tịnh”, là việc thường 
luôn suy nghĩ tưởng niệm đến Âw đức Phật, Pháp, 
Tăng, Thí, Thiên, và Nịp Bàn. 


16 


Người có nhiều đức tin thường kết hợp với bốn 
nhân, là: 
L/ sẽ xa lánh người thiểu trí si mê, 
2/ thường năng lui tới bậc thiện trí thức, 
3/ quán xét theo kinh điển dẫn đến sự kính tin, 
4/ Tâm thường luôn xã thí vì thấu triệt được việc xã thí 
sẽ thành thực phẩm tư lương trong Cảnh giới vị lai. 


Đức tin tương ưng với Tâm, là Tâm phối hợp với Trí 
Tuệ thành Chánh Kiến là Trí Tuệ nhận 
thấy “Kammassakatànàna”- Nghiệp sở hữu chủ trí, là 
chúng sanh khởi sanh trong vòng sanh tử luân hồi là có 
cái Nghiệp làm vật sở chủ. Với việc 7⁄iện được kiến 
tạo, được bố trí sắp bày thích hợp thì Thiện cũng cho 
quả phước phối hợp với đầy đủ tài sản một cách tốt đẹp. 
Nếu không thực hiện việc Tiện, và chỉ có Bắt Thiện thì 
sẽ cho quả phối hợp với tội lỗi đắt dẫn khổ đau đến với 
mình. Người phối hợp với Trí Tuệ thường quán xét 
thấy việc ?/ện và Ác, Phước và Tội, Hữu Ích và Bất 
Lợi, gọi là hiện bày xa la phiền não, vì có Trí Tuệ 
mong mỏi Níp Bàn là nơi chấm đứt khổ đau, thành an 
lạc tuyệt đối, an vui thuần nhất, và không có lẫn lộn với 
khổ đau trong các Cảnh giới khác vào thời vị lai. Ngay 
khi có sự hồi tưởng những hành động đã qua thích nghi 
trong ký ức, sẽ thành chủng tử ước muốn một cách trọn 
vẹn, với nhân như thế là Tâm tương ưng với Trí Tuệ. 


17 


Đức Thê Tôn có lời giảng giải một cách sáng tỏ, sắp 
xếp Tâm đó là Tâm Thiện. 


Giải thích rằng “Yo Zi paresam desefi” cá nhân 
người khéo thuyết giảng Diệu Pháp cho người khác và 
làm cho người đó có được việc học hỏi hiểu biết môn 
nghệ thuật, trở thành kiến thức của môn nghệ thuật 
không có tội lỗi. Với tỳ khưu Tăng và sa di, cận sự nam 
và cận sự nữ kết hợp với sự hồi tưởng trong ký ức về 
những hành động đã qua có Trí Tuệ làm vật truy tưởng. 
Với Trí Tuệ linh hoạt trong việc học hỏi Phật Pháp, ghi 
nhớ gìn giữ để trở thành Pháp Sư thuyết giảng được 
Phật Pháp, nhận thấy tằng Ta sẽ thành người có Trí Tuệ 
trong thời vị lai, rồi sắp bày ý muôn ưa thích và trau 
giời xã thí nhiều loại sai khác. 


“Tassa kusalam” việc Thiện của cá nhân người đó 
được hiện bày khởi sanh đến người được như vậy, cũng 
gọi là 7đm Thiện tương ưng Trí. Người có 7m Thiện 
tương ưng Trí thường có sự ghi nhớ (Miệm). Khi Niệm 
được phát sanh thì sẽ không có sự nhằm lẫn. Khi có 
Niệm và không có sự nhằm lẫn, nếu có sự hồi tưởng 
trong ký ức về những hành động đã qua (quán tiển) với 
người quả cảm thì sẽ được thành tựu ước nguyện là Đạo 
và Quả Siêu Thế ngay kiếp sống đó. Nếu không được 
thành tựu Đạo Quả trong kiếp sống đó, vì lẽ sự mong 


18 


ước không được trọn vẹn sở nguyện, và nếu chấm dứt 
ngũ uân thì sẽ được sanh khởi trong Thiên Giới. 

Do nương vào nhân phát sanh như thế, Tâm Thiện 
này được xếp vào loại Tâm tương ưng Trí. 


Lại một trường hợp khác, 7iện khi phát sanh với 
Ngũ Quyền, có Tín Quyên, Cần Quyên, Niệm Quyên, 
Định Quyên, Tuệ Quyên với người đầy quả cảm thì 
cũng được gọi là 7n Thiện tương ưng Trí phát sanh 
diệt trừ phiền não. Với người đã trừ khử phiền não Bất 
Thiện và 7ện phát sanh đến với người quả cảm đo 
nương vào sự việc trên, hiện bày việc đoạn tận phiền 
não thì Tâm Thiện đó gọi là Tâm Thiện tương ưng Trí. 
Người có Tâm câu hành với Hỷ thọ và tương ưng với 
Trí Tuệ làm thành quả cảm để thực hiện từng các việc 
Thiện. 


Với nhân như thế, Tâm câu hành Hỷ và tương ưng 
Trí, không thê tính vào trong căn Tham, là nơi phát sanh 
của Tham, không được xếp Tâm câu hành Hỷ này vào 
trong phần Bắt Thiện, và phải tính vào phần Thiện. 


Tâm Thiện với tên gọi là Tâm Vô Dẫn, là người tự 
suy nghĩ và tự thực hiện việc 7hiện, không do bởi bất cứ 
một mãnh lực nào đo tự nơi mình hoặc ở nơi người đắt 
dẫn. 7m Thiện với tên gọi là Tâm Hữu Dẫn, là Tâm 
của người thực hiện việc 7zên do mãnh lực tự nơi mình 


19 


hoặc ở nơi người dắt dẫn, không phải tự mình nghĩ suy 
và thực hiện. 

Tâm Thiện Dục Giới được trình bày đầu tiên, có 
được như vậy. 


1. Kàmdvvacarakusdlaciftta Đànginava — Tâm Thiện Dục 
Giới - Phần Xã Thí 





“Tlavidan rajaniyam vannàrammanam huhà 
uppajjamànameva tividhena nụamena uppajjat 
dànamayam và hoti sìilamayam và bhàvanàmayam vàti” 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải trong phần 7n 
Thiện Dục Giới câu hành Hỷ, tương ưng Trí, vô dân, là 
Tâm Thiện với Hỷ thọ, tương ưng Trí, khởi sanh một 
cách tự hiểu biết, sẽ không có thể tìm được bất luận một 
mãnh lực nào ở tự nơi mình hay ở nơi người rủ rê đắt 
dẫn để thực hiện. 

“Tayidam ” Tâm Thiện Dục Giới câu hành Hỷ, tương 
ưng Trí, vô dẫn, có đối tượng duyệt ý làm Cảnh, khi 
sanh khởi thì thường được hạn định theo ba trường hợp: 
1⁄ Đànamayam và: hoặc là theo phần xã thí, 

2/ §)lamayam và: hoặc là theo phần trì giới, 
3⁄ Bhàvanừmayam và: hoặc là theo phần tu tiến. 





Có lời vấn hỏi của bậc Giáo Thọ như sau: “Køz/ham 
đàngmayam?” việc nói rằng Tâm Thiện xếp vào phần 
xã thí có trạng thái như thế nào? Lời giải thích như vây: 
“Labhivà” ví như người có những bông hoa màu xanh 


20 


lá cây, màu vàng nghệ, màu đỏ, màu trăng, và có tác ý 
quyết định trong Tâm rằng “7a sẽ cho thành việc xã 
£hí”, suy nghĩ như vậy và đi đến cúng dường lên Tam 
Bảo vào lúc nào, thì ngay lúc đó với 7m Thiện thực 
hiện, gọi là phần xã thí. 

“Tatrìdam vaffhu ” bậc Giáo Thọ đẫn chứng một tích 
truyện làm thí dụ để trình bày cho thành kiểu mẫu, như 
sau: 

“Kira” như vầy được nghe, có một vị t) khưu tên gọi 
Bhandàgàrikasanghamitara,  “Sưuannakhaciram” có 
được mảnh vải điểm tô với màu vàng y của dòng họ một 
cận sự nam cúng dường với đức tin, vị tỳ khưu này suy 
nghĩ rằng “ldampì vatthu” vải này có màu vàng y, thích 
hợp cho ta được cúng đường đến Đức Thế Tôn có hào 
quang như màu vàng kim, thích hợp với nhau cả hai 
trường hợp, xã thí này sẽ được goi là xã thí màu da” và 
như thể, sắp đặt cột treo lên bảo tháp để cúng dường 
đến Đức Phật. 

“Evarùpepi kale” thực hiện việc Thiện như thế, bậc 
trí tuệ nên hiểu biết là thuộc về phần xã thư. 

“Yadàpana ” cũng rong cùng thời 
gian, “Deyyadhammam labhitvà” vị t} khưu có được lễ 
vật xã thí như thế, và suy nghĩ rằng việc này là tập quán 
của thân quyến ta, là phận sự thực hành của ta, rôi dẫn 
đến cúng dường dâng lên Tam Bảo, Tâm Thiện thực 
hiện ngay lúc đó được xếp thuộc về phân trì giới. 


21 


“Yadà pana pùjam katvà ” ngay thời gian vị t khưu 
thực hiện việc cúng dường Tam Bảo với nhân tương tự 
như thể và tác ý quyết định rằng “Ayam khayam 
gacchissafi” vật này sẽ đi đến chấm dứt việc hoại điệt 
điêu tàn, Tâm Thiện thực hiện ngay lúc đó được xếp 
thuộc về phân tu tiến. 


“Rùpàrammanam tividham” Tâm Thiện có Sắc làm 
Cảnh, thường luôn có ba trường hợp xác định, là xế /jí, 
trì giới, và tu tiễn, theo như đã được giải thích như trên. 
Tâm Thiện có Thịnh làm Cảnh, có Khí làm Cảnh, có Vị 
làm Cảnh, có Xúc làm Cảnh, cũng thường luôn có ba 
trường hợp, là xã thí, trì giới và tu tiến, một cách tương 
tự với Tâm Thiện có Sắc làm Cảnh, theo như đã được 
giải thích như trên. 


“Pumna kiriyavathuvasena kusalam dhammardjà” 
Đức Chánh Biến Tri là vị Pháp Vương có thuyết giảng 
TỐ ràng về việc 7Ởiện với mãnh lực của Thập Phúc 
HànhTông, gồm có: 7/ Xã fhí, 2/ Trì giới, 3/ Tu tiễn, 4/ 
Cung kinh, 5⁄/ Phụng hành, 6/ Hồi hướng, 7/ Tùy hỷ, 8/ 
Thính Pháp, 9/ Tì Đuyết Pháp, 10/ Chân tri chước kiến, 
xếp thành Tâm Thiện sanh khởi với Thập Phúc Hành 
Tông và sự vật xã thí v.v. gọi là Phúc Hành Tông, là nơi 
chất chứa, là trú xứ của việc thực hiện 7Z/êz tạo quả 
phước báu. 


22 


Đối chiếu theo Tạng Kinh thì có lời chú giải như 
sau: “Djyyœmànahkavasena ” gọi là xã thí với năng lực từ 
sự vật sẽ đáng cho, gọi là xã (hí từ nơi sự vật đáng cho. 
Lại nữa, Tư kết hợp với sự vật cũng gọi là xã £hí, với từ 
ngữ xã fhí tức là xã thí tài sản. 

Theo chú giải của Tạng Kinh, chính phẩm vật nào 
mà người cho ra gọi là xã /í, với từ ngữ xã íhí tức là 
cúng dường tứ vật dụng. 

Xã thí có hai trường hợp, là Tài Thí và Pháp Thí. 
Với Tài Thí là việc cho ra có thể còn pha lẫn với tham 
á1, ngã mạn, tà kiến, v.v. 


Một trường hợp khác, xã /Ởí có hai trường hợp, 
là: “Sappurisadàna— Hiền triết thí” 
và “Asappurisadàna- Phi hiển triết thí”. 

Hiền triết thí là việc xã £hí với người có sự chế ngự 
thân lời ý và cho với với tự bàn tay của 
mình. “Apavatthim dehi” Phi hiền triết thí là việc xã thí 
với người không chế ngự và xa lìa Ác Pháp, khi thực 
hiện việc xã thí, hiện bày cho cách vứt bỏ, cho cách nếm 
liệng, không cho với tự bàn tay của mình và không tôn 
trọng người, không tôn trọng trong việc xã thí, thấy 
người thực hiện thì cũng thực hiện theo, thực hiện cầu 
danh được lừng lây, không mong mỏi thành tựu quả 
phước báu. 

Gọi là Phi hiền triết thí vì lẽ việc xã £hí của người 
phi hiền triết thực hiện, quả phước của việc xã /í cũng 


23 


được gặt hái, nhưng không có đặc biệt như cách xẽ /jí ở 
bậc tôn kính Pàyàsiparamakasatriya- Ngài đã hy sinh 
tài sản cho thành tựu xã thí, có đức Kamala kết hợp với 
sự nghỉ lự rằng không có hiện bày là sẽ trồ sanh quả thí 
hay là không có, và cúng dường sự đi khát thực, do việc 
xã thí từ chàng thanh niên phương Bắc không thể hiện 
tự tay cho vì không có đức tin, nhưng thực hiện theo 
cách thông thường. Sau khi thân hoại mạng chung, quả 
bảu của sự đi khất thực cũng trồ sanh cho được tải tục 
vào Cỏi Tứ Đại Thiên Vương. Phần chàng thanh niên 
phương Bắc, khi chấm đứt ngũ uấn thì được tục sanh 
vào Cỏi Đao Lợi Thiên, tuy vật lễ không phải của mình 
nhưng thực hiện việc xã thí với sự tôn kính, lại có Suy 
nghĩ rằng Ta đây quả thật không có vật chỉ để xã thí, 
Paramakasatriya khuyên bảo cho thực hiện cúng 
đường đến chư tỳ khưu tăng trì bình khất thực, ví như 
Ngài đã chọn con đường đi đến Thiên Giới, đi đến Níp 
Bàn, qua việc xã thí. Do suy nghĩ như vậy, thực hiện 
việc xã thí một cách kính trọng, thành Hiển Triết Thí. 

Bậc trí tuệ nên hiểu biết sự việc của cả hai loại Hiền 
triết thí và Phi Hiền triết thí, có quả báo chên lệch như 
vậy. 


Việc xã £hí không có được quả phước báu, là ví như 
cho bò cái đến bò đực đề thỏa thích trong việc thành tựu 
việc giao phối của Ái Dục, nuôi mèo do suy nghĩ để bắt 
chuột, nuôi chó để giữ nhà. XZ z// như thế không tìm 


24 


được quả phước. Do như thế, bậc trí thức nên làm cho 
thành tựu việc xã /Jí theo cách Hiển triết thí. Muốn làm 
cho thành tựu việc xẽ £J/ nên thực hiện với Tâm Từ Ái 
làm tiền đạo, không nên suy nghĩ sẽ được đáp đền ân 
đức trong ngày vị lai, không nên suy nghĩ rằng Ta cho 
đến người này thì người nọ sẽ cho lại Ta. Một trường 
hợp nữa, là người này có địa vị chức tước, có đầy đủ tài 
sản, sẽ là chỗ nương nhờ ẩn trú của Ta, nghĩ như vậy, 
rồi mới xã /hí cho ra, thực hiện việc T hiện như cách 
này, quả thật cũng không có được quả phước báu tốt 
đẹp. 


Xã thí với Tâm Từ Ái thường có quả phước báu vi 
diệu, như việc xã /í của trưởng lão C?ianàgathera — 
Tiểu Long, có Tâm Từ với chó mẹ, đã móc họng cho vật 
thực mà trưởng lão đã thọ thực, cho ói ra để cho chó 
mẹ, như sẽ dẫn chứng tích truyện để minh họa về việc 
xã thí cho được hiểu biết như sau: 

“Kia” như vẫy được nghe, một buổi sảng, trưởng 
lão Cùlanàga đi khất thực vừa đủ để dinh dưỡng cho 
ngũ uẩn được hiện hành, đi vào nương nhờ chỗ có nước 
được đây đủ, độ thực vừa xong thì quay trở về Tịnh Xá. 
Trên đường về, Ngài thấy một con chó mẹ đang đói lã, 
mất đi Tâm Từ, sanh tâm muốn ăn con của mình để làm 
vật thực. Trưởng lão Cùlanàga nhìn thấy trường hợp 
của chó mẹ như thế, khởi lòng bi mẫn, nghĩ rằng chó 
mẹ đang cắn tha con của mình ấi để thực hiện trạng 


25 


thải không còn tình mẫu tử, dường như sẽ ăn con, thật 
là dịp may thích hợp cho Ta sẽ tạo việc Thiện. Suy nghĩ 
xong, thọc ngón tay cho vào cuống họng, móc họng cho 
Ói vật thực mà Ngài đã thọ thực cho Hgược trở ra ngoài. 
Chó mẹ thấy vật thực của trưởng lão Cùlanàga đã móc 
ói ra thì đến ăn thỏa thích no nê, và bỏ ÿ định ăn con 
của mình. Riêng về Tì rưởng Lão đã quay trở về Tịnh 
Xá. 

Từ việc làm Thiện này đã làm cho trưởng lão du 
hành khất thực bất luận phương nào, cho đù người 
chưa từng quen biết cúng đường trong việc trì bình khất 
thực, nhưng khi thấy trưởng lão vẫn khởi tâm thành tín 
cúng dường để bát cho Ngài. Khi trưởng lão Cùlanàga 
hội đủ vật thực, lại đi cúng dường đến chư t khưu Tăng 
trong Tịnh Xá trước tiên, sau đó mới đi thọ thực và như 
thế chư tỳ khưu TT ăng trong Tịnh Xá không còn gặp khó 
khăn trong việc tìm kiếm vật thực thọ dụng. 

Một ngày, trưởng lão đi vào Tịnh Thái, tiến hành 
Thiên Quán, có Cảnh thanh cao tốt đẹp và ấi đến chứng 
đắc quả vị bậc Vô Sinh, sát trừ diệt tuyệt phiền não 
(samucchedapadàna). Chư tỳ khưu trong Tịnh Xá có 
suy nghĩ ước muốn đi đảnh lễ bảo tháp Đức Ti hế Tôn, 
cùng rủ nhau suy nghĩ: 

“Mahàpunno vaftàyamthero” Ngài trưởng lão 
Chlanàga đã có tích lũy nhiều phước báu, có sự trì bình 
khát thực phi thường, vậy chúng ta nên kính thỉnh Ngài 
đi theo thì sẽ không gặp khó khăn về vật thực trên 


26 


đường ải. Sau khi Chư Tăng bàn tính như thế, cùng 
nhau đi đến Tịnh Thất của trưởng lão và tác bạch: 

“Bhante ” kinh bạch Tôn Giả tiễn 
hóa, “lddhàgatamhà” tất cả chúng tôi đến đây với sự 
mong ước kinh xin Tôn Giả dân dắt đi đảnh lễ bảo tháp 
Đức Thế Tôn, để khi đi đường sẽ không gặp khó khăn 
trong việc trì bình khất thực. 

_ Trưởng lão nghe lời tỏ bày của chư tỳ khưu Tăng thì 
hoan hỷ nhận lời: | 
“Sàdhu, sàdhu ` lành thay, lành thay, 
và dắt dẫn chư tỳ khưu rời khỏi Tịnh Xá. 

Khi đến giờ trì bình khát thực thì cùng nhau đi khất 
thực. Tất cả mọi người dân khi được nhìn thấy trưởng 
lão Cùlanàga đều khởi tâm tín thành, đem rất nhiễu vật 
thực đề bỏ vào bát, và trưởng lão lại đem cúng đường 
đến chư t khưu Tăng để cùng nhau thọ thực, và sau đó 
đi đến bảo tháp Đức Thế Tôn, thực hiện lễ vật cúng 
đường xong thì cùng rủ nhau quay trở về. 

“Antaràmagge” đang trên đường trở về, trưởng lão 
quản sát xem thấy việc thọ mạng điệt, thấy rằng sẽ viên 
tịch Níp Bàn ngay giữa chặng đường, sẽ không thể nào 
về đến Tịnh Xá được. Như thế, trưởng lão liền dẫn dắt 
chư tỳ khưu Tăng rời khỏi đường lộ, ghé vào ngừng 
nghĩ dưới một tàng cây, và ngỏ lời đề cập: 

“Gacchatha idha vasissàmi” tất cả Hiền Giả hãy 
quay trở về Tịnh Xá, bẩn đạo sẽ ở lại tại nơi đây, bần 


27 


đạo sẽ từ giã tất cả Hiển Giả, bẩn đạo sẽ viên tịch Níp 
Bàu. 

Chư t) khưu khi được nghe như thế thì tâm tư rúng 
động, vội thưa: 

“Tam nissàya ” tất cả chúng tôi đi đến đó do Hương 
nhờ vào Tôn Giả, được nương vào phước bđu của Tôn 
Giả mới không Sắp khó khăn về vật thực qua việc trì 
bình. Từ đây trở về hãy còn rất xa đề đến Tì nh Xá, việc 
khát thực sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

Trưởng lão Cùlanàga liền bảo với chư Tăng: 

“Sau khi bẳn đạo đã viên tịch Níịp Bàn, tất cả Hiển 
Giả hãy làm hỏa táng và nhặt lượm hài cốt của bần đạo 
cho đặi vào trong đỉnh nhọn của cây đù thì sẽ không bị 
khó khăn về vật thực ”. 

Vừa dứt lời, trưởng lão viên tịch Níp Bàn ngay tại 
cội cây. Chư t) khưu thực hiện việc hỏa táng xong liền 
nhặt lượm tất cả hài cốt lớn nhỏ, cho gói vào miếng vải, 
thấm lọc nước xong rồi đặt vào đỉnh cao cây đù của 
trưởng lão. Khi chư tỳ khưu hoàn tất mọi việc, thì 
không gặp điều khó khăn nào về vật thực cho mãi thấu 
về đến Tịnh Xá. 


Bậc trí tuệ nên nhận biết rằng người đã làm cho 
thành tựu việc xã /:í với năng lực của Từ Ái thì thường 
luôn có quả phước báu vi diệu, như tích truyện vừa dẫn 
chứng của trưởng lão C?/anàga cho đù chỉ toàn là hài 


28 


côt, cũng vân trở thành chô nương nhờ của tât cả mọi 
TBƯỜI. 


Hạng cư sĩ tại gia kết hợp với sự duyệt ý vừa lòng 
cúng dường Tứ Vật Dụng, là y áo, vật thực, chỗ ở, 
thuốc cần thiết để chữa bệnh. Thực hiện việc Thiện với 
từng mỗi sự vật đều với đức tin thì thường có quả v1 
diệu một cách xác định. Thấp nhất với người cúng 
dường y áo may nối sẵn các đường viền (zv/a) cũng 
có thể được tài sản vi điệu, thích hợp với lời của bậc 
Giáo Thọ Chú Giải có đề cập như sau: 

“Catupaccayadàyakoh¡” quả thật vậy, cận sự nam 
có thể dâng cúng Tứ Vật Dụng, thì thường có được sự 
lợi ích và sự an vui cho đến Níp Bàn. Bậc Giáo Thọ 
dẫn chứng các sự việc để trình bày cho thành kiểu mẫu 
trong tích truyện như sau: 

“Afta kira” như vây được nghe, trong thời quá khứ 
có một người trú ngụ trong thành BàrànasÌ có tâm 
duyệt ý vui thích cúng đường y vải may nổi sẵn các 
đường viễn (anuvàfa cìvarq) đến Độc Giác Phật với 
Tâm thuần đức tin, y vải choàng được làm từ cái chăn 
mêm của mình. Khi thân hoại mạng chung, được thọ 
sanh về Thiên Giới, rồi từ Thiên Giới đi thọ sanh làm 
người trong thân tộc của một quan chức, cách xa thành 
Bàrànasì khoảng cách ba do tuân. 

Khi đến tuổi thành niên, muốn đi tham dự ngày lễ 
hội hằng năm, thanh niên này ngõ lời xin y áo nơi người 


29 


mẹ, câm áo đã được cho mà lòng “không được vừa lòng 
hoan h, mới thưa với người mẹ rằng: 
“Con sẽ tự đi từn kiếm lấy y áo theo khả ý” 

Người mẹ bảo rằng: “Mẹ ước nguyện sẽ giao tất cả 
tài sản trong ló ó4 Bàrànasì cho con được thích hợp 
điễu mong ước ” 

“Sàdhu ammàti vawvà ” chàng thanh niên tiếp nhận 
sự dạy bảo của người mẹ chỉ bấy nhiêu đó rồi từ giã mẹ 
ra đi. Do việc Thiện mà thanh niên đã dâng cứng y vải 
may nổi sẵn các đường viên (amuvàia) từ trong quá khứ, 
dắt dẫn đi đến nằm ngủ ở mãnh đất kiết tường trên bàn 
đá. Trong ngày äó, Đức Vua trị vì thành Bàrànasì, bậc 
cao thượng đã băng hà được bảy ngày. Tất cả quan 
chức có quan đại thân trông coi về nghỉ lễ mới bàn luận 
nhau một cách náo động, rồi vận hành long xa cho ẩi 
đến vườn thượng uyển, và đặt để ở ngay cuối bàn chân 
của thanh niên này. Tất cả quan chức đông cùng nhau 
làm lễ Tôn Vương, trở thành Quốc Vương thọ nhận nối 
ngôi Đề Vương thành Bàrènasì, có những danh mộc 
phát sanh lên trong cả bốn phương hướng, là 8 cây ở 
hướng Nam, 8 cây ở hướng Đông, 8 cây ở hướng Tây, 8 
cây ở hướng Bắc, gom lại thành 32 cây. 

Nhân Thiện của Đức Vua Bàrànasì này là do việc 
cúng dường y vải may nối sẵn các đường viễn, từ trong 
quả khử. 


30 


Hành động được cúng dường vật thực đến việc trì 
bình khất thực, cũng có dẫn chứng tích truyện kiểu mẫu 
của Hoàng Hậu 3⁄2//⁄⁄à có được dâng cúng bột đậu, quả 
phước trổ sanh được trở thành Hoàng Hậu trong cùng 
ngày đó. 

Việc dâng cúng chỗ trú ngụ như tích truyện của 
người thủ công đệt chiếu trúc đã dâng cúng cốc liêu làm 
bằng cây sậy, khi thân hoại mạng chung thì được tái tục 
vào Cỏi Thiên Giới, có cung điện phát sanh lên đợi chờ, 
và khi đến kiếp sống cuối cùng là trưởng lão 8had4ÿ/¡ 
trong Phật Giáo này. 

Cúng dường thuốc chữa bệnh cần thiết, là trưởng lão 
Bàkuia từ trong kiếp quá khứ có tâm hoan hỷ được cúng 
dường thuốc chữa bệnh cần thiết, do đó đến kiếp sống 
cuối cùng, không có bệnh hoạn, ốm đau, và có tuổi thọ 
nhiều hơn các đệ tử của Đức Phật trong thời Giáo Pháp 
này. 


Với nhân như thế, bậc hữu trí thức nên hiểu biết rằng 
hành động ở người thực hiện việc xã /hí, được suy xét 
liên quan đến Phúc Hành Tông, là nơi trở thành tích lũy 
của việc thực hiện tạo ra phước báu đầu tiên và hành 
động sẽ thực hiện việc xã /hí có liên quan với Phúc 
Hành Tông, mong cầu được thực hiện việc xế /⁄í là 
Hiền Triết Thí, sẽ không có ước nguyện tìm kiếm trong 
việc Phi Hiền Triết Thí, mong cầu được phối hợp với 
đức tin, có Tâm Từ Ái làm tiền đạo và phối hợp với cả 


31 


Tam Tư, là 7w Tiển (pubbacelanà) Tự Hiện 
(muncanacetanà), và Tư Hậu (aparàparacetanà). 

Từ Tiên là tác ý khởi sanh ở thời gian trước khi thực 
hiện việc xã /hí, nghĩ là Ta sẽ cho ra, tuy nhiên suy nghĩ 
tằng Ta sẽ làm cho thành tựu việc xã thi. Những việc 
Thiện đó, với Tâm tín thành, chính như vậy gọi là 7 
Tiểu. 

Tư Hiện là tác ý thực hiện việc xã £Öhí ở ngay thời 
gian hiện tại với Tâm thuần tín. 

Tự Hậu là việc xã ly bố thí đã được hoàn tất, rồi xác 
định tạo nên việc nghĩ nhớ lại khởi lên trong thời gian 
nào, thì khởi Tâm tín thành trong thời gian đó, tức là 
khởi lên suy nghĩ rằng 7ø đã xã thí cho ra rong ngày 
đó, cho đến người thọ nhận là người ăn xin nghèo khó, 
và đã dâng cúng vật thực đến việc trì bình khất thực 
một cách hoàn hảo, rồi khởi Tâm tín thành trong việc 
nghĩ suy về việc Thiện đã thực hiện trong thời gian 
trước. 


Việc xã jy bố thí kết hợp với cả Tam Tư như thế, sẽ 
khó mà tìm kiếm ra được tận cùng quả phước báu. 

Với việc 7hiện đó, sẽ cho ba loại ân đức tài sản, là: 
1/ Ân đức tài sản nhân loại, 
2/ Ân đưc tài sản Thiên giới, khi vẫn còn luân chuyển 
trong vòng sanh tử luân hôi, 
3/ Và cuối cùng cũng sẽ được hưởng ân đức tài sản Níp 
Bàn. 


32 


Hành động của người xã jy bố thí sẽ rất khó làm cho 
Tâm được kết hợp với sự hoan hỷ trong cả ba Thời. 
Một vài nhóm người xế £hí với sự không tin vào 
Nghiệp, vào Quả. Cũng có người được nhìn thấy người 
đang cho thì cũng cho theo. Có người xã íhí với sự lo 
sợ bị chỉ trích. Có người xã /hí với sự mong ước được 
lợi lộc. Vài người có đức tin, với khả năng nghĩ suy 
một cách thận trọng rằng Ta sẽ xã thí trong việc này 
việc nọ, khởi Tâm hoan hỷ trong việc xã /hí, nhìn thấy 
nhiều người thọ nhận, người đón lấy đến thật nhiều thì 
thường là hoan hỷ duyệt ý. Có vài người với đức tin, 
thực hiện việc xế /⁄⁄ chỉ có trong hai thời, là rước lúc 
cho và ngay khi đang cho, rồi khi cho xong lại khởi 
sanh sự (iếc uỐng. Việc cho rồi khởi sanh sự tiếc nuối 
sẽ làm mắt đi rất nhiều ân đức tài sản trong việc xế /hí, 
cũng không có được vui hưởng tài sản vật chất, y phục 
trang sức loại mỹ lệ tốt đẹp, cũng không có thọ hưởng 
điều lợi ích trong việc có nhiều ân đức tài sản, sẽ dẫn 
chứng kiểu mẫu trong tích truyện “Kosalasampayutia ” 
với nội dung như sau: 

“Có một trưởng giả ngụ trong thành Sàvatfthi, có rất 
nhiều tài sản nhưng lại không được hài lòng vui hưởng 
tiền tài vật chất mỹ lệ và xinh đẹp. Sau khi | trưởng giả 
đó qua đời thì Vua Pasenadi cho quan cận thân đến 
thâu lấy hết tất cả tài sản của trưởng giả, đem bỏ vào 


33 


ngân khô và khi hoàn thành công việc, Vua Pasenadi 
đến yết kiến Đức Phật. 

Đức Thế Tôn vấn hỏi: 

“Nguyên nhân nào, Đại Vương lại ngự đến vào lúc 
này?” 

Vua Pasenadi quỳ xuống đảnh lễ và thưa rằng: 
“Kính bạch Đức Thế Tôn, Trẫm cho chở tài sản của 
một trưởng giả vừa chấm đứt mạng sống, xung vào 
ngân khó, tức thời đi đến đây. VỊ trưởng giả này, khi 
còn sống thì không có được mong ước hưởng vui lấy vật 
chất tiễn tài, y phục trang sức loại mỹ lệ và xinh đẹp ˆ”. 

Đức Phật khải ngôn thuyết giảng 

“Này Đại Vương, vị trưởng giả đó, trong một kiếp 
quá khứ có sai bảo người vợ cúng dường vật thực để 
bát cho một vị Độc Giác Phật có tên là Aritha. Khi 
quay trở về nhìn thấy vật thực đã bỏ vào bát lại quá cao 
quý thượng vị, liền khởi sanh sân hận, nghĩ suy muốn 
lấy lại và không muôn cho nữa. Quả báo cho người vợ 
được dâng cúng vật thực để bát, kiếp này được sanh 
làm trưởng giả. Tuy nhiên quả bất thiện của việc cho 
rồi, lại không có hoan hỷ duyệt ý, do vậy kiếp này tuy có 
được rất nhiều tài sản một cách xác thực, nhưng không 
được vui thích thọ hưởng lấy những của cải vật chất 
đó”. 


Bởi do như thế, người có lòng mong muốn cho thành 
tựu việc xã thí, hãy nên làm với Tâm tín thành trong cả 


34 


ba Thời, như đã được trình bày trong tích truyện vừa 
nêu trên. 

Tóm lại, Tâm được xác định vào trong phần Tâm 
Thiện Dục Giới Vô Dẫn khi hiện hành với khả năng của 
việc Xã Thí Phúc Hành Tông, với trường hợp như vầy. 


2. Kàmàvacarakusalacitfa Silamayda - Tâm Thiện Dục 
Giới - Phần Trì Giới 
“9llayatii silam, tam catHbbidhena pakhàsHam. 
Katham? Sirattho sivattho sìtalattho silatthoti. Yo sile 
paltithito so sive nibbàne sukham anubhavamàno sìve 
patithitoti vuccati. Silavafiti silam. ” 


. * 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo 
trong phần Tâm Thiện Dục Giới là Giới Phúc Hành 
Tông, với nội dung như sau: “ Pháp cô nhiên nào chặt 
đứt mọi sự áy náy lo sợ trong tâm tánh của chúng sanh, 
Pháp đỏ gọi là Giới ”. 

“Tam punnakiriyàvatthum nàma” gọi là Giới Phúc 
Hành Tông vì trở thành tích lũy của việc 7iện tạo quả 
phước báu. Việc bảo rằng Giới Phúc Hành Tông có 
trong tâm tánh của cá nhân người nào, thì gọi là Tâm 
Thiện Dục Giới sanh khởi trong tâm tánh của cá nhân 
người đó. 

“Tam catubbidhena pakàsitam” Giới đã được Đức 
Phật thuyết giảng theo bốn trường hợp như sau: 
“Sirattho ” 

1/ Giới là đỉnh cao nhất, 


35 


2/ Giới là phương cách trở nên an vui, 
3/ Giới làm cho Tâm được mát lạnh, 
4/ Giới là phương cách thường hằng. 


1/ Gọi Giới là đỉnh cao nhất, có chú giải giải thích ý 
nghĩa như sau: cá nhân người nào đã nguyện thọ trì giới 
trong sạch, cá nhân người đó thường trở thành yêu mến 
kính trọng, trở thành việc cúi mình xuống đảnh lễ của 
Chư Thiên, Phạm Thiên và nhân loại, trở thành việc hân 
hoan khâm phục của Chư Thiên và nhân loại. 

Ngay cả người nữ có sự mong ước được trở thành 
người nam, với trường hợp nguyện thọ trì giới cho trong 
sạch thì cũng sẽ được thành tựu người nam một cách dễ 
dàng. Vua Trời Đế Thích sẽ thỉnh mời Thiên Nam 
xuống, sẽ được người nam kết hợp với phước sở cầu, sẽ 
được thấu hiểu rộng rãi kiến thức khoa học mỹ thuật, 
trở thành người đáng kính trọng với tất cả mọi n8ƯỜI, 
ngay cả việc tiến tu trong Đạo Pháp cũng không tìm 
thấy một mối nguy hiểm nảo. 


Một trường hợp khác nữa, cho dù sẽ không được 
tiến tu trong Đạo Pháp, Vua Trời Đề Thích cũng giáng 
hạ xuống hướng dẫn cho việc đi lại và đi trong đại 
dương to lớn với thuyền buồm cũng không bị chìm đắm 
xuống trong lòng biển cả đại dương. Chư Thiên trông 
nom bảo vệ đại dương sẽ hiện bày biến hóa tạo ra 


36 


thuyền buồm vàng ròng đến đón tiếp đưa đến trú xứ an 
lành. 

Dẫn chứng tích truyện của chàng thanh niên ở gần 
thành phố Ä⁄oi¡ya, có nội dung như sau: 

Chàng thanh niên này đi thuyển được bảy ngày 
trong biển cả đại dương thì thuyên buôm bị đắm và 
chìm xuống lòng đại đương. Chư Thiên trông nom đại 
dương liền biến hóa ra thuyên buôm vàng ròng đến tiếp 
đón, dắt dẫn đưa đến nhà người cư sĩ, với mãnh lực của 
việc nguyện thọ trì giới một cách trong sạch tốt đẹp. 

Cá nhân người nguyện thọ trì giới, cho dù là người 
thuộc dòng dõi thấp hèn như thế nào, cũng trở thành nơi 
tôn kính đảnh lễ của bậc Vua Chúa, như người có tên 
gọi là Sazmmnafidevatà (chư thiên tĩnh lặng) trở thành vị 
Đại Quan, được Vua cho ổi xuất gia và sau này trở 
thành bậc thường được dâng cúng đảnh lễ. 

Với nhân như thế, mới bảo rằng Giới là đính cao 
nhất. 


2/ Gọi Giới là phương cách trở nên an vui, là vì người 
nguyện thọ trì giới thường đi đến Níp Bàn, trở thành an 
vui và chấm đứt đau khổ, chấm dứt mọi hiểm nguy. 
Nếu cá nhân người vẫn chưa thích nghĩ với sự thành đạt 
Níp Bàn ngay trong kiếp sống thì cũng sẽ thành đạt 
trong kiếp sống cuối cùng. 


37 


3/_ Gọi Giới làm cho Tâm được mát lạnh, “Yo si 
pafit(hiío ” cá nhân người nguyện thọ trì giới cho được 
trong sạch, hằng an trú trong giới thường sẽ có Tâm mát 
lạnh, vì ít có sự sân hận. Nếu như còn nhiều sân hận 
trong Tâm thì không thể nguyện thọ trì giới được. 

Với nhân như thế, mới bảo rằng Giới làm cho Tâm 
được mát lạnh. 


4/ Gọi Giới là phương cách thường hằng, là vì thành 
thường hằng và sẽ không loại trừ ra được ở các bậc hiền 
triết. 


Một trường hợp khác, từ ngữ Giới được giải thích là 
chặt đút, vì cá nhân người nguyện thọ trì giới thì không 
được trở thành người có hành động vi phạm, như là 
thực hiện việc sát sanh, sát mạng chúng sanh. Giới sẽ 
chặt đứt cá nhân người đó, được so sánh ví như ngọn cỏ 
mỏng manh sắc bén. 

“K„so” lẽ thường ngọn có mỏng manh sắc bén 
“Duggahifo ” cá nhân người nắm cầm không khéo léo, 
với sự để đuôi mà kéo giựt mạnh thì ngọn cỏ mỏng 
manh đó sẽ cắt đứt lòng bàn tay của người này. 

“Yathà” điều ví dụ như thế nào thì người nguyện thọ 
trÌ giới không trong sạch, có hành động vì phạm thì sẽ 
cắt đứt người này không cho đi tái tục về Thiên Giới, 
dẫn dắt đi thọ sanh vào Tứ Khổ Thú. 

Với nhân như thế, Giới được giải thích là chặt đt. 


38 


Giới được phân chia ra thành nhiều loại, có Giới 
nguyện hành và Giới ngăn ngừa, xếp thành Giới thường 
luôn, Giới phổ thông và Anumunatthasila. 

Gọi là Giới thường luôn (Pakafisila) là Giới của bậc 
Thánh nhân hiện hữu một cách thường luôn, thọ trì kiên 
quyết từ khi thành đạt kết quả trú xứ của bậc Thánh 
(Giới sát trừ). 

Gọi là Giới phổ thông, là Giới trong và ngoài Phật 
Giáo. Là Giới người Mẹ của Bồ Tát, khi Bồ Tát vẫn 
chưa thành Phật, nguyện thọ trì giới trước khi dẫn đến 
việc thọ sanh vào thai bào. Người Mẹ này đã nguyện 
thọ trì giới không có gián đoạn, không chỉ là trong kiếp 
sống cuối cùng, tương tự như kiếp sống của vị 7emiya, 
người Mẹ có tên gọi là Candađevì (nữ thân mặt trăng) 
cũng thọ trì bố tát thanh tịnh giới, với ước mong của 
Đức Vua @rasa. Do mãnh lực của G7ới nên Vua Trời 
Đề Thích đi thỉnh mời Đức Bồ Tát hạ sanh vào trong 
thai bào. 


Một trường hợp khác nữa, tất cả hàng Bồ Tát cũng 
thường luôn nguyện thọ trì Giới phổ thông. Giới này có 
cả trong thời gian bên ngoài và trong Phật Giáo, tuy 
nhiên có hai loại quả phước báu, quả thấp kém và quả 
vô lượng. Giới thuộc bên trong Phật Giáo, quả nhiên có 
quả phước báu vô lượng, có quả thịnh vượng vì kết hợp 
với Tam Quy. Gới thuộc bên ngoài Phật Giáo không 


39 


thể tìm thấy việc nương vào Tam Quy. Với nhân như 
thế, tắt cả bậc trí tuệ là bậc tiên thiên thông tuệ nên hiểu 
biết rằng quả phước báu có được ít nhiều hơn nhau, là 
do nương vào Tam Quy. 

“Muhuftapattitthitànampi” Giới này, với người chỉ 
vừa mới nguyện thọ trì, vẫn chưa được lâu đài, chỉ là an 
trú trong G7ới ước chừng trong chốc lát, cũng có khả 
năng cho được thọ sanh vào Thiên Giới. 

“Ânisamsavibhàvanatham” bậc Giáo Thọ Chú Giải 
Attakàthà có dẫn chứng trong phần J2z/wnidàna để 
trình bày quả phước báu lợi ích của việc thọ trì Ngũ 
G¡ới với nội dung như sau: 

“Như vậy được nghe, có bảy trăm thương buôn 
cùng ở trên một chiếc thuyên buôm và đang lướt ấi một 
cách mau lẹ với năng lực của gió đang thổi lông lộng, 
như mũi tên lao đi của người đã bắn ra. 

“SaHame divase” thuyển chạy được bảy ngày thì 
phát sanh giông bảo đữ dội, thuyễn bị nước vào và đang 
chìm dân xuống lòng đại đương. Tất cả đoàn người 
thương buôn liền nhớ tưởng đến và réo gọi tên các đẳng 
thân lình riêng của từng mỗi người, khẩn "nguyện van 
vái cẩu xin cho được cứu giúp thoát khỏi điểu nguy 
khốn, rồi sau đó cùng nhau kế lề khóc than ngay khi 
đang nguyện câu. 

“Tesam majjhe” ngay khi ấy, giữa các người thương 
buôn, có một thanh niên là bậc trí tuệ mới quản sát nghĩ 
suy “Evarùpe bhaye” khi sự nguy hiểm phát sanh được 


40 


nhìn thấy như thế thì những nơi nào sẽ nên có đến với ta 
đặng nương nhờ, hay là với phương cách nào. Khi 
quán sát xong thì không nhìn thấy có được sự vật chỉ đề 
trở thành nơi nương nhờ đối với mình, chỉ nhìn thấy về 
Giới Thí Thiện, đó chính là nơi nương nhờ duy nhất. 
Quán xét như thế, liền khởi lên sự suy nghĩ hiểu biết 
rằng Ta có thể nguyện thọ trì Ngũ Giới một cách trong 
sạch, không có sự hoen Õ. Sau khi suy nghĩ xong, Tâm 
kết hợp với Hỷ thọ sanh khởi lên phát nguyện, với oai 
nghỉ tọa thiền kiết già tương tự như một hành giả, phát 
triển Nghiệp Xứ và không còn sợ hãi với mối hiểm nguy. 

“Tamenam disvà” tất cả người thương buôn đều 
nhìn thấy thanh niên này không có sự kể lễ khóc than, 
van nài khẩn nguyện và không còn điều sợ hãi, liền đi 
đến vấn hỏi: 

“Khi sự hiểm nguy đã đến với mình, mọi người cùng 
nhau khóc than kế lễ cầu nguyện thì nguyên nhân nào 
Ngài lại không có sự hoảng hốt, lo âu sợ hãi?” 

Chàng thanh niên đáp lời: 

“Vào ngày tôi đi xuống thuyễn, tôi đã có thọ trì Tam 
uy, Ngũ Giới và cúng dường đến Chư Tăng. Khi tôi 
quán sát chỉ phân của Giới mà tôi đã được thọ trì, với 
nhân như thế, tôi không còn sợ hãi với mối hiểm nguy, 
có khả năng nhận thấy sanh mạng này không bên vững, 
sẽ được thọ sanh vào Thiện Thủ vì Giới của tôi trong 
sạch ”. 

Mọi người đồng nhau vấn hỏi: 


41 


“Kứn pana sàmi ” thưa Ngài, Giới chỉ thích hợp cho 
riêng một mình Ngài hay là cũng được thích nghỉ với tất 
cả mọi người? ” 

Chành thanh niên đáp lời: 

“ Giới này không hạn chế với một ai, thích hợp đối 
với tất cả chúng sanh, không có sự cả biệt riêng tư với 
người nào, đêu thích hợp với tắt cả mọi người muốn 
được nguyện thọ trì. ” 

Mọi người đồng thanh thốt lên lời: 

“Nếu là như thế, tất cả chúng tôi xin được thọ trì. 
Xin Ngài hãy chỉ dẫn cho tắt cả chúng tôi ”. 

Chàng thanh niên phân chia tất cả ra thành bảy 
nhóm với mỗi nhóm là một trăm người bằng nhau, rồi 
lần lượt hướng dân thọ trì Ngũ Giới đến tất cả mọi 
người. Với nhóm một trăm người đâu tiên thọ trì ngũ 
giới thì nước vào trong thuyên tới cỗ chân. Một trăm 
người thứ hai thì nước vào tới đầu gối. Một trăm người 
thứ ba thì nước vào tới thắt lưng. Một trăm người thứ 
tự thì nước vào tới giữa bụng. Một trăm người thứ năm 
thì niớc vào tới ngực. Một trăm người thứ sảu thì nước 
vào tới cổ. Một trăm người thứ bảy thì nước ngập đến 
miệng. 

“Lonodakena pavisantena” nuớc biển chảy vào 
miệng ngay khi đang thọ trì giới. Cuối cùng tắt cả đoàn 
thương buôn đã thọ trì ngữ giới sai khác như vây. 


42 


Về phẩn người thanh niên hướng dân cho tất cả 
người thương buôn được thọ trì giới, vừa đứt liền giáo 
giới rằng: 

“Tất cả mọi người không nên để đuôi trong việc thọ 
trì giới. Quả thật không nơi nào đáng cho ta phải 
nương nhờ sảnh bằng Giới được. Giới này hằng dắt 
dẫn chúng ta ấi đến sự an vui. Với nhân như thế, tắt cả 
mọi người hãy xác định suy tưởng, hãy nhớ nghĩ đến chỉ 
phần của giới mà mình đã thọ trì” 

Cả bảy trăm người thương buôn cùng nhau tín thọ 
phụng hành và an trú trong huấn từ của vị Giáo Thọ là 
chàng thanh niên. Vững niềm tin việc thọ trì giới trong 
sạch, tất cả mọi người thương buôn cùng vị Giáo Thọ, 
khi chấm dứt ngũ uẩn thì được thọ sanh vào Cỏi Đao 
Lợi Thiên, là trú xứ của Thiên Vương Kim Cang Thủ. 

“Äsannakhàle gahitam sìlam nissàya”do nương vào 
Giới đã được thọ trì khít khao cùng với việc thân hoại 
mạng chung chỉ trong chốc lát, khi thọ sanh về Thiên 
Giới có cung điện của từng mỗi nhóm với nhau, vỀ vị 
Thiên Nam Giáo Thọ có cung điện ở ngay giữa tất cả 
mọi cung điện, bao vây chung quanh theo lớp lang hiện 
bày, cung điện thấp hơn tắt cả cung điện cũng có bỀ cao 
ước chừng 12 do tuân. Tất cả chư thiên được danh xưng 
hiện bày là Satullapakàyikàdevatà vì thọ trì ngũ giới, 
được gọi là Pháp của bậc hiền triết, và được đi thọ sanh 
về Thiên Giới. Khi thành tựu việc thọ sanh về Thiên 
Giới, tất cả chư thiên quản xét lại việc Thiện của mình 


43 


thì có sự hiểu biết là được tài sản Thiên Giới do nương 
vào vị Giáo Thọ Thiên Nam này, liền khởi sanh yêu mến 
và tán đương ân đức vị Giáo Thọ của mình. Vào cuối 
canh khuya, tất cả nhóm chư thiên này đến đảnh lễ Đức 
Thế Tôn và tỏ lời tán dương ân đức vị Giáo Thọ của 
mình như sau: 

“Sabbhireva samàsetha” kính bạch Đức Thế Tôn, 
bậc trí thức nên kết giao với bậc hiển triết và nên thực 
hiện việc giao hữu thân thiện với bậc hiển triết thì sẽ 
được tiến hóa, sẽ không bị xấu xa, do hiểu biết được 
Pháp của bậc hiển triết, thường được thành đạt trí tuệ 
từ nơi trú xứ của bậc hiển triết, sẽ không có sự thiểu trí 
từ nơi trú xứ của người ngu sỉ. Ví như người thâu đạt 
được nước dâu mè từ hạt giống mè, người sẽ xa lìa bứt 
rứt bôn chỗn và sâu muộn khóc than cũng do hiểu biết 
Pháp của bậc hiển triết. Người sẽ được thịnh vượng 
giữa thân bằng quyến thuộc cũng do hiểu biết Pháp của 
bậc hiển triết. Người sẽ đi đến Thiện Thú cũng do hiểu 
biết Pháp của bậc hiền triết. Người sẽ thường an trú 
trong sự an lạc cũng do hiểu biết Pháp của bậc hiển 
triết. 

Với nhân như thế, nếu người có sự ước mong sẽ làm 
cho mình được kết hợp với sự an vui tiễn hóa, ước "ong 
sẽ cho được thành đạt trí tuệ, ước mong sẽ xa lìa sự sâu 
muộn, ước mong sẽ được thịnh vượng giữa thân bằng 
quyến thuộc, ước mong sẽ được đi đến Thiện Thú và 
ước mong sẽ được ở trong sự an lạc với thời gian lâu 


44 


đài thì nên kết giao với bậc hiền triết, thực hiện giao 
hữu thân thiện với bậc hiển triết thì sẽ được an trú với 
thời gian lâu đài trong Thiện Thú. 

Tiếp theo đó, Đáng Pháp Sư siêu xuất thế gian chỉ 
thượng dạy bảo: 

“Sabbesam vo subhàsitam” lời của các người đã đề 
cập đến, gọi là đề cập đến điều tốt đẹp, xa lìa tội lỗi, là 
nhân sẽ dắt dân đến sự lợi ích, sự an vui, sự tiễn hóa 
một cách chắc thật. Tất cả người hãy lắng nghe Như 
Lai “Sappurisasamàgamànisam sam dassemto ” khi Đức 
Thế Tôn thuyết giảng Pháp về quả phước bảu từ việc 
kết giao với bậc hiền triết, kết hợp với sự tiễn hóa, Đức 
Phật thốt lên câu kệ rằng: “Sabbhireva samàse -tha” 
người muốn trở thành bậc thiện trí thức nên kết giao với 
bậc hiển triết, nên thực hiện việc giao hữu thân thiện 
với bậc hiền triết, không phải chỉ có sự tiễn hóa, thành 
đạt được trí tuệ, sẽ không còn sâu muộn, sẽ được thịnh 
vượng giữa bà con quyễn thuộc, sẽ được Thiện Thú, an 
trú trong sự an lạc với thời gian lâu đài, “sabbe dukkhà 
pamuccafi” người được kết giao và thực hiện thân thiện 
với bậc hiền triết thường sẽ thành đạt sự xa lìa thoát 
khỏi mọi khổ đau. Tắt cả người nên hiểu biết với trường 
hợp như vây. 

Khi dứt lời của Đức Thế Tôn, chúng chư thiên đồng 
thực hiện việc đảnh lễ và từ giả Đức Phật rồi quay trở 
lại Thiên Giới. 


45 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết việc thọ trì ngũ giới mà Đức 
Phật đã thuyết giảng đến chúng chư thiên có danh xưng 
là Sa/¿llapakàyikàdevafà có quả phước báu cho vượt 
thoát khỏi mọi khổ đau, cho thành đạt đến tột đỉnh an 
lạc cao cả trong trạng thái vô sinh bất tử Đại Níp Bàn. 

Thế rồi, bát thanh tịnh giới, thập giới và hai trăm hai 
mươi bảy giới cũng nên hiểu biết rằng có quả phước 
báu khởi lên cùng tột hơn cả trường hợp của ngũ giới. 
Tuy nhiên việc thọ trì ngũ giới của chúng chư thiên 
Safullapahàyikàdevartà đạt được năng lực chỉ trong một 
thời gian chốc lát lúc cận tử lâm chung, chỉ có bấy 
nhiêu đó mà cũng dắt dẫn chúng sanh cho được phát 
sanh về Thiên Giới, là quả phước báu vi điệu được nhìn 
thấy thực tính tương tự như vậy. 


Khi người có hạnh tinh tấn thường luôn thọ trì mỗi 
ngày, mọi thời gian, đến ngày bố tát thanh tịnh cũng 
nguyện thọ trì thanh tịnh giới đúng hạn kỳ với tác ý xác 
định trong Tâm rằng “Ta sẽ thành đạt sự an lạc trọn 
thời gian lâu dài, ngày vị lai sẽ thoát khỏi mọi khổ đau 
trong vòng sanh tử luân hồi, là khổ sanh, khổ già, khổ 
bệnh, khổ chếr”, như lời thuyết giảng của Đức Phật đến 
chúng chư thiên Sø/ilapakàyikàdevatà. 


Tâm hiện hành trong T”iện Pjúc Hành Tông, như 
việc hiện hành trong phần nguyện thọ trì ngũ giới, Đắng 
Thập Lực cao cả đã bi mẫn thuyết giảng hạn định Pháp 


46 


này vào trong phần T”iện Dục Giới, hiện bày với khả 
năng của Phúc Hành Tông thứ hai là phần Giới Phúc 
Hành Tông, được kết thúc với trường hợp như vầy. 


3. Kàmàvacarakusaiaciia Bhàvanàmaya — Tâm Thiên 
Dục Giới - Phần Tụ Tiễn 
“ldàni bhàvanừmayapunnakirjàvatthuvasena 
kàmàvacarakusalacittam veditabbam Tam 
bhàvanàpunnakiriyàvathum satipathànabhàvanà ca 
brahmma vihàrabhàvanà ca adhippetàii. ” 


z 
.. TA 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo 
trong phần Tâm Thiện Dục Giới là Tu Tiến Phúc Hành 
Tông, với nội dung theo phần Pàlì như sau: 

“Kusalam citam” Tâm Thiện hiện hành với khả 
năng T Tiến theo phương cách như thế nào? 

Với ý nghĩa nào gọi là 7+ T' iến? 

Có lời giải thích, gọi là 7u Tiến, tức là Tiến hóa 
Nghiệp Xư. 

Nghiệp Xứ có hai phương cách, là: 

1/Chỉ Nghiệp Xư, và 

2/ Quán Nghiệp Xứ, kết hợp lại thành hai phương 
cách. 

Chỉ Nghiệp Xứ có bốn mươi (40) đề mục. Quán 
Nghiệp Xứ có mười (10) đề mục. 


Chỉ Nghiệp Xứ có bốn mươi đề mục, là: 
1/ Thập Biến Xứ (Dasa Kasinà). 


47 


2/ Thập Bắt Tịnh (D2asa Asubhà). 

3/ Thập Tùy Niệm (Dasa 4ssaii). 

4/ Tứ Phạm Trú (Caffàro Áppamamnài. 

5/ Một Quán Tưởng (#ka Samnà). 

6/_ Một Sai Biệt (Eka Vavafthàna). 

7/ Tứ Vô Sắc Nghiệp Xứ (Caftàro Àruppà). 


Quán Nghiệp Xứ có mười đề mục, là: 
1/ Tư Duy Trí (Samnasananàna — Phổ Thông Trị). 
2/ Hoại Trí (8hanganàna — Diệt Trị). 
3/ Quá Hoạn Trí (Ìđìnavanàna — Tội Quá Trị). 
4/ Dục Thoát Trí (Ä4uncitukammayatànàna). 
5/ Hành Xã Trí (Sankhàrupekkhànàng). 
6/ Sanh Diệt Trí (Uảayabbayanàna — Tiến Thối Tì rịj). 
7/ Bỗ Úy Trí (Bhayatupatthànanàna — Họa Hoạn Trị). 
8/ Yêm Ly Trí (Mibbidànàna — Phiển Yếm Trị). 
9/ Giãn Trạch Trí (Pafisankhànàna — Quyết Ly Trị). 
10/ Thuận Tùng Trí (4zwulomanàna — Thuận Lưu Trị). 
Người tiến hóa cả hai phương cách Nghiệp Xứ là 40 
Chỉ Nghiệp Xứ và 10 Quán Nghiệp Xứ, gọi là Tu Tiến. 


Một trường hợp nữa, người tiến hóa cả Tứ Niệm Xứ, 
là Thân Tùy Quán Niệm Xứ, Thọ Tùy Quán Niệm Xứ, 
Tâm Tùy Quán Niệm Xứ, Pháp Tùy Quản Niệm Xứ, như 
vậy cũng gọi là 7 Tiến. Cuối cùng, một cách xác thực 
là, làm cho Pháp Thiện được tiến hóa, như vậy cũng gọi 


48 


là 7 Tiến. Tuy nhiên mục đích của việc tiễn hóa ở 
phần Phúc Hành Tông này, là Tu Tiến với Lời và Tâm. 

Người có tâm tín thành được tiến hóa với Ân Đức 
Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng, Tu Tiến Từ Ái, chí 
đến cuối cùng chỉ hạn định thốt ra một lời nói rằng: 
“Tôi xin bày tỏ lòng tôn kính Đúc Phát”, cũng gọi là Tu 
Tiến, hoặc là tiễn hóa trong cà Ngũ Uẫn và 32 thể trược, 
cũng gọi là 7+ T¡ lễn. 

Thực hành việc phát triển Thập Biến Xứ và Thập Bắt 
Tịnh một cách vi tế, trở thành tài sản ở người chứng đắc 
Thiền, làm cho 7hập Biến Xứ được phát sanh, phát triển 
việc T7 Tiến được thuần thục tỉnh thông, không đòi số 
lượng nhiều, chỉ cần khởi xuất với ba từ ngữ Pz/havì - 
Địa Biến Xứ. 

Tháp Bắt Tịnh cũng có thể được xác định trong tâm 
cho được nhìn thấy phần không tốt đẹp, vì lẽ bất tịnh trở 
thành nơi nương nhờ việc quán tưởng với Tuệ tri kiến 
theo phương hướng của Tam Tướng, là điều rất khó cho 
việc tu luyện tư duy đó. 

Thập Tùy Niệm, một cách đặc biệt chỉ phát sanh 
trong phạm vi ở người có đức tin và trí tuệ. 

Tứ Phạm Trú là Từ, Bi, Hỷ, Xã tất khó sẽ được tiễn 
hóa vì trở thành công đức của 7⁄ Phạm Trú, thường 
được xếp thành tài sản vững bền của tất cả Phạm Thiên. 

Một Quán Tưởng là quán sát theo sự bất tịnh trong 
vật thực. Quán tưởng vật thực là vật đáng ghê tớm, thì 
quả thật khó cho việc quán tưởng để được thấy như vậy, 


49 


vì lẽ khi thọ dụng vật thực trở thành khả ý, thường dẫn 
đến sự bố khỏe. Do đó khi quán tưởng nhìn thấy là vật 
đáng phê tởm thì làm sao còn thọ dụng được, như vậy 
mới nói răng thật khó cho việc quán tưởng về đề mục 
này. 

Một Sai Biệt là việc tu tập xác định được rằng tất cả 
Giới là vô thường, khổ đau, vô ngã. 

Tứ Vô Sắc Nghiệp Xứ cũng là những đề mục, quả 
thật không thể nào tiến hóa một cách để đàng được, chỉ 
có thể thành đạt là ngay sau khi đã tiến hóa và chứng 
đắc được Sắc Nghiệp Xứ, sau đó mới tiếp tục khởi lên 
tiến hóa những đề mục này. 


Cả mười Quán Nghiệp Xứ, một cách đặc biệt chỉ có 
trong tâm tánh của hạng “Pzcchữnabhavikasatta”- Hậu 
Lại Trụ Xứ Chúng Sanh (chúng sanh có trú xứ trong 
thời vị lai). Nếu không phải là hạng Hậu Lai Trú Xứ 
Chứng Sanh, thì việc thâm thị không được trọn vẹn, lầm 
lẫn sơ xuất, không có thể nhìn thấy thâm thấu hết tất cả 
thành một được. Làm như thế cũng là đúng thôi, tuy 
nhiên sẽ là Cận Y Duyên cho được thành tựu Đạo Quả 
trong thời vị lai. 

Với nhân như thế, mới hạn định vào trong 7m 
Thiện Dục Giới, làm thành sự việc có thể chặt đứt mọi 
tội lỗi, và sẽ làm duyên đắt đẫn cho thành quả phước an 
vui trong hiện tại và vị la1. 


50 


Có câu hỏi được đặt ra là “Thế ?hì tại sao chí đến 
người đã được Tu Tì jễn mà vẫn còn xác định với Tâm 
nữa?” 

Dựa theo câu hỏi thì có câu trả lời một cách thông 
suốt là việc phát triển 7w Tiến không đòi hỏi phải thành 
đạt về số lượng nhiều, chỉ là vừa đủ một câu “NWzzo 
Sammà -sambuddhassa — Cung kinh Chánh Biến Tri” 
chỉ có bấy nhiêu đó, cũng làm cho ngăn ngừa được mối 
nguy hại phát sanh lên từ nơi hạng Phi Nhân sẽ làm hãm 
hại, Phi Nhân phải thực hiện Nghiệp hành phạt tự nơi 
mình, như tích truyện của bé trai tà kiến, có nội dung 
như sau: 

“$o kira” như vầy được nghe, có một bé trai tà kiến 
với lúc ban đâu không tìm ra được sự hiểu biết để phát 
triển Tu Tiến. “Sammàdithikaputtena kìlamto” đi chơi 
chọi quả bóng với một bé trai chánh kiến, luôn bị thất 
bại mỗi ngày bởi vì bé trai chảnh kiến khi sắp tung quả 
bóng thì lều Tu Tiến rằng - “Namo 
Sarmmàsamnbuddhassa ` việc Tu TÌ yến từ nơi cửa miệng, 
được xác định trong Tâm và không có một suy nghĩ nào 
khác, giữ gìn việc Tu T yến theo sự chỉ đạy của Cha Mẹ. 
“Tạm kèranam disvà” bé trai tà kiến thấy được nhân 
đó, mới quản sát trong thời gian về sau mỗi khi đến 
chơi giỡn, được nghe biết bé trai chánh kiến ngay khi 
tung quả bóng xuống, liền khi đó là có sự ghi nhớ về 
lời, rồi mới Tu Ti ïến theo, bắt chước theo bé trai chánh 
kiến. Khi nào bé trai chánh kiến thất niệm, không có sự 


51 


Tụ Tiến vững chắc, nhưng bé trai tà kiến lại có sự Tụ 
Tiến tốt đẹp thì lúc bấy giờ bé trai tà kiến được thắng 
cuộc, và cứ như thể, luân phiên nhau giữa thắng thua 
và bằng nhau, từ đó khả năng Tu Tiến được phát triển 
đến với cả hai bé trai này. 

“Athekadivasam” đến một ngày, người cha của bé 
trai tà kiến chuẩn bị vào rừng, đi bắt bò cho buộc vào 
xe, chứa đựng đủ các vật sẽ thọ đụng vào lúc giữa buổi, 
còn bé trai tà kiến thì cho lên ngôi vào rong x€, và 
đánh bò ra ấi đến khu rừng để tìm kiếm củi về tiêu 
dùng. Khi thành tựu đủ số lượng nhà câu thích hợp 
ÍT0HEØ xe thì quay trở về và đi đến đền thờ Chư Thiên 
bảo hộ nằm sát cạnh bên cổng chánh của thành phố. 
Người cha suy nghĩ muốn làm cho thư dẫn cơ thể, đi 
tháo cởi bò ra khỏi xe để cho đi ăn cỏ, về phần mình thì 
đi lượn những lá cây trải phủ ra rồi nghiêng thân 
người xuống với ÿ nghĩ suy là để cho thư đãn thân thể, 
nhưng lại ngủ luôn tại nơi đó. Lúc bấy giờ, bò của 
người cha lại nhập theo đèn bò của người khác và lấn 
bước đi vào trong thành phố. Đến lúc trời đã sẫm tối, 
người cha thức giác và nhìn không thấy bò của mình, 
đoán biết rằng bò đã đi theo đàn bò khác và như thể 
đàn bò đã đi vào trong thành phố. 

"Sakatassa hetthà nipajjàpetvà” người cha ẳm đứa 
bé trai cho nằm ở dưới gâm xe bò, và vào thành phố để 
từum bò đã ấi lạc. Khi SP lại được bò thì trời đỗ vào 
đêm, dẫn dắt đi cũng không kịp, vì của thành đã đóng 


52 


lại vào lúc chiễu tối, do đó người cha quyết định ở lại - 
qua đêm trong thành phố, đem cột bò lại gần cổng 
thành và vào nương nhờ trú xứ của người gác công để 
ngủ nhò, về phân bé trai thì vẫn nằm ngủ yên ở dưới 
gắm xe bò ở sát cạnh đền thờ Chư Thiên bảo hộ. 

“Tasmin khane ” ngay khi đó, có hai con dạ xoa bay 
đến nhìn thấy bé trai đang nằm ngủ và biết rằng bé trai 
không có người mẹ người cha trông nom gìn giữ. Dạ 
xoa tà kiến khởi lên suy nghĩ: “Ta sẽ ăn thịt đức bé này 
ngay bây giờ”, bàn với dạ xoa chánh kiến rằng: “Vật 
thực đã phát sanh đến cả hai chúng ta rồi. Chúng ta sẽ 
ăn đứa bé trai này, đó chỉnh là miếng môi để chúng ta 
sẽ thọ thực ”. 

Dạ xoa chánh kiến khuyên bảo: 

* Không nên làm như thế, việc sát hại đứa bé này rất 
là bắt thiện, người không nên làm như thế ”. 

Dạ xoa tà kiến lại bảo ngược lại: 

“Tôi không thể làm theo lời của người được. Tôi sẽ 
quyết ăn đứa bé này làm thành vật thực của tôi ”. 

Vừa dứt lời, dạ xoa tà kiến liền bay đến gân chiếc xe 
bò, chỗ đứa bé đang ngủ yên ở ngay sát cạnh đền thờ 
Chư Thiên bảo hộ. 

“Pàdam gahetvà” thò tay chụp lấy bàn chân của 
đứa bé và kéo lôi ra ngoài đề ăn thịt. Đứa bé giật mình 
thức giắc, hoảng hốt kinh sợ, tức thời Tu Tiến lời cung 
kinh Đức Thế Tôn đã thành thường quen “Namo 
Saw„=naàsambuddhassa ” với sự ghỉ nhớ rất thuần thục. 


53 


Khi được nghe bé trai thốt lên như thế, đạ xoa cũng 
không dâm hãm hại vì bé trai này đã Tu Tiến qua việc 
đọc lên danh xưng Ân Đức Phật. Dạ xoa khởi tâm rúng 
động lo sợ, thọ lãnh cảm giác như là cơ thể sẽ bị bể vỡ 
tiêu tán ra thành bảy mãnh, vội vã quay trở lại đi tìm 
kiếm dạ xoa chánh kiến, kể lại hết mọi diễn tiễn xắy ra 
về hành động của mình. 

Dạ xoa chánh kiến có lời khuyên nhủ: 

“Dandhakammam karohi” người hãy tự thực hiện 
Nghiệp hành phạt đối với bé trai này thì may ra tội lỗi ở 
người sẽ được tiêu tan ”. 

Dạ xoa tà kiến có lời vấn hỏi: 

“Kim karomi” tôi sẽ thực hiện Nghiệp hành phạt 
theo phương cách nào ?”. 

Dạ xoa chánh kiến bảo rằng: 

“Người hãy đi vào trong cung điện của Quốc 
Vương, lấy hết tất cả những cao lương mỹ vị bỏ vào 
những vật chứa đựng bằng vàng và đem về đây để phục 
vụ cho bé trai này, là bằng cách tự mình thực hiện 
Nghiệp hành phạt đối với đứa bé, rồi phải luôn ghi nhớ 
gìn giữ những vật chúa đựng bằng vàng này không để 
cho một kẻ cướp nào đến ăn cắp, và cũng không nên 
làm cho bé trai này bị khởi sanh mối nguy hiểm nào từ 
trú xứ của Nhà Vua. Nếu người thực hiện được như thế 
thì mối hiểm ngưy này sẽ không còn đến với người ”. 

Dạ xoa tà kiến khi được nghe như thế, liền thực hiện 
theo mọi phương cách, đứng trông nom giám hộ cẩn 


54 


thận tại chỗ đó cho đến trời hừng sáng và ra đi. Về 
phân đứa bé không có mối nguy hiểm nào với mãnh lực 
của việc phát triển Tu Ti lên “Namo 
Samnnàsambuddhassa ”. 


Với nhân như thế, bậc hữu trí là người có trí tuệ với 

mong ước sẽ làm cho mình được thoát khỏi những hiểm 
nguy bất hạnh, nên hiểu biết với tác ý xác định theo 
phương cách của bé trai đã thực hiện 
“Parikammabhòvanà — Chuẩn bị Tu Tiến”, thì đù có 
mối nguy hại khốn khổ có thê xảy ra thì cũng không có 
thê phát sanh đến với mình. 
Người có tâm suy nghĩ sẽ làm hãm hại người cũng 
khiến xoay lại sự việc an vui tiến hóa như bé trai tà kiến 
đã có Chuẩn bị Tu  TÌ ðn về - “Namo 
Sammàsambuddhassa ”. 


Bậc trí tuệ là người tiên thiên thông tuệ một cách tốt 
đẹp, nên hiểu biết về việc phát triển 7w Tiến kết hợp với 
danh xưng Ân Đức Phật, không chỉ có sự tiến hóa ngay 
trong kiếp sống hiện tại mà sẽ có luôn cả trong thời vị 
lai, là được tài sản Thiên Giới, thích hợp với lời khải 
ngôn thuyết giảng của Đức Phật đến Vua 
Pasenadikosala với nội dung như sau: 

“Như vây được nghe, vào một thời Đức Tì hế Tôn ngự 
tại Kỳ Viên Tự kiết tường, Ngài đang hướng Tâm quản 
xét khắp cả vạn vật vũ trụ, lúc bấy giờ trời đã gân sáng, 


55 


vận hành Pháp Nhãn nhìn xem Chư Thiên trong Cỏi Tứ 
Đại Thiên Vương đã có được tích lũy Thiện Pháp, trở 
thành việc khả huấn luyện của Đức Thế Tôn 
“Buddhaveneyya ””. 

Trời tiễn gần đến hừng đông rạng sáng, Ngài đứng 
lên vận “sugatacìvara — an lạc y” cùng với năm trăm vị 
ft) khưu Alahdn du hành đến ngự trú ngôi trên chỗ ngôi 
chí thương, và Chư vị Alahán Vô Sinh tuân tự ngôi nơi 
chỗ đáng ngi. | 

“Tam sabbe devà” lúc bấy giờ, tất cả Chư Thiên 
trong Cỏi Tứ Đại Thiên Vương luôn được vây quanh: 
bởi những Thiên Nữ xinh đẹp, dắt dẫn nhau đến thực 
hiện lễ bái cúng dường với lễ vật tôn kính cao quỷ của 
Thiên Giới, bày tỏ sự cúi mình xuống lễ lạy với ngũ vật 
đầu địa, tuần tự đi về hướng bên phải và ngôi xuống với 
chỗ thích hợp của từng mỗi vị. 

“Atha đhammmam dasesi” ngay khi đó, Đức Thế Tôn 
thuyết giảng Diệu Pháp cho tắt cả Chư Thiên. Hội 
chúng Thiên được lãnh hội phân thính giảng Diệu 
Pháp, khởi Tâm truy hoài niệm về những hành động đã 
qua (quản tiền) một cách kiên cố, và thành đạt Thánh 
Đạo Thánh Quả. Sau đó, Đáng Thập Lực cùng với Chư 
Thánh Tăng dụ hành quay trở về Cỏi Nhân Loại, đi đến 
thành Sàvatthi để thực hiện phương tiện hóa duyên khát 
thực và quay trở lại Kỳ Viên Tự. 

“Bhagavantaim anussaramàno ” cũng ngay trong lúc 
đó, Vua Pasenadikosala có ý truy niệm nhớ tưởng đến 


56 


Đức Phật, liền đi đến Chùa Kỳ Viên cùng với đoàn tùy 
tùng, thực hiện lễ bái cúng dường hướng về bên phải, tỏ 
ý ngôi vào nơi thích hợp đối với Đức Phật, và kính bạch 
vấn hỏi rằng: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, Đáng giác ngộ và trọn 
lành đã vừa dụ hành đến quốc độ nào? ”. 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, như thế nào được trở 
thành tài sản trong Cỏi Tứ Đại Thiên Vương, kính xin 
Thế Tôn giảng giải cho con được tường trí”. 

“Atha kho bhagavà” Đức Thế Tôn có lời giải thích 
của đẳng Giác Ngô, cho được biết tài sản Thiên Xứ của 
Hội Chúng Thiên trong Cỏi Tứ Đại Thiên Vương, có 
được do bởi nhiều phương thức, vì lòng bi mẫn thuyết 
giảng Diệu Pháp theo đường lỗi kệ ngôn như sau: 

“Adiccavannam ruciram ” trước tiên có lời giải thích 
về đền đài Thiên Xứ của Chư Thiên trong Cỏi Tứ Đại 
Thiên Vương có màu sắc chói sáng rực rỡ ví tợ ánh 
sáng hào quang của thân thái dương, trang hoàng với 
lá cờ chiến thắng và cây lộng nhiều tâng cùng với Thiên 
bảo tọa vô cùng kỳ diệu, tuổi thọ của Chư Thiên ở Cỏi 
Tứ Đại Tiên Vương ước chừng là 500 năm ở Thiên 
Giới thì thọ mạng diệt ”. 

Vua Pasenadikosala kinh bạch hỏi tiếp: 

“Việc Thiện đã được kiến tạo trước kia bằng theo 
phương thức nào mà được phát sanh về Cỏi Tứ Đại 
Thiên Vương?” 

Đức Phật khải ngôn giải thích: 


57 


“Này Đại Vương hãy lắng nghe, người có tâm tín 
thành và không có sự để đuôi với Ân Đúc Phật là 
“Namo Buddhàya” như thế khi thân hoại mạng chung 
thì được hưởng tài sản Thiên Giới. Khi được nhìn thấy 
như thế là do phần nhiều người không có sự để đuôi với 
tâm kinh tín thuần thành phát ra lời “Namo Buddhàya 7” 
không những chỉ phát sanh đến Cỏi Tứ Đại Thiên 
Vương, và có đôi khi còn được phát sanh đến Cỏi Đao 
Lợi Thiên, là trú xứ thanh tịnh của Vua Trời Đề Thích ”. 

Như thế, Đẳng Giáo Chủ Chí Tôn đã thuyết giảng 
làn sáng tỏ những sự thắc mắc của Vua 
Pasenadikosala theo cách giải thích hiện bày ở trên. 


Bậc trí tuệ không nên kết hợp với sự hoài nghi về 
việc phát triền 7 Tiếu chỉ với năm từ ngữ “Namo 
Buadhàya ” mà có mãnh lực làm cho được phát sanh về 
Thiên Giới. Không nên hiểu một cách đơn thuần như 
thế, với nhân của câu nói rằng “Namo Buddhàya” được 
thành tựu là từ nơi việc 71⁄ Tiến ở hàng cận sự nam, cận 
sự nữ đi đến thọ nguyện quy y Tam Bảo, thích hợp với 
lời trong “Mahasamayasufta- Kinh Đại Hội” có nội 
dung như sau: 

“†ekeci Buddhaim saranam gatàse” với những người 
đã thọ nguyện quy y Phật thì khi chấm đứt ngũ uẩn 
thường được sanh khởi Thiên sắc thân một cách hoàn 
hảo, tức là sẽ được hóa sanh về Thiên Giới ”. 


58 


Do vậy bậc trí tuệ nên hiểu biết theo trường hợp, là 
người có được Tu Tiến “Namo Buddhàya” là phát ra lời 
trí kính lễ trong từng mỗi lời đối với Đức Phật. Với 
nhân 7Z#¿ện này mới có thể đắt dẫn người 7w Tiến cho 
được phát sanh về Thiên Giới. 


Trường hợp phát triển việc 7w Tiến có được hạn định 
vào trong Phúc Hành Tông, nương vào đó làm cho 
chúng sanh được tiến hóa trong ngày vị lai, được liệt kê 
vào trong Tâm gọi là 74m Thiện Dục Giới vì không tìm 
thấy điều tội lỗi, và chặt đứt mọi ác pháp, dắt dẫn chúng 
sanh đi đến Thiện Thú, có lời giải thích như trên. 


4. Kamvvacarakusdalacitta Ápacdvandainaya — Tâm Thiên 
Dục Giới - Phần Cung Kính 
“Apacàyanamti ctatha Buddhadìnam vatthùnam 
apciikaranan apacàyanan màma. Ápacàyanam 
karomto hi sukham sabhati. Yathà àyuvaddhanakumàro 
tasnà apacàyanam kàtabbdqrndi. ” 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo 
trong phần Tâm Thiện Dục Giới là Cung Kính Phúc 
Hành Tông. Khi sự việc hành động của người an trú 
trong sự cung kính, là việc kính trọng đối với Tam Bảo, 
với bất luận là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Tâm của 
người hành động phối hợp với sự kính trọng, được xếp 
thành Tám Thiện Dục Giới, được xác định vào trong 


59 


Phúc Hành Tông là nơi tích lũy, là nơi khởi sanh của 
việc tạo quả phước báu. 

Có lời giải thích răng “4pacifikaranam” hành động 
của người thực hiện việc kính trọng đối với Tam Bảo, 
có Đức Phật là chủ yếu, được xác định vào trong wng 
Kinh Phúc Hành Tông. 


“Karorfo” vì người thực hiện việc cung kính tôn 
trọng đối với Tam Bảo, thường có được sự tốt đẹp trong 
kiếp sống hiện tại và vị lai. Bậc hữu trí là người có trí 
tuệ nên hiểu biết được rằng, lời nói “Kính Trọng ” đối 
với Tam Bảo, là sự tôn kính không giống như sự kinh 
sợ một chúng sanh hung dữ tỷ như là răn độc. Kính 
trọng đối với Tam Bảo được hiện bày qua việc thường 
lui thăm viếng thân cận. Kinh sợ chúng sanh hung đữ 
dẫn đến xa lánh, không muốn sát cận. Kính trọng Tam 
Bảo thể hiện sự tôn kính, cho xá lạy hiện bày sự cung 
kính quý trọng, thường luôn thực hiện lễ bái cúng 
dường, cúi thấp người xuống tỏ bày sự tôn kính với cả 
thân, lời, ý, cùng phối hợp với cả ba trường hợp để thực 
hiện sự trí kính đối với Tam Bảo, cho đù có điều kinh 
SỢ nguy hại (w›acchedakabhaya) sẽ đến cắt đứt mạng 
sống thì cũng được diệt trừ, không còn trở thành mối 
hiểm nguy, và ngược lại tuổi thọ được tăng trưởng, bền 
vững lâu dài cho đến thọ mạng diệt. 


60 


Có một tích truyện dẫn chứng về ý nghĩa này, về tuổi 
thọ của bé trai ƒzđđhzna, con của một bà la môn trong 
thành Saàvz/”¡, với nội dung như sau: 

“Hai vợ chẳng bà la môn ăm bông một trẻ sơ sinh đi 
đến trú xứ vị fướng số bà la môn, là một người bạn có 
sự hiểu biết về môn nghệ thuật này, có khả năng hiểu 
biết tuổi thọ sanh mạng của con người nội trong bảy 
ngày. Như thế, cả hai bà la môn này ắm đứa bé trai đi 
đến, rồi luân phiên nhau xá lạy bạn hữu. Khi người 
chông chuẩn bị xá lạy thì trao bé trai cho người vợ ắm 
bằng. Khi người vợ chuẩn bị xá lạy thì trao bé trai lại 
cho người chẳng. Khi cả hai xá lạy thì đếu được vị 
tướng số nói rằng “Dìghayuko hotu” chắc chắn người 
có tuổi thọ với thời gian lâu đài. Cả hai xá lạy xong, thì 
làm cho bé trai xá lạy vị tướng số bà la môn này, fuy 
nhiên, vị này không nói lên một lời nào. Cả hai người 
khởi tâm hoài nghỉ: 

“Vì lẽ khi chúng ta xá lạy thì nguyên nhân nào lại có 
lời chục phúc, mà khi chúng ta cho bé trai xã lạy thì lại 
không có được lời đề cập đến, bắt luận một nguyên 
nhân nào, dường như sẽ có một điều bắt tường nào sắp 
xãy đến đứa bé này”. 

Cả hai vợ chông có lời vấn hỏi: 

“Trong khi cả hai chúng tôi xá lạy đến Ngài, thì lý 
do nào được Ngài bảo rằng “được sống lâu mãi cho 
đến thọ mạng diệt”, nhưng khi chúng tôi cho đứa bé 


61 


này xá lạy Ngài, thì nguyên nhân nào, Ngài lại không 
thốt lên một điều chỉ cả? ” 

Vị bà la môn trả lời rằng: 

“Sở đĩ tôi không có lời đề cập đến như thế, là vì con 
của cả hai người sẽ không có được tuổi thọ bao nhiêu, 
sẽ dân đến việc “maranabhaya” - bỗ úy tử (chết kinh 
hãi), nội trong bảy ngày này ”. 

Cả hai vợ chẳng đồng cùng thốt lên lời hoảng hốt: 

“Nếu là như thế, thì chúng tôi sẽ phải làm nh thế 
nào để cho con trai của chúng tôi được sống lâu dài, 
không có xấy ra sự chết trong thời gian bảy ngày 
“maranakàla ” của thời cận tử. 

Có lời giải thích về đứa bé, nếu không bị tiêu hoại 
ngũ uẩn nội trong bảy ngày, nếu được thoát qua khỏi 
bảy ngày của bố úy tử, thì hàng phi nhân (dạ xoa) 
không có thể hãm hại được, vì bó úy tử sẽ trở thành phi 
thời tử “àkàlamarana” chết không đúng thời, chỉ có 
đụy nhứt là phá hủy mối kinh hãi về sự chết 
“upacchedakamaranabhaya” thì mới có tuổi thọ được 
lâu đài. 

Cả hai vợ chồng có lời vấn hỏi: 

_Pafibàhamupàyam jànanfo ” Irong trường hợp này, 
Ngài là người biết phương cách để ngăn chận, cản ngăn 
mối hiểm nguy cho cơn trai của Chúng tôi, kính xin Ngài 
hãy mở lòng bi mân cho mạng sống đến con của chúng 
FÔI ”. 

VỊ bà la môn tướng số trả lời: 


62 


“Thật sự tôi không có sự hiểu biết phương cách để 
ngăn chận sự chết được. Người có sự hiểu biết phương 
cách đề ngăn chận sự chết này, ngoại trừ duy nhút chỉ 
có bậc Chánh Đẳng Giác. Cả hai người nên cùng nhau 
đi đến vết kiến và cầu xin sự giúp đỡ ở nơi Ngài ”. 

Thế rồi, cả hai vợ chông bà la môn dắt dẫn nhau đi 
đến trú xứ của đáng Giáo Chủ Chí Tôn, bày tỏ sự tôn 
kính rồi cùng nhau tác bạch xin được biết đến phương 
cách đề ngăn chận bố úy tử của con cả hai người. 

Đức Phật mở lời khải ngôn thuyết giảng: 

“Sự việc ngăn chận sự chết sẽ phát sanh đến với 
chúng sanh vào lúc phi thời tử là hãy thực hiện lẻ bái 
cúng dường đến Tam Bảo. Hãy đặt đứa bé nằm trong 
khoảng giữa rỗi thỉnh Chư Tăng ngôi đoanh vây xung 
quanh để tụng kinh Parita (cầu an) cùng với lễ vật 
cúng dường thỉnh mời Chư Tăng để tụng kinh câu an 
trọn cả bảy ngày. Do như vậy mối hiểm nguy sẽ được 
diệt mắt”. 

Cả hai vợ chông khi đã được nghe Đúc Phật khải 
ngôn thuyết giảng như thế, phát tâm hoan hỷ vui mừng, 
cùng nhau quay trở về nơi trú ngụ, sữa soạn bày trí vải 
màn khắp cả phòng ốc, rồi sắp đặt tọa cụ thích hợp đối 
với Chư Tăng sẽ ngôi đề tụng kinh an lành,và ở khoảng 
giữa phòng đặt cái ghế dành cho bé trai. Sau đó, cả hai 
người cùng trở lại Kỳ Viên Tự, thỉnh mời Chư Tăng đến 
tụng kinh cầu an suốt trọn cả bảy ngày, đến ngày thứ 
tám thì cung thỉnh mời chư Tỳ Khưu Tăng đến thọ thực 


63 


trai ngọ và ngày đó có Đức Phật cùng ngự đến với Chư 
Tăng. Cả hai vợ chông bà la môn tạo nghỉ lễ cho bé 
trai bày tỏ sự tôn kính Đức Phật khải ngôn thuyết 
giảng Diệu Pháp như sau: 


Abhivàdanasllissa Niccam vuddhàpàcàyino 
Cattàro đhammà vaddhamti Àyu vanno sukham baÌam. 

Có ý nghĩa là: Cattàro lời phúc chúc được cả bốn 
điều, tuổi thọ tăng trưởng lâu đài mãi cho đến thọ mạng 
diệt, màu sắc da tốt tươi xinh đẹp, tiếng lành tăng 
trưởng mọi nơi, ân đức tỏa khắp mọi phương, sự an lạc 
về thân, an vui về tâm và sức mạnh về thân Cùng năng 
lực trí tuệ hằng tăng trưởng tiến hóa với người thường 
luôn có sự xá lạy tôn kính Tam Bảo với tâm không có dể 
đuôi, luôn tỏ bày việc cúi mình đảnh lễ Tam Bảo trong 
suốt mọi thời gian. 

Cũng nên hiểu biết, trong suốt bảy ngày đó, dạ xoa 
luôn đến từng mỗi ngày trông đợi liên tục không giản 
đoạn, để hủy diệt mạng sống bé trai, nhưng không thể 
nào tiễn hành việc hãm hại được, vì Chư TT ăng thường 
luôn trì tụng kinh an lành, đành phải quay về và không 
thể nào hủy diệt được sanh mạng của đứa bé. 

Cho đến về sau, Đẳng Chí Tôn hộ trì thế gian mở lời 
khải ngôn chúc phúc với cả bốn điều như trên và như 
thế dạ xoa càng không thê nào làm hãm hại được đứa 
bé, do đó sự chết của đứa bé không còn thích hợp với 
thời gian. 


64 


Sau khi Đức Giáo Chủ cùng với chư Tỳ Khưu Tăng - 
quay trở lại Tịnh Xá, cha mẹ của đứa bé đặt tên cho con 
là “Àyuvaddhanakumàra”- Tăng Thọ Nam Tử. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết Cwng 
Kính với việc tôn kính với Tam Bảo, có năng lực ngăn 
chận phi thời tử. Và cũng với những duyên cớ này, dẫn 
đến hàng phi nhân, chí đến hàng Chư Thiên sẽ phải thọ 
mạng diệt trong bảy ngày cũng vẫn có khả năng ngăn 
chận và bảo hộ được mạng sống, do nương vào việc tôn 
kính Tam Bảo. Có một mẫu tích truyện dẫn chứng, với 
nội dung như sau: 

Trong thời gian Đức Phật du hành ngự trú trong Cỏi 
Đao Lợi Thiên với lòng bì mẫn thuyết giảng trọn bảy bộ 
Vô Tỷ Pháp. Khi đó có một Thiên Nam Tử có tên gọi là 
Šuppatitthita sẽ phải thọ mạng diệt trong vòng bảy 
ngày, có cả năm triệu chứng tiền tướng đã phát sanh 
đến vị Thiên Nam, là Thiên Y đã mất hết hào quang với 
trạng thái trầm cảm ưu buôn, những tràng hoa thuộc 
Thiên Giới bằng vàng đã úa tàn không còn phát xuất 
hào quang, mà hôi thì chảy đầm đìa hai bên nách biến 
đổi một cách khác thường, bảo tọa đã từng ngôi thọ 
hưởng sảng khoái nay đã phát nóng lên, hào quang ở 
nơi thân thể không còn hiện bày như thời gian trước. 
Ngũ tiền tướng (pubbanimitua) đã phát sanh, dẫn đến 
thọ mạng diệt cận kê, tuy nhiên Thiên Nam Suppatitthita 
do trước kia đã có tích lũy phước báu vỉ điệu 


65 


(punnàbhisambhàra) được tạo lên chút ít, do đó không 
có sự hiểu biết việc cận tử lâm chung của mình. 

Một Thiên Nam có tên gọi Àkàsacàri nhìn thấy ngũ 
tiễn tướng đang phát sanh đến Thiên Nam Swppatitthita 
liền bảo cho hay biết: 

“Màrisa” này Thiên Hữu, với nguyên nhân nào mà 
Ngài không có sự lo lắng, Ngài sắp lìa khỏi đời, sẽ lìa 
khỏi Thiên Xứ này trong vòng bảy ngày. Ngũ tiền tướng 
đã phát sanh, đang hiện bày đến với Ngài, vậy với 
nguyên nhân nào mà Ngài không được quản sát nhìn 
thấy?” 

Khi được nghe như thế, Thiên Nam Suppdatitthita 
phát sanh lên sự hoảng hốt kinh sợ với sự bố úy tử sắp 
hiện bày. “Sakkassa samtikam ganhwà” liền đi đến trú 
xứ của Ngài Kim Cang Thủ Thiên Vương, bày tỏ sự tôn 
kinh đảnh lễ Thiên Chủ và tác bạch: 

“Kính bạch Ngài, bậc Thiên Vương thù thắng của 
hội chúng Thiên, là bậc Thiên Chủ tối thượng hơn tắt cả 
Chư Thiên trong Cỏi Đao Lợi Thiên. Kính xin Ngài hãy 
làm chỗ nương nhờ, trở thành nơi ngăn ngừa điều nguy 
hại đối với tất cả Chúng Thiên, tôi đã tới lúc phải cận 
tử, sắp lìa khỏi Thiên Giới nội trong vòng bảy ngày, và 
tôi không tìm thấy một bậc Tối T, hượng nào trở thành 
HƠi nương nhờ. 

Ngài là bậc Thiên Chủ có nhiều quyền lực phi 
thường, Ngài là nơi hiện bày kiết tường trong thế gian, 


66 


Ngài là bậc sát trừ tất cả mọi điều ác xấu thô thiển của 
tất cả Chư Thiên và Nhân Loại. 

Kính bạch Thiên Chủ, tôi đã không tìm thấy một trú 
xứ nào khả tín để quy phục nương nhờ, kính xin Ngài vì 
lòng bi mẫn hãy giúp cho tôi được ngăn chận sự bố úy 
tử sắp hiện bày”. 

“Tadà devindo” lúc bấy giờ, Đề Thích Thiên Vương, 
bậc chúa cả Chự Thiên, khi được nghe Thiên Nam 
Suppatithita tác bạch như thế, thì khởi tâm bi mẫn và 
bảo rằng: 

“Ta đây, quả thật không có sự thù thẳng trong thế 
gian, cũng không có quyên lực phi thường, và cũng 
không là nơi kiết tường của Thiên Giới. Ta quán xét 
không nhìn thấy một người nào, nếu không ngoài Đắng 
Chí Tôn hộ trì thế gian, chính nơi đó, trỏ thành chỗ 
nương nhờ của người. 

“$sgbbakòruniko ” Đức Thế Tôn luôn có lòng bi mẫn 
đối với tất cả chúng sanh, Ngài luôn tầm cấu lợi ích đối 
với tắt cả chúng sanh, Ngài trở thành nơi nương nhờ 
đối với tắt cả chúng sanh, Ngài có thể làm tiêu tan mọi 
điều xấu ác thô thiển của thế gian hữu tình, Ngài trở 
thành nơi nương nhờ tối thượng đối với tất cả chúng 
sanh mà không tìm thấy nơi nương nhờ nào khác. 

Hãy đến với Ta, và Ta sẽ dẫn người đi đến trú xứ 
của Đức Thế Tôn, sẽ đảnh lễ Ngài và tác bạch vấn hỏi 
Ngài, để được hiểu biết với nguyên nhân nào người sẽ 


67 


tử vong, lìa khỏi Thiên Giới, Ngài sẽ bi mẫn giúp đỡ 
cho người có được thọ mạng miên trường ”. 

Thiên Nam Suppatithita được nghe lời của Thiên 
Chủ, vội vàng bưng Thiên lễ vật tôn kính cúng dường, 
đi cùng với Để Thích Thiên Vương, đến trú xứ của Đức 
Thế Tôn, bày tỏ lòng tôn kính cúng đường, và ngồi 
xuống một nơi thích hợp. Thiên Chủ Đế Thích qu}b 
xuống đảnh lễ và tác bạch Đẳng Thập Lực với lời kệ 
rằng: 

“Bhante Bhagavà” Kính bạch Đúc Thế Tôn, bậc 
tiễn hóa tối thượng, kinh xin Ngài vì lòng bì mẫn với 
Thiên Nam Suppatitthita xin hãy cứu giúp cho thọ mạng 
được lâu đài trong Thiên Giới, vì điềm tướng (nhnitta) 
đã phát sanh và sẽ tử vong, lìa khỏi Thiên Giới, trong 
vòng bảy ngày”. 

_Bậc Chánh Đẳng Giác, bậc tối thượng hơn tất cả 
loài hữu tình, Chư Thiên và Nhân Loại, khi nghe lời tác 
bạch của Thiên Chủ Đề Thích, mở lời khải ngôn thuyết 
giảng như sau: 

“Mahàrda” Này Đại Vương, với người là bậc trở 
thành nơi cúng dường của tất cả Hội Chung Thiên, là 
nơi thực hiện việc chấp tay bày tỏ sự cung kính với bậc 
trang sức vật chiến thắng. là bậc có Pháp vì diệu mà 
không tìm thấy Pháp nào thù thắng hơn nữa, có phẩm 
hạnh hiện hành để cho thành sự lợi ích đối với tất cả 
chúng sanh và có thể điều chỉnh án lệnh của Vua ban, 
có thể ngăn chận mỗi hiểm nguy là phi nhân, hỏa tai và 


68 


các loài thú dữ. Là bậc sẽ loại trừ tất cả mọi điểu tai 
họa về sự tử VOHgØ với sự điễn biễn của phi thời tử, dự 
phòng điều trị hết tất cả tật bệnh, cho được phát sanh 
mọi điễu thích hợp. 

Với nhân tố quyển lực của bậc trang sức vật chiến 
thắng, với người được hấp dụ, nghĩ suy, thực hiện sự 
tôn kinh cúng dường, lập ý duy trì gìn giữ và phát khởi 
trình bày cho mọi người được liễu tri. 

“Àyuaddhanam” là nhân tô sẽ làm cho thọ mạng 
ẩược miên trường, phi thời tử không có thể hiện bày đến 
người đó. Này Đại Vương, người hãy chú tâm duy trì 
việc lắng nghe này, và hãy trình bày cho tất cả Thiên 
Chúng được hiểu biết, tắt cả mọi điều nguy hại rủi ro sẽ 
được diệt trừ. 

Dứt thời khải ngôn thuyết giảng Diệu Pháp của bậc 
trang sức vật chiến thắng, Thiên Nam Suppatithita khi 
được nghe Pháp Thoại với sự chú tâm ghi nhớ duy trì 
sự hiểu biết, tức thời dứt khỏi điều nguy hại bố úy tử 
của sự tử vong trong vòng bảy ngày, và thọ mạng phát 
sanh miên trường suốt thời gian thích hợp ”” 


Với nhân như thế, bậc hữu trí là người có trí tuệ nên 
hiểu biết rằng hành động của việc Kính Trọng tôn kính, 
thực hiện sự tôn kính cúng đường đến Tam Bảo, có thể 
ngăn chận tất cả mọi điều nguy hại bất tường. 

Vì lẽ với nhân tổ từ hành động của người tôn kính 
đối với Tam Bảo trở thành quý cao vi diệu, không tìm 


69 


cái chi để sánh bằng và ngăn chận được tất cả mọi điều 
nguy hại, chí đến với người có lòng kính trọng đối với 
những người cao niên lớn tuổi, vẫn có sự phối hợp tiến 
hóa, sẽ là nhân tố cho được tiến hóa trong kiếp hiện tại 
và vị lai, và Đức Phật hằng tán dương ngợi khen với câu 
kệ như sau: 

“Ƒe vuddhamapacàyami” tất cả loài hữu tình 
thường cung kinh quỷ trọng, thực hiện việc chăm nom 
sẵn sóc, bảo vệ phụng sự với lòng kính trọng, cho y áo 
cơm nước, chăn mên đến người cao niên lớn tuổi hơn 
cả mình, thì: 

“Diithi dhamme” trong kiếp sống hiện tại sẽ thọ 
lãnh quả phước báu được nhìn thấy rỏ ràng, là trở 
thành nơi tán dương của tất cả bậc thiện trí thức, 

“Samparàye ca sugati” đến thời vị lai, khi thân hoại 
mạng chung, hoại điệt ngũ uấn thì sẽ được thọ sanh về 
Thiên Giới. 


Hành động của việc Kính Trọng đến bậc trưởng lão 
cao niên có ba trường hợp: 
1¿ Jàt vuddho: bậc trưởng lão được xuất thân từ dòng 
tộc cao quý, như là dòng họ Vua Chúa vọng tộc, 
2LFavavuddho: bậc trưởng lão ở hạng người cao niên 
lớn tuổi hơn mình, 
3⁄/ Cunavuddho: bậc trưởng lão có nhiễu giới đức. 





70 


Với hành động của người biết tôn kính với những 
bậc trưởng lão ngay trong kiếp sống hiện tại, thì quả 
phước báu được nhìn thấy rỏ ràng, là: có danh Vọng 
chức tước, có tài sản, được địa vị chức vụ. 

Hành động kính trọng đối với bậc trưởng lão vọng 
tộc và cao niên lớn tuổi thì ngay trong hiện tại được 
hưởng sự tán dương hoan hý, khi đến vị lai thì có sự 
tiến hóa tái tục vào nhàn cảnh, là được đi đến Thiện 
Thú. | 

Hành động kính trọng đối với bậc trưởng lão giới 
đức, là người nam người nữ biết kính trọng tôn kính Mẹ 
Cha, phụng sự với cơm nước y áo chăn mền và cho chỗ 
ở thích hợp, đệ tử biết tôn kính với bậc Tôn Sư tế độ. 
Như vậy gọi là sự kính trọng đối với bậc trưởng lão giới 
đức, có được quả phước bảo hộ đến với 
mình “gahafthena nừma” hàng Phật Tử nên biết tôn 
kính đến Tam Bảo, được so sánh ví như hàng cư sĩ ở 
trong châu thành ⁄4ssz7rzamigama có một vùng thôn 
quê là địa hạt có Tâm không để duôi với Tam Bảo, có 
nội dung như sau: 

“Như vây được nghe, những người dân ngụ ở trong 
thành Assupuranigama có Tâm thuần tín trong Ân Đúc 
Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, hằng luôn kính trọng Tam 
Bảo. Như mỗi khi được nhìn thấy, được tiếp xúc với 
chư ft) khưu Tăng và sa di vừa mới xuất gia, cũng như 
là kết hợp với sự kính trọng đối với chư tỳ khưu Tăng 
được trăm tuổi Đạo. 


71 


Vào mỗi buổi sáng thì lo chuẩn bị sắp đặt chỗ ngôi 
và quét dọn phòng ăn cho chư tỳ khưu ngồi, rồi dâng 
cúng cơm cháo vật thực, thỉnh mời cho thọ thực theo sự 
hoạn hỷ duyệt ý. Khi chư tỳ khưu đã thọ dụng vật thực 
trở thành chất định dưỡng một cách hoàn mãn, và quay 
trở về Tịnh Xá, thì lúc bấy giờ mọi người rời khỏi Trai 
Đường, ẩi làm công việc nhà và trong rừng. 

“Khettam arannamvà ” đi đến đồng ruộng hoặc rừng 
già, làm công việc bắt luận tại chỗ nào cũng thường 
luôn tán dương ân đức của chư t) khưu Tăng, khi đi đến 
chỗ làm việc và cho đến quay trở về nhà, chỉ nói với 
nhau với lời tán dương chư t) khưu Tăng, không xao 
lãng trong cả hai thời, ngày và đêm. 

“Nipaccakàram disvà” Đức Thế Tôn thấu rõ những 
phẩm hạnh tôn kính của người dán ở thành 
Assupuranigama, đã dụ hành đến khải thuyết Diệu 
Pháp ”. 


Hành động có Tâm kính frọng tôn kính Tam Bảo, 
Cha Mẹ, và Thây Tế Độ, được gọi là Cung Kính Phúc 
Hành Tông, có nội dung tóm lược như vừa giải thích ở 
trên. 


Š.. Xamodvacarakusalacitta Veyyavaccarmtrava — Tâm Thiện 


Đục Giới - Phần Phụng Hành 


“Yam veyyàvaccapunnahiriyùvathuvasena pavattan 
kàmàvacarakusalacitarm hot. Tam sukhàdhivùham 


72 


dibbasukhasampafflinCcd 1mamssasampattlinca qvasàne - 
nibbànàva -ham hoíi. ” 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo 
trong phần 7m Thiện Dục Giới là Phụng Hành Phúc 
Hành Tông. Tiến hành sự việc là Tâm thường hiện 
hành với năng lực của Phựng Hành Phúc Hành Tông, 
Tâm đó được gọi là Tâm Thiện Dục Giới. Tâm Thiện 
Dục Giới hiện hành với năng lực của Phụng Hành 
Nghiệp “Sukhàdhivàham ” thường dẫn đến tài sản Nhân 
Loại, tài sản Thiên Giới, trong kiếp cuối cùng thường 
dẫn đến trạng thái bất sanh bất tử đại Níp Bàn. 


Có lời của bậc Thầy chú giải đề cập thành câu 
phương ngôn xác nhận giữ lẫy, là: “ƒyàva/assa bhàyo 
veyvàvaccam ” thực tính của người thực hành một cách 
tỉnh cần, gọi là Phụng Hành. 

Như vậy, Ph„ng Hành với sở nguyện thực hành tinh 
cần trong việc làm Tiện “ƒanaropaàrvmaropàdi” như 
là hành động của người gieo trồng vườn hoa để dâng 
cúng lễ vật cúng dường trong Tịnh Xá, ngay cả việc 
gieo trồng công viên để dâng cúng đến chư Tăng với 
đức tin, như thế cũng gọi là Phụng Hành Nghiệp. 

“Annesam pesanaRammưm” có người thực hiện 
Nghiệp Thiện và lại đi giúp đỡ trong Thiện Nghiệp đó, 
cũng gọi là Phụng Hành Nghiệp, là một trạng thái thực 
tính của người nỗ lực thực hành thì việc nỗ lực tinh cần 
trong hành động 7Ù/ện đó thường thành tựu quả phước 


73 


báu, gọi là trở thành nơi tích lũy, trở thành nơi nương 
sanh của hành động tạo tác quả phước báu. 

Với nhân như thế, Phựng Hành Nghiệp được gọi là 
Phúc Hành Tông. 


Phụng Hành Phúc Hành Tông, nêu đã có ở trong 
tâm tánh của người thì cũng sẽ làm duyên cho người 
thành đạt được cả ba loại tài sản, tài sản Nhân Loại, tài 
sản Thiên Giới, và tài sản Níp Bàn, như tích truyện tiền 
thân của trưởng lão 41zÄha có nội dung như sau: 

“Kira” như vậy được nghe, từ khoảng trống thời 
gian của Phật Giáo, thời gian đó là thời giáo lý của tất 
cả chư Phật Độc Giác đến giáo huấn. 

“Ananbhàro nàma” khi đó, có một nam nô bộc tên 
gói là Ananbhàra và người gia chủ thì không rỏ danh 
xưng. 

Một buổi sáng, cả hai, người gia chủ và nam nô bộc 
rời khỏi nhà và đang bước đi dọc theo con đường. 
Người gia chủ được nhìn thấy vị Phật Độc Giác, khởi 
Tâm tín thành đi đến vấn hỏi: 

“Kính bạch bậc Thượng Tôn, Ngài đi trì bình khát 
thực và Ngài đã có vật thực hay là có trường hợp 
khác? ” 

Đức Phật Độc Giác trả lời: 

“Bần đạo ấi vào và ẩi ra”. 

Người gia chủ có sự hiểu biết vị Phật Độc Giác này 
trì bình vẫn chưa có vật thực nhưng lại không dám đón 


74 


nhận bình bát của Ngài, vì không được hiểu biết rong 
nhà hiện đang có vật thực hay là không, tuy nhiên bắt 
luận trường hợp nào, người gia chủ cũng tỏ bày với 
Phật Độc Giác: 

“Kính xm thỉnh mời bác Thượng Tôn hãy nán lại, 
xin hãy tạm ngừng nghỉ một chốc lát và không nên bỏ 
ẩi”. 

Vừa dứt lời, quay lại bảo nam nô bộc cho chạy trở 
về nhà xem coi vật thực trong nhà đã có hay chưa. 
Người nô bộc tiếp nhận lời, liền chạy một cách mau lẹ 
và hăng hải về đến nhà, kêu hỏi mọi người trong nhà là 
vật thực đã được nấu chín hay là trường hợp như thể 
nào. Mọi người đu trả lời là vật thực đã được nấu 
xong. Nam nô bộc được nghe như thế, tức thời chạy trở 
lại đến báo cho người gia chủ biết rằng vật thực đã 
được sắp đặt sẵn sàng trong mọi trường hợp. Khi rỏ 
biết được mọi việc đã sẵn sàng,người gia chủ ra lệnh 
cho nô bộc Ananbhàra đến đón nhận bình bát của Phật 
Độc Giác, chạy trở vê nhà, làm cho bình bát có được 
đây đủ vật thực, sau đó, ôm bình bát chạy trở lại và 
giao đến tận tay của người gia chủ. Đón nhận bình bát 
trong tay, người gia chủ bảo với nô bộc với lời từ ái: 

“Ngươi hãy mang bình bát đến dâng lên cúng đường 
vị Phật Độc Giác này, Ta cho phân phước này đến 
ngươi, vì 1a đã cúng dường khất thực Thí ngay hiện 


.42 


tại. 


75 


“Somanassapaffo hufvà ” người nô bộc hoan hỷ đón 
nhận bình bát từ tay của gia chủ với sự thuần tín duyệt 
ý, đi đến đặt bình bát trong bàn tay của Phật Độc Giác, 
và an frí lập nguyện sở cầu như sau: 

“hninà punnakamunena ” với nhân của Nghiệp Thiện 
và quả phước báu mà tôi đã mang quả bát đến, với việc 
chạy đi chạy lại nhiều lần v nhà một cách mau lẹ hăng 
hải. Lại nữa, quả phước người chủ của tôi chia phần 
Nghiệp Thiện trong việc củng dường vật thực, xin cho 
tôi: 

-_ sanh khởi trong kiếp sống nào, ở Cảnh giới nào 

cũng được tốt đẹp, 

- _ không có gặp nạn đói và khó khăn về vật thực, 

- thêm một trường hợp nữa, không bao giờ nghe 

đến lời nói rằng “không được có”, 

-_ ước mong sự việc nào cũng cho được thành tựu 

sở cẩu sở nguyện trong mọi trường hợp 

“kvam hotùfi vatvà” Phật Độc Giác đón nhận bình 
bát, thực hiện việc hoan hỷ thọ lãnh và tùy hỷ 
(anumodanà): 

“Xin cho Tâm sở cầu sở nguyện của người được 
mau thành tựu đến người ”. 

Thực hiện sự hoan hỷ thọ lãnh và phúc chúc tùy hỷ 
xong, Phật Độc Giác bay liệng trên hư không và ấi đến 
dãy núi Gandhamàdana (thuộc Hy Mã Lạp Sơn). 

Về phân nam nô bộc Ananbhàra làm xong việc đồng 
áng, quay trở về nhà, đuy trì thọ mạng lâu dài cho đến 


76 


thời gian thích hợp, diệt tắt ngũ uẩn được thọ sanh về - 
Thiên Giới thọ hưởng tài sản Thiên Giới suốt thời gian 
thích hợp, tử biệt Thiên Xứ lại thọ sanh ở Nhân Loại, 
hết thọ mạng ở Nhân Loại đi thọ sanh về Thiên Giới. 

“Devamanussesu samsaranto” chỉ là du hành ở 
trong hai Cỏi Nhân Thiên, với hạn định thời gian rất 
lâu đài. 

“Imasmim buddhuppàde” đến thời kỳ Giáo Pháp 
của Đức Từ Phụ Thích Ca của chung ta, tử biệt Thiên 
Giới hạ xuống tái tục vào thai bào của một nữ nhân 
dòng Thích Ca (Sakyàn)) là dòng tộc cao quý của Đẳng 
Chánh Đẳng Giác, an trí đầu tiên chỉ là hiểu biết của sự 
đi đến, không thể hiểu biết về việc “không được có” và 
cũng chưa được nghe biết về điễu đó. Với nhân đó, Nam 
Vương Tộc và Nữ thuộc dòng Thích ca cùng với vị bà la 
môn quán sư bày tỏ lời chúc tụng danh xưng là hoàng 
tử Anuruddha. 

Tuổi thọ tăng trưởng theo năm tháng, hoàng tử ẩi 
chơi đánh cuộc với trò chơi chọi quả bóng tròn, cùng 
với thân tộc là hoàng tử Kimbila và hoàng tử Bhagu. 
Trò chơi đánh cuộc thọ dụng bánh kẹo, ai thua phải 
đem bánh kẹo đến trả cuộc cả với nhau. 

Hoàng tử Anuruddha chọi thua, bảo quan thân tín đi 
về trú xứ của người Mẹ xin bánh kẹo, người Mẹ đem 
bánh kẹo ra và bảo đem đi cho. Hoàng tử AÁnuruddha 
luôn bị chọi thua, lại bảo quan thân tín đi đến trú xứ 


77 


của người Mẹ đề đem bánh kẹo ra biểu tặng. Người Mẹ 
nói với quan thân tín: 

“Ngươi hãy mau ấi báo với con trai của Ta là bảnh 
kẹo không còn có nữa ””. 

Quan thân tín nhận lời, quay trở ra, đi đến thưa với 
hoàng tử Anuruddha rằng mẫu hậu không còn có bánh 
kẹo nữa. Hoàng tử Anuruddha được nghe như thế, bảo 
rằng: 

“Ngươi hãy đi thưa với mẫu hậu của ta, là đưa bánh 
kẹo “không có ” đến đây!”. 

Quan thân tín quay trở về hoàng cung, thưa lại với 
đực hoàng hậu: 

“Muôn tâu hoàng hậu, hoàng nam của lệnh bà có 
truyền lệnh cho hạ thần, là hãy đem bánh kẹo “không 
có “đến đây để biếu tặng ”. 

Hoàng Hậu liều đem đến một cái khay vàng dát 
mỏng rồi bao phú kín xuống một cái khay vàng dát 
mỏng khác, đưa đến cho quan thân tín và truyền bảo: 

“Ngươi hãy đem đến cho con trai của ta và bảo rằng 
chính cải này gọi là bánh kẹo “không có ”. 

Quan thân tín nhận cái khay trồng rông rồi bước ra 
ẩi. 

“Tadà nagarapariggàhakà ” ngay khi đó, tất cả Chư 
Thiên đang hộ trì thành phố có sự swy nghĩ: “Nếu là như 
thế, vị quan thân tín đem cái khay trồng rỗng đi dâng 
đến hoàng tử Anuruddha. Khi hoàng tử nhìn thấy chỉ là 


78 


một cái khay trồng rỗng thì tất cả chúng ta cũng không 
có thể ẩi vào hội chúng của Chư Thiên được ”. 

Suy nghĩ như thế xong, Chư Thiên đem bánh kẹo của 
Thiên Giới bỏ vào trong cái khay vàng với năng lực của 
Chư Thiên. 

Khi quan thân tín đem đến dâng cho hoàng tử 
Anuruddha đặt khay vàng xuống giữa khoảng giữa sân 
chơi, chính tay hoàng tử mở nắp khay vàng ở trên ra, 
mùi thơm thoát ra tỏa khắp cùng thành phố 
Kapilavathu. Cả ba vị hoàng tử cùng nhau thọ dụng 
như mọi khi, nhưng lần này, vị của bánh kẹo đó thắm 
vào khắp cơ thể và truyền đi vào khắp mọi tế bào, thành 
tựu việc thọ nhận chất bồ của vật thực. 

Hoàng tử Anuruddha cùng với hai vị hoàng tử thọ 
thực có mùi vị thơm ngon khác thường hơn mọi khi. 
Hoàng Tử nhận xét và nói rằng: 

“Bánh kẹo “không có” này có vị thơm ngon lạ 
thường, không có thể tìm kiếm vật chỉ để so sánh được. 
Nguyên nhân nào mà trước đây, mẫu hậu không có cho 
đem đến cho chúng ta? Vậy kể từ ngày này trở ẩi, ngươi 
hãy thưa với mẫu hậu rằng chúng ta chỉ muốn thọ thực 
loại bánh “không có ” này ”. 

Về phân quan thân tín cũng đi thưa lại với hoàng 
hậu theo mệnh lệnh, và từ đó, hoàng hậu cũng thực hiện 
theo cách thức đó trong mỗi ngày. Mãi cho đến thời 
gian về sau, hoàng tử Anuruddha xuất gia tu hành với 
đáng Thiên Nhân Sư và được chứng đắc Đạo Quả. Đức 


79 


Phật thuyẾt giảng trong những Pháp Thoại có đề cập 
đến Trưởng Lão Amuruddha có năng khiếu đặc biệt phi 
thường, bên phía chư tỳ khưu Tăng, là chứng đắc Thiên 
Nhãn Tuệ. 


Bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ, nên hiểu 
biết Trưởng Lão 4mruddha hưởng quả phước báu về 
những lời nói “không có ” là do nương vào Phụng Hành 
Thiện đã được thực hiện gìn giữ từ khi còn làm người 
nam nô bộc đối với người gia chủ, và có được thiết lập 
chí nguyện gìn giữ sở cầu khi hãy còn là nô bộc 
Ananbhàra theo hỗ trợ cho quả trổ sanh vào thời Giáo 
Pháp hiện tại. 


Số lượng việc T?/ện trong khi thực hành tỉnh cần 
Phụng Hành Phúc Hành Tông, không phải chỉ là có bấy 
nhiêu, ví như người thợ mạng vá nghèo khó không có 
vật chỉ để xã thí cúng dường, nhưng có Tâm thuần tín 
câu hành Hỷ và tương ưng Trí vô dẫn, là có Tâm hoan 
hỷ và nhìn thấy rỏ ràng là việc 7Jiện sẽ dắt dẫn cho 
được đi đến Thiện Thú. Và như thế tự khởi lên tư duy 
đi đến thực hiện việc 7/ên, không cần có người đến đìu 
dắt hoặc khuyến dụ, có nội dung tích truyện như sau: 

“Người thợ mạng vá nghèo khổ, sống nương nhờ ở 
đầu đường, ngỏ vào căn nhà của trưởng giã Asayha (cự 
phú). Trưởng giã Asavha là người có đức tin, và môi 
ngày thường luôn bố thí. “Ye qjiànantà ” với tất cả mọi 


30 


người ăn xin đi đến nơi viện tế bẳn của trưởng giã, riễu 
không có sự hiếu biết đường dẫn vào viện tế bẩn thì các 
người ăn xin thường ẩi tìm người thợ mạng vá để được 
chỉ con đường đi đến. 

“Hattham ukkhipivà” người thợ mạng vá có tâm 
trong sạch và nhìn thấy với trí tuệ về sự thành tựu của 
việc làm Thiện, do đó, thường luôn chỉ dẫn đường cho 
mọi người tìn đến viện tế bắn của trưởng giã Asayha, 
đề được đón nhận sự giúp đỡ. Chỉ dẫn cho tất cả mọi 
người ăn xin, “rằng người hãy đi theo đường lỗi này, 
viện tế bẩn của trưởng giã Asayha ở chỗ đằng đó, các 
người hãy đi theo con đường này này”. Mọi người ăn 
xin đều hoan hỷ duyệt ý và ẩi đến viện tế bẩn của 
trưởng giã Asayha với tâm mong mỗi được đón nhận sự 
bố thị. 

“Yàvatàyukamthatvà” người thợ mạng vá đuy trì 
mạng sống cho đến hết tuổi thọ, tục sanh thành 
Rukkhadevatà (mộc thân) với ngón tay bằng kim cương, 
ở trong một cỗ thụ tương tự như một loại cây ở Thiên 
Cung. Khi khởi tâm mong ước điều chỉ, chỉ cần ưa 
ngón tay lên thì sẽ thành tựu mọi trường hợp. Cây đa 
này mọc ở gần một lộ đường nguy hiểm, ven rừng già, 
rất nguy hiểm cho việc đi lại vào ban đêm, chỉ toàn là 
một bóng tôi dây đặc. 

Lúc bấy giờ, có một vị hoàng tử tên gọi là Ankura 
dân năm trăm vị thương buôn ấi đến ven rừng già, ngay 
con đường hiểm nguy vào lúc chiếu tối, buộc phải dừng 


81 


đoàn xe chở hàng hóa để nghỉ ngơi chờ thời gian về 
đêm rồi sẽ ẩi lại. Hoàng Tử ra lệnh cho người và bò 
được thọ thực, giúp cho thân và tâm được nhẹ nhàng 
thoải mái. Cho đến khi mặt trời tắt ánh sáng liền cùng 
rủ nhau bàn tính về con đường phía trước: 

“Đêm nay chúng ta sẽ phải đi vào độc lộ, con đường 
đuy nhất dẫn vào ngỏ chính của rừng già phía trước 
mặt. Xe bò của chúng ta sẽ rất vất vã khi vận chuyển 
nước uống và củi lửa, không thể nào đi nhanh được, thì 
sẽ không kịp để vượt qua con đường này. Như thế 
chúng ta hãy trút bỏ nước, quăng bỏ củi lửa để cho xe 
bò đi được nhẹ, và sẽ đi được mau lẹ `”. 

Tất cả người thương buôn đồng ý với hoàng tử 
Ankura cùng nhau trút bỏ hết nước và quăng bỏ củi lửa, 
rồi đánh xe bò ẩi vào bìa rừng. Người đánh xe bò do lơ 
đãng, không chủ tâm để ý dân đoàn xe, lại ngã người 
xuống đi tìm giắc ngủ say, nên tất cả con bò đi loanh 
quanh lần quần, quay trở lại ngay chính cửa rừng già là 
cũng vừa tảng sáng. Tất cả đoàn thương buôn đều lạc 
đường, hết nước uống, củi lửa và thức ăn, cùng rủ nhau 
vào nương nắu ở phía dưới bóng cổ thụ to lớn, là chỗ 
trú ngụ của mộc thân, rồi cùng rủ nhau khóc tức tưới. 

Hoàng Tử Ankua quan sát nhìn xem cô thụ, thẩm 
định ở nội tâm, nghĩ suy cổ thụ này có thể là Thiên 
Cung của một Thiên Tử có nhiễu thân lực. Sau khi suy 
nghĩ như thế, liên thốt ra lời: 


82 


“Mahesakkho ” nếu Chư Thiên ngụ trong cỗ thụ này 
là vị có nhiều thân lực, kính xin hãy từ bỉ bố thi nước 
cho chúng tôi, hãy cho vật thực và làm giảm nhẹ điễu lo 
sợ hiểm nguy sẽ xảy đến trên đường đi ”. 

“Tasmim adhivathà” về phân Thiên Tử trú ngụ 
trong cô thụ, loại cây của Thiên Cung, được nghe 
hoàng tử nói như thế, cũng hòa hợp với sự bi mân, liền 
đưa ngón tay chỉ vào nhánh cây, chẳng cẩn hiển lộ 
Thiên Tướng, tức thì nước từ nhánh cây tuôn chảy ra, 
làm cho đoàn thương buôn được tắm rữa và uống thỏa 
thích. Hoàng Tử Ankura tiếp tục nghĩ suy: 

“VỊ Thiên Tử này đã làm cho chúng ta được thành 
tựu IỌi tớc nguyện, như sở câu về nước uống và đã có 
được nước uống, vậy kính xin hãy có lòng bì mẫn cho 
thức ăn vật thực để cứu mạng sống chúng ta cho thoát 
khỏi điều nguy hại ”. 

“Adhippàyam nawvà” mộc thân có sự hiểu biết tỏ 
tường nổi niềm mong ước của hoàng tử Ankura, đưa 
ngón tay chỉ lên, tức thì vật thực bánh trái được phát 
sanh với năng lực của mộc thân. Tất cả thương buôn lại 
được thọ thực qua việc thành tựu Immọi sở cẩu sở nguyện 
với mọi trường họp. 

Tiếp theo đó, hoàng tử Ankura lại nghĩ suy thêm: 

“Ta nghĩ tưởng điều chỉ cũng đều được thành tựu tất 
cả. Bây giờ chúng ta muốn được nhìn thấy bậc có đại 
quyên lực. Kính xin Ngài hãy hiển lộ Thiên Tướng cho 
tắt cả mọi người trong đoàn chúng tôi được nhìn thấy”. 


83 


Lời nguyện câu tức thời được đáp ứng, khi hoàng tử 
Ankura được diện kiến mộc thân, có lời vấn hỏi: 

“Ngài được kết hợp với hào quang tốt đẹp, có ngón 
tay bằng kim cương, chỉ xuống tức thời thành tựu được 
mọi ước nguyện. Vậy kính xin Ngài cho được hiểu biết 
Ngài đã tạo việc Thiện nào trong tiền kiếp vậy ?”. 

Mộc Thân đáp lời “Tunnavàyohuwà” từ trong quá 
khú, tôi được sanh làm người thợ mạng vá, có được tạo 
việc Thiện phước là chỉ đường cho những người ăn xin 
đi đến viện tế bẩn của trưởng giã Asayha với Tâm tín 
thành, người hãy nên hiểu biết theo như phần đã trình 
bày này”. 


Hành động thực hiện việc PJ„„g Hành là sự thực 
hành tinh cần trong việc Tiện thường sẽ cho quả phước 
báu thành tựu như phần trên, với nhân như thế, việc 
Thiện này được hạn định vào trong 7m Thiện Dục 
Giới, xếp thành Phúc Hành Tông như đã được giải thích 
ở phần trên vậy. 


ó. KàmàvacarakusdlaciHa Patidànamaya — Tâm Thiện 
Dục Giới - Phần Hài Hướng Công Đức 
"Tam patidànapunnakiriyàvatthuvasena pavaffaim 
tam kàmàvacarakusalacittam uppannam hoti Patiiyà 
đdànam pattidànam paresanca paHànumodanàvhayam 
ĐunHakHil -Vyam  janentena kuỈaputlena  pete 
udissadànam kàtabbamevddi ” 


34 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo 
trong phần 7m Thiện Dục Giới là Hồi Hướng Công 
Đức Phúc Hành Tông. 

“Yam kusalacitam” Tâm Thiện nào thường lui tới, 
hiện hành trong Cỏi Dục Giới, và hiện hành với năng 
lực của Hồi Hướng Công Đức Phúc Hành Tông thì Tâm 
Thiện Dục Giới đó được xếp thành Tâm Thiện Dục Giới 
vô dẫn. Hiện hành với năng lực của Hồi Hướng Phúc 
Hành Tông, Tâm Thiện Dục Giới này là Tâm trở thành 
nơi tích lũy, nơi sản sanh của việc thực hiện quả phước 
báu là xã Z»/ phước báu đến cho người. 


Có lời giải thích rằng “Pưnunakiriyam upacinantena” 
khi người đã tích lũy phước báu do đã thực hiện tạo tác 
các việc 7#iện, như là xã thí, trì giới, chú tâm lắng nghe 
thuyết Pháp, phát triển tu tiến Từ Ái, v.v, lại đem hồi 
hướng việc Thiện này đến cho hàng ngạ quý, là Mẹ và 
thân băng quyến thuộc, quan hệ thân tộc và lại xã ¿J⁄í 
phước báu đến cho tất cả mọi người, truyền rải khắp 
cùng mọi nơi bắt tuyển trạch. Trước là hồi hướng phước 
báu, kê từ A Tỳ địa ngục cho thấu đến cùng tột là Phạm 
Thiên, và truyền rải tỏa cùng khắp cả vạn vật vũ trụ. 


Việc Thiện được tải truyền hồi hướng quả phước 
báu lại có rất nhiều quả phước rộng lớn phát sanh, được 
ví như cây đèn người đang có và lại có người đến xin 
thắp sáng để tùy tiện xử dụng thông thường, thì đầu tiên 


85 


chỉ có duy nhất một cây đèn nhưng sau có người đến 
thắp đốt thành ra rất nhiều và tỏa rộng ra, từ đó có rất 
nhiều như thế nào, thì việc 7/ện, dù người thực hiện 
tạo tác ít oi nhưng lại đem tâm hồi hướng phước báu 
đến cho người thì cũng được tỏa rộng lớn ra nhiều, có 
được tỷ giảo như thế. 


Hành động tạo tác việc 7/ện nhưng lại không truyền 
rải quả phước báu và có tâm suy nghĩ tiếc nuối thì sẽ gặt 
hái quả phước báu ít oi và không thê tìm kiếm được sự 
thanh cao. 


Hành động tạo tác việc 7Jiện lại đem jồi hướng 
phước báu đến cho Mẹ Cha và thân tộc thường sẽ thành 
tựu được ước nguyện mong ước của Mẹ Cha và thân tộc 
đang phải bị thọ sanh trong Cảnh giới của Ngạ Quỷ, gọi 
là Paradattùpdajìvì (sống do nương nhờ vào sự xã thí 
của người) lẫy mẫu điển hành qua tích truyện của Vua 
Bimbisàra (Bình Sa Vương) với nội dung như sau: 

“Tất cả thân tộc của Bình Sa Vương trở thành hàng 
ngạ quỷ, do sự tạo tác của ba vị hoàng tử, từ thời Giáo 
Pháp của Đức Chánh Đẳng Giác tên goi là Pussa, vì lẽ 
những vật thực của những cận sự nam lập tâm xã thí 
củng dường lại ẩi ăn trước khi được cúng đường đến 
Chư Tăng. Sau khi thân hoại mạng chung, những thân 
quyỄn này bị đọa xuống địa ngục thọ khổ rất lâu đài. Vẻ 
sau đi tục sanh vào hàng ngạ quỷ phải chịu đói khát trải 


86 


qua nhiều thời kỳ Giáo Pháp Đức Phật (Buddhantara), 
từ thời Đức Chánh Đẳng Giác Kakusandho thọ sanh 
được sảng tỏ với đức tính giác ngộ cao quý, tới thời 
Đức Chánh Đẳng Giác Konàgamana và Đức Chánh 
Đẳng Giác Kassapa được sảng tỏ với sự khai mở tuỆ 
giác ngô cao quỷ (Abhisekasambodhinàna), tất cả hàng 
ngạ quỷ này đều đi đến đảnh lễ và tác bạch hỏi Chư 
Phật: 

“Kismim kàle” vào thời gian nào, hàng chủng con 
được thọ dụng vật thực? ”. 

Tất cả Chư Phật, có Đúc Chánh Đăng Giác 
Kakusandho là vị thượng thủ khải ngôn dạy bảo: 

“Tất cả các ngươi vẫn chưa được thọ dụng vật thực 
trong thời Giáo Pháp của Như Lai ”. 

Tuy nhiên, Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa khải 
ngôn dạy bảo xác định thời gian: “Vào thời của Đức 
Chánh Đẳng Giác hiệu Gotama Thích Ca Mâu Ni đến 
thọ sanh và làm sáng tỏ Chánh Pháp trong thế gian 
này, cũng trong thời đó sẽ có một vị Vua cao quý tên 
goi là Bình Sa Vương sẽ dâng cúng Tứ Vật Dụng đến 
Đức Thế Tôn và chư tỳ khưu Tăng, và sẽ hồi hướng quả 
phước báu đến cho tất cả các ngươi thì tất cả sẽ được 
thọ dụng vật thực trong thời Giáo Pháp của Đức Chánh 
Đẳng Giác Gotama””. 

Chng ngạ quỷ khi được nghe như thế thì rất hoan 
hỷ thỏa thích tương tự như sẽ được thọ thực vào ngày 
mại vậy. 


87 


“Amhàkam Buddhassa kàle” khi hết thời Giáo Pháp 
của Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa thì đến thời kỳ 
Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta. Bình Sa Vương xã 
thí cúng dường đến Chư tăng và có Đức Phật làm vị 
thượng thủ, nhưng lại không hôi hướng quả phước báu 
đến cho hàng ngạ quỷ. Do đó, khi chúng ngạ qu) không 
được thọ lãnh phẩn quả phước báu qua việc cúng 
dường của Bình Sa Vương, nên vào lúc màn đêm buông 
xuống, thì đồng phát lên những âm thanh vô cùng kỳ 
quái, khóc la rên thảm, khiến Đức Bình Sa Vương giựt 
mình kinh hải ở nội tâm. 

“Arunuggamane” vào sảng ngay mai, Bình Sa 
Vương tức tốc du hành đến nơi trú ngụ của bậc Thầy 
Giáo Chủ cao quý, bày tỏ sự tôn kinh qua việc đảnh lễ 
rồi ngôi xuống nơi thích hợp, và tác bạch vấn hỏi: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, vào đêm hôm qua, khi 
thời gian gân đến rạng đông, Trấm được nghe âm thanh 
rất kỳ quái, nhân quả như thế nào hay là sẽ có bố úy tử 
phát sanh đến Trấm, hay là sẽ phát sanh đến quốc dân 
ở vùng biên cương, ảnh hưởng đến tài sản và Vương 
Quốc?”. 

Tiếp theo đó, Đức Thế Tôn có lời giải thích: 

“Mahàrdja” Này Đại Vương, người được nghe âm 
thanh, đó là âm thanh của tất cả hàng ngạ quỷ, là thân 
tộc của Đại Vương đã trông đợi để sẽ được hoan hỷ thọ 
lãnh việc Thiện mà Đại Vương sẽ hồi hướng quả phước 
báu, nhưng khi Đại Vương thực hiện việc cúng đường 


88 


được hoàn mãn, lại không có hồi hướng truyền rải quả 
phước báu ra cho tắt cả. Khi tất cả hàng ngạ quỷ không 
được thành tựu sự ước nguyện, mới tạo ra các âm thanh 
vô cùng kỳ quái cho hiện bày đến Đại Vương. Như vậy, 
không có điễu nguy hại nào sẽ xảy đến cho Đại Vương 
cũng như là tài sản và Vương vị”. 

Sau khi được nghe lời giải thích tường tận làm tiêu 
tan bao điễu kinh hải ở nội tâm, Bình Sa Vương tiếp tục 
vần hỏi Đức Thế Tôn: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, bậc có ân đức thanh cao, 
khi Trấm thực hiện sự cúng dường và hồi hướng quả 
phước bảu đến cho tất cả hàng ngạ quỷ thì tất cả những 
chúng sanh đó có được thọ lãnh quả phước Thiện đó 
hay là có trường hợp nào khác? ”. 

Đức Phật có lời giải thích: 

“Khi Đại Vương làm cho thành tựu viên mãn việc 
cúng dường, lại đem hồi hướng quả phước báu đến cho 
tắt cả hàng ngạ quỷ thì chúng ngạ quỷ đó đều được đón 
nhận tất cả”. 

Qua lời giải thích mọi vấn đề một cách rỏ ràng của 
Đức Phật, Bình Sa Vương điệt trừ hoài nghỉ, phát tâm 
cúng dường to lớn, là dâng cúng Tư Vật Dụng đến Đức 
Phật và Chư Tăng, đào hồ ao, xây đựng liêu cốc, lại 
đem hỗi hướng quả Phước Thiện đến cho thân quyến 
đang làm hàng ngạ quỷ. Khi việc cúng đường vật thực 
để bát hoàn mãn, tức thời hồi hướng quả phước báu đến 
chúng ngạ quỷ thì tất cả đều được ăn mặc vận phục và 


39 


trang sức Thiên Giới. Khi đào ao hồ xong, tức thời hôi 
hướng quả phước báu đến hàng ngạ quỷ thì hỗ hoa sen 
phát sanh đến chứng ngạ quỷ. Khi xây dựng liêu cốc lại 
đem hôi hướng quả phước báu đến hàng ngạ quỷ thì tức 
thời tất cả đều được hưởng cung điện Thiên Giới ”. 


Với nhân như thế, tất cả bậc trí tuệ nên có tác ý thầm 
định duy trì trong Tâm qua việc thực hiện tạo tác việc 
Thiện lại đem hồi hướng quả phước báu đến cho tất cả 
thân bằng quyến thuộc đang là hàng ngạ quỷ thì sẽ được 
thọ lãnh quả Phước Thiện an vui lâu dài, tương tự như 
tích truyện của thân bằng quyến thuộc của Bình Sa 
Vương thọ sanh làm hàng ngạ quỷ. 


Hành động tạo ra việc 7/ện lại đem hồi hướng quả 
phước báu cho đến tất cả chúng sanh là tục lệ của Chư 
Phật, khi các Ngài đang còn là bậc Giác Hữu Tình 
(bodhisatta- bô tá), có tác ý kiến tạo Pháp Độ. Khi 
hoàn mãn việc 7hiện lại đem hồi hướng quả phước báu 
đến tất cả chúng sanh không có sự tuyển trạch trước, ví 
như Đức Phật của chúng ta, khi Ngài đang còn là kiếp 
sống của một Giác Hữu Tình, Ngài là một vị hoàng đế 
có danh xưng là Đức Vua 7iokavjaya (chiến thắng 
Tam Giới) có nội dụng như sau: 

“So kira samàdapemto ” như vậy được nghe, đức vua 
Tilokavjaya bậc hoàng để cao quý, Ngài thường luôn 
làm cho thành tựu viên mãn sự bó thí, xong rồi hồi 


90 


hướng quả phước báu đến tất cả chúng sanh với câu kệ 
nhự sau: 

“Yam kimci kusalam kan=mmam kattabbam kirùam 
mamna ” với Thiện Nghiệp nào mà tôi đã có được tạo ra 
do bởi thân, lời và ÿ. 

“Tiáase sugatam katam” và việc Thiện nào mà tôi 
thực hiện thích hợp cho việc phát sanh về Thiện Thú là 
Cỏi Đao Lợi Thiên. 

“Ye satà” tất cả chúng sanh là hữu tưởng và vô 
tưởng, 

“Sabbe bhàgì” tất cả chúng sanh đó hãy hưởng 
được phần quả Thiện mà tôi đã thực hiện gìn giữ một 
cách trọn vẹn đến mọi chung sanh, 

“Dinnam punnaphalam mayà” quả phước mà tôi 
đem hồi hướng rải truyền, hạng chúng sanh nào được 
hay biết, với mắt được trông thấy, với tai được nghe 
biết, tắt cả chúng sanh đó hãy hưởng phần Thiện mà tôi 
hồi hướng quả phước ra cho, 

“Ÿe ca tattha na jànanti” và tất cả chúng sanh nào 
không được thấy, không được nghe, và không được hay 
biết, 

“Devà ganhà nivedayum” tất cả Chư Thiên hãy 
mách bảo với tất cả chúng sanh đó rằng, 

“Asuko iHhannànam kafvà” người có danh tánh 
đằng kia thực hiện việc Thiện này và đã đem quả phước 
cho đến người. Tất cả Chư Thiên hãy mách bảo đến tất 
cả chúng sanh chưa được hiểu biết xin cho được hiểu 


91 


biết rằng tôi có danh tánh này, ở trong nhà này, thành 
phố, kinh thành, làng quê này, có được tạo ra việc 
Thiện và hồi hướng quả phước báu rải truyền cho đến, 


3:5} 


“Sabbe lokambi ye sattà” tất cả chúng sanh trong 
khắp cả thế gian đang được duy trì bảo hộ sanh mạng 
do bởi vật thực, 

“Sabbe labhantu” tất cả chúng sanh đó hãy hưởng 
quả phước báu mà tôi hôi hướng trở thành vật thực khả 
y với tâm thành đức trạch chỉ quả ””. 


Hành động tạo tác việc 7/Zện lại đem tải truyền quả 
Phước Thiện cho đến tất cả chúng sanh, gọi là thực 
hành đúng Pháp theo kiểu mẫu của Đức Phật khi hãy 
còn là bậc Giác Hữu Tình (2 z4) kiến tạo Pháp Độ, để 
tầm cầu Tuệ giác ngộ, được thấy như Đức Vua 
Tilokaviaya với tích truyện vừa kê trên. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên 
thong tuệ, khi kiến tạo dựng xây bất luận việc 7/ện 
nào, cũng nên rải truyền quả Phước Thiện, Đổi hướng 
phước báu cho đến tất cả chúng sanh, cũng được gọi là 
thực hành theo kiểu mẫu của Chư Phật. 

Hành động tạo tác việc 7Ùiện và rải truyền quả 
phước báu cho đến Chư Thiên, được gọi là thực hành 
theo đòng thuyết giảng Phật ngôn mà Đức Thế Tôn có 
tác ý Pháp Thí đặt để như sau: 

“Yam yvam padesam bhajati” người biết phối hợp 
với trí tuệ, thường năng lui tới quốc độ nào, trú ngụ 


92 


trong thành thị hoặc nương náu trong nhà nào, và 
thường xuyên thực hiện việc Thiện, lại đem truyền rải 
quả phước cho đến tất cả Chư Thiên thì Chư Thiên 
thường luôn bảo hộ trợ giúp gìn giữ, 

“Màtà puttatnva orasam `” sảnh tợ như người Mẹ ấi 
theo giữ gìn đứa con chính mình sanh ra, và người đã 
thực hiện việc Thiện lại đem truyền rải hồi hướng quả 
phước bảu đến tất cả Chư Thiên, cho dù sắp khởi sanh 
điều nguy hại thì tắt cả Chư Thiên sẽ ngăn chận gìn giữ 
không cho khởi sanh lên, 

“Antamaso” một cách xác định, cho đến tận cùng 
như có người đến cướp đoạt tài vật, đem vứt bỏ cả thảy 
xuống nước thì Chư Thiên cũng bảo hộ gìn giữ và khiến 
cho có người đem đến tận nhà, với năng lực của Chư 
Thiên. 


Dẫn chứng tích truyện Ä⁄4cchadànajàtaka (túc sanh 
truyện bố thí đến loài cá) để trình bày cho được nhìn 
thấy sự việc Hồi Hướng Phước Thí Phúc Hành Tông là 
nơi tích lũy của việc thực hiện Tiện Phước và truyền 
rải quả Phước cho đến tất cả Chư Thiên và thường luôn 
được Chư Thiên hộ trì bảo hộ, có nội dung như sau: 

“Aiite kàle ” vào thời quả khứ đang trải qua, khi Đức 
Phật của chúng ta thọ lãnh kiếp sống là một bậc Giác 
Hữu Tình (bồ tát) còn lang thang trong vòng sanh tử 
luân hồi, kiến tạo Pháp Độ, tầm câu tuệ giác ngộ, 


93 


“Kutuuinbikassa gehà nibbamti” sanh trong căn nhà 
của người gia trưởng tại bến đồ thuyền của nhóm người 
thương buôn, gọi là thôn Suppàraka, bồ tát có Hgười em 
trai. Đến lứa tuổi phát triển thích hợp để nhận lãnh 
trách nhiệm người gia trưởng, cha mẹ Ngài mới thực 
hiện lễ cưới và nhận lãnh vị frí gia trưởng. vẻ phần Cha 
Mẹ đến tuổi thọ thích hợp với thời gian thì tiêu hoại ngũ 
uẩn và đi thọ sanh vào cảnh giới thích hợp với Nghiệp 
đã tạo tác hiện bày, 

“Sariram jhàpetvà” bê tát cùng với người em trai 
thực hiện lễ hỏa táng Cha Mẹ một cách thành kính, tiếp 
đến bô tát đi đòi nợ một thân quyến đã vay mượn của 
Cha Mẹ Ngài, số nợ ước độ một ngàn kahàpana (đồng 
tiền Ấn). Sau đó bảo với người vợ làm một cải bao bỏ 
tiễn vào cất giữ, ngay trước mặt người em trai, và bàn 
tính với người em là sẽ đi đến thành Suvannabhùmi 
buôn hàng hóa mang về đây, để bán lại kiếm lợi nhiều ít 
bao nhiêu sẽ phân chia cho người em trai về sau. Riêng 
về người em, khi được nghe như thế khởi tâm vui thích 
và suy nghĩ: 

“ Ta sẽ trở về nhà, lập mưu khiến cho tài sản đó trở 
thành của riêng ta”, 

đi tìm kiếm vải có màu sắc tương tự, cho làm thành 
cái bao như cải bao của bồ tát và bỏ đây sạn sỏi rồi 
đem đi cầu giấu giữ lấy. 

“Bodhisattopi” sau khi đi tìm kiếm có được thuyễn 
buôm để chuyên chở hàng hóa, bô tát cùng với người 


94 


em thọ thực vào một buổi sảng trước khi rời khỏi bến 
tàu. Sau khi thọ thực xong, bồ tát đem rải vật thực còn 
dự thừa để bồ thí cho loài cá trong một vũng nước ngay 
cạnh tại bải biển. Bồ thí vật thực cho cá ăn được hoàn 
mãn, bô tát hồi hưởng quả phước báu đến cho tất cả 
Chư Thiên đang bảo hộ đại dương, trở lại thuyễn bồ tát 
trao cái bao đựng tiền đưa cho em trai giữ lấy, và bỏ đi 
nằm ngủ. 

“Kanithopi” người em lấy cải bao đựng sỏi đá đã 
cất giấu giữ lấy, cho đặt đề gân kế nhau trong thuyển, 
lập tâm chủ ý sẽ quăng cái bao đựng sỏi đá và sẽ giữ lại 
cái bao tiên. Việc làm này vô cùng bí mật và không một 
ai hiểu biết được nội tình. 

Giác ngủ đã trọn, bê tát lái thuyền rời khỏi bến đậu 
và ra biển khơi. Ngay khi đó, người em chọc thủng tắm 
ván dưới sàn thuyên vừa đủ cho nước lọt vào, với lập 
tâm chủ ý tạo cảnh giựt mình đề chụp lấy bao tiền đem 
cất giấu và sẽ quăng cái bao sỏi đá xuống biển rồi nói 
với bô tát để thành đạt ý định tráo đổi. Tuy nhiên lại 
khiến cho việc bắt lấy bị sai trật, thay vì lấy bao đựng 
sỏi nhưng người em với tâm gian tà, lại chụp lấy bao 
đựng tiền quăng xuống biển mà không hay biết. Làm 
xong ý định, người em đi đến nói với bô tát “vì bị giựt 
mình nên đã quăng bao tiễn xuống dưới biển!”. Bồ tát 
vẫn giữ niềm thản nhiên, biết được không còn vốn để đi 
buôn, do đó cho thuyển quay trở về lại bến đậu. 


95 


“Devatà paftiin labhitvà ” tắt cả Chư Thiên được thọ 
lãnh quả Phước Thiện mới khiến cho có cá to lớn đến 
nuốt cái bao tiền và bảo hộ lấy. Bồ tát lái thuyễn về đến 
bến đậu, lòng vẫn chưa muốn về, còn người em với lòng 
tự phụ nghĩ rằng đã có được bao tiền nên thuyễn vừa 
cặp bến đậu thì bỏ đi về nhà, vội vàng mở đáy cột bao 
ra nhìn thấy chỉ toàn là sỏi đá, khởi tâm buôn phiên tiếc 
nuối, không còn ưa thích thọ thực và ngã bệnh. Bồ tát ẩi 
đến thăm vò đoán biết được em trai đã thọ bệnh cảm sốt 
nặng. 

Phân Chư Thiên khiến xui cho có một ngư phủ tung 
lưới chài bắt được con cá đó, lại đem bán cho người vợ 
của bồ tát. Khi mổ bụng con cá ra, người vợ nhìn thấy 
cái bao tiên liên báo cho bê tát đến nhìn xem, bê tát hiểu 
biết được năng lực của Chư Thiên ”. 


Người đã tạo ra việc 7hiện và đem hồi hướng quả 
phước báu đến Chư Thiên thì cho dù tài sản có bị thất 
thoát, rơi xuống biển cũng vẫn được có lại, như mẫu 
tích truyện điển hình trên. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ phát tâm làm việc 
Thiện, nên hiểu biết việc hồi hướng quả phước báu đến 
tất cả Chư Thiên, và Chư Thiên sẽ ngăn ngừa điều nguy 
hại, dẫn dắt điều an lành ngay hiện tại và trong thời vị 
lai, như đã được giải thích như trên. 


96 


7. àmadvacarakisulacita Paftlùnumodvnamaya — 1ì 
Thiện Dục Giới - Phân Tùy Hỷ Công Đúc. 


¿A 








“Yam pattànunodànapunnahkiriyàvatthuvasena 
pavaffam tam kàmàvacarakusalam nàma. Yo karoti 
tassattho nị?phàđeti hilasukham ca 1assamàpi pandio 
poso parassa đà -ne aqnumodanà kàtabbàHi ” 

Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo 
trong phần Tâm Thiện Dục Giới là Tùy Hỷ Công Đức 
Phúc Hành Tông, là sự hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh việc 
Thiện mà người khác đã thực hiện. 

“ŸYam pavaffam ” 'Tâm nào hiện hành theo năng lực 
của sự hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh quả phước, Tâm đó gọi 
là Tâm Thiện Dục Giới vì làm cho dẫn đến thành tựu 
quả VỊ an vuI. 

“Yo karofi” người thực hiện việc Phúc Hành Tông 
với sự hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh việc T/ện ở người 
khác, thường là phối hợp với sự ích lợi và sự an vui cho 
được phát triển, xác định duyên theo bậc thấp cũng là 
được phát sanh cho đến hàng ngạ quỷ. Khi có người tạo 
việc Thiện lại đem hồi hướng quả phước báu ra cho, có 
được sự thực hiện việc hoan hỷ đuyệt ý thọ lãnh thì 
thông thường cũng được thoát khỏi sự đau khổ của ngay 
kiếp sống đang làm ngạ quỷ. 

Nguyên nhân được đón nhận sự hoan hỷ đuyệt ý thọ 
lãnh từ việc 7/ên của thân bằng quyến thuộc đã thực 
hiện lại đem Đổi hướng quả phước báu cho ra từ Cỏi 


97 


Nhân Loại, ví như câu chuyện của nữ ngạ quỷ Serzmi 
dẫn chứng làm kiểu mẫu, có nội dung như sau: 

“Savatthinaga re ekà seranÌì nàma” có một người 
con gái làm kỷ nữ có tên gọi là Seranì có tâm bất hoan 
hỷ với Phật Pháp, là người không có tìm thấy đức tin, 
có tâm dính mắc với lòng bỏn sẻn ương ngạnh, nhìn 
thấy người dâng cúng lễ vật thí đến Chư Tăng thì có sự 
ganh ghét. Thường khi nàng Seranì hỏi mọi người: 

“Các người đang làm việc chỉ vậy? ”. 

Mọi người vui vẻ trả lời: 

“Chúng tôi dâng cúng lẾ vật cúng đường đến chư tỳ 
khưu Tăng, xin người hãy hoan hỷ thọ lãnh quả phước 
báu mà chúng tôi chia đến cho người ”. 

Nàng Seranì đáp trả lại: 

“Tôi không có sự hoan hỷ đuyệt ÿ trong quả phước 
mà tất cả người chia cho đến tôi. Chẳng mong cầu việc 
chỉ với sự bỗ thí đến các Sa Môn có thân tướng trọc 
đầu ””. 

Nàng kỷ nữ Seranì nói lên mọi điểu thô tục rồi bỏ ẩi. 

Những người thí chủ thực hiện việc bố thí cúng 
dường, thọ trì bát quan trai giới, hoàn mãn việc Thiện 
tại nơi Tịnh xả, và quay trở về nhà. 

Trải qua một thời gian lâu đài, nàng kỷ nữ Seranì 
với tuổi thọ thích hợp trong kiếp sống, ẩi tục sanh làm 
hàng ngạ quỷ, sống bên mép cải mương của vùng thôn 
quê ngoại ô thành phố của mình đã sống. 


98 


Lúc bấy giờ, có một cận sự nam ở trong thành 
Sàvanhi là một thương buôn đi đến ngoai thành đó để 
buôn bản. 

“Tam disvà sanjànivà ” nữ ngạ quỷ Seranì nhìn thấy 
người thương buôn đó, liền nhận ra ngay. Vừa bước 
vào đêm, cận sự nam đi nghĩ ngơi, làm cho tắm thân 
được êm dịu, rồi đi ra sau cải ương để thực hiện việc 
phải làm. Nữ ngạ quỷ được nhìn thấy người thương 
buôn liền bước đến gắn, làm cho thân hình hiển lộ, 
đứng thắng trước mặt, với dáng hình dị thường hiện bày 
lỏa thể, không có một mãnh vải che thân, đáng nhờm 
gớm ghê tởm, với thân hình gây ôm da bọc xương nhìn 
trông rất thảm hại. Người thương buôn nhìn thấy ngạ 
quỷ nữ đứng thắng trước mặt, bèn hỏi: 

“Naggà dubbannarùpà ” này người có thân hình lỏa 
thể, có sắc thân xấu xa gây ôm, da bọc xương đáng 
thương hại, dĩnh đây bụi bậm, đến đứng tại đây đề 
mong câu sự việc chỉ, hãy nói cho tôi được rỏ biết ”. 

Nữ ngạ quỷ nói lên việc bất thiện đã tạo với lời tỏ 
bày đau khổ: 

“Cấu xin sự tiễn hóa hằng đến với Ngài, tôi đây 
trong kiếp trước là một người con gái có tâm ác độc ty 
liệt, đã nói những lời thô tục đến chư tỳ khưu Tăng với 
tâm đồ ky, nay phải đi tục sanh làm hàng ngạ quỷ. Tôi 
là một nữ nhân ngu dốt, có tâm tảnh nhiều bỏn sẻn, tài 
sản gôm tiền và vàng có rất nhiều nhưng lại không có 
lòng biết xã ly để đem ra phân phát bố thí đến cho một 


99 


người nào, không có cúng dường đến Ân Đức Phật, 
Pháp, Tăng, do vậy phải bị tục sanh làm ngạ quỷ, chịu 
thọ nhận cảm thọ vô cùng đau đớn. Mỗi khi khát nước, 
đi đến con sông thì con sông phát sanh sự đị thường. 
Nước sông đang trong sạch tỉnh khiết mát mẽ thì trở 
nên hoàn toàn khô cạn hết và biến đổi thành sa mạc. 
Tôi không có được thọ nhận một ân đức nào ban cho, 
khi nóng nực thì đi đến nương nhờ ở dưới tảng cây nào 
thì ảnh sáng của mặt trời cũng rọi chiếu khốc liệt. Khi 
gió đang thối lông lộng thì đụng phải vào thân thể của 
tôi cũng trở thành ngọn lửa thiếu đốt thân tôi. Từ đó tôi 
thọ lãnh khô đau lâu dài ở tại đây. 

Kính bạch Ngài là người tiễn hóa, nếu Ngài quay trở 
lại nhà trong thành Sàvafthi xin Ngài hãy mở lòng bi 
mẫn cứu giúp tôi, hãy giúp đỡ nói lên ý chỉnh câu 
chuyện này đến với người Mẹ của tôi, rằng tài sản của 
tôi còn đang cất giấu ở phía dưới cái giường mà tôi đã 
từng năm ngủ. Xin người Mẹ của tôi hãy lấy đem đi bỗ 
thi cũng được, hay là dùng để dưỡng nuôi sanh mạng 
cũng được. Khi thực hiện việc bố thí cho được hoàn 
mãn thì xin hồi hướng quả phước báu rải truyền đến 
cho tôi, tôi sẽ được thoát khổ, được đón nhận Sự aH VHI, 
thành tựu được ước nguyện ”. 

“SSampaficchinà” người cận sự nam tiếp nhận lời 
của nữ ngạ quỷ, khi quay trở lại thành Sàvatthi liền đi 
báo với người Mẹ của nữ ngạ quỷ, rồi chỉ dẫn tài sản 
của ngạ quỷ) đã cất giấu giữ lấy như lời đã căn đặn. 


100 


Người Mẹ của nữ ngạ quỷ đi tháo gở phân tài sản 
äó, tiến hành việc đâng cúng lỄ vật đến chư ft) khưu 
Tăng. Hoàn mãn Thiện Sự lại đem hôi hướng quả 
phước bđu đến người con gái mình đang sanh trong 
hàng ngạ quỷ, với lời nói trong sạch thanh tịnh: 

“Do quả bố thí mà tôi đang thực hiện tại đây, xin 
cho thành tựu kịp thời đến con gái tôi đang sanh rong 
hàng ngạ quỷ, xin cho được thoát khỏi cảnh giới ngạ 
quỷ ”. 

Tức thời ngay lúc đó, nữ ngạ quỷ được đón nhận quả 
phước báu, có được Thiên Sắc của Thiên Giới, được 
trang điểm với vật trang sức của Thiên Giới, vận trang 
đây đủ Thiên Y, có Thiên Sắc kết hợp với hào quang. 

Với nhân được như thế, là do có sự hoan hỷ duyệt ý 
thọ lãnh phân Thiện Sự ở người Mẹ thực hiện rồi đem 
hỗi hướng quả phước báu đến cho mình, do vậy Thiên 
Nữ hiển lộ thân hình cho đến người Mẹ lúc trời đã về 
đêm. Người Mẹ khi nhìn thấy liền hỏi: 

“Người được kết hợp với thân hình xinh đẹp và hòa 
hợp với hào quang, điểm tô với vật trang sức không thể 
có được ở trong nhân loại, y phục cũng xinh đẹp không 
thể nào tìm kiếm vật chỉ sánh bằng, hào quang lại chói 
sáng hết cả bốn hướng. Người đến đây đề mong cầu sự 
việc chỉ, với nhân như thế nào tôi sẽ được hiểu biết về 
người, xin người hãy chỉ bảo cho tôi được thông suốt”. 

Thiên Nữ thưa rằng: 


101 


“Tôi là con gái của người, bị thọ sanh trong hàng 
ngạ quỷ, được Mẹ thực hiện việc bố thí cúng đường và 
hồi hướng quả phước báu của Thiện Sự đã làm, do vậy 
nay tôi mới có được tài sản của Thiên Giới nhự được 
nhìn thấy như vây.Xin Mẹ chớ nên dễ duôi, hãy cố sắng 
tạo nhiều việc Thiện, sẽ trở thành tư lương để dành 
trong ngày vị lai. Hãy cô gắng diệt trừ tâm đó ky ganh 
ty và bỏn sẻn ương ngạnh, hãy nên làm cho thành tựu 
việc tôn kính cúng đường Tam Bảo ”. 

Thiên Nữ cho lời khuyến cáo đến với người Mẹ với 
trạng thái như thế, liền quay trở về Thiên Cung được 
phát sanh với việc Phước Thiện mà người Mẹ đã thực 
hiện lại đem hồi hướng quả phước bđu cho thọ hưởng. 

Vào đến buổi sáng, người Mẹ đi đến Tịnh Xá, đem kẻ 
lại trường hợp trên cho chư tỳ khưu Tăng và chư Tăng 
đến tác bạch lại bậc Ti hây Siêu Lý tôn kính. Ngài đem 
tích truyện này thuyết giảng Diệu Pháp đến Tứ Hội 
Chúng, khi chấm đứt bài Pháp Thoại, tắt cả hội chúng 
đều chứng đắc Thánh Đạo Thánh Quả, tùy theo chủng 
tử Thiện đã được trau giỗi tích lũy, thuyết Pháp kết hợp 
với sự lợi ích của hội chúng đã đến, với trường hợp như 
trên. 

Hành động của người hoan hỷ duyệt ý thọ lãnh phần 
Thiện Phước của người khác đã thực hiện lại đem hồi 
hướng quả phước báu, sẽ được thành tựu tài sản an lạc, 
không chỉ là ở tích truyện của nữ ngạ quý Serznì bấy 
nhiêu đó, thường là có nhiều, nhiều hơn nữa và có luôn 


102 


cả ở nhân loại đem hồi hướng quả phước báu thì cũng 
có thê ngăn ngừa điều nguy hại. Ý nghĩa chính này có ở 
trong túc sanh truyện ®?/zwisansajafaka thuộc Phẩm 
Thứ Tư (cha vagga) của Tiểu Bộ Kinh Dkanipàfa 
có nội dung như sau: 

“Kira” như vây được nghe, vào thời gian của Giáo 
Pháp của bậc Chánh Đẳng Giác Kassapa, 

“Eko sotàpanno” có một cận sự nam đắc quả vị 
Thất Lai (bậc Tu Đà Hườn), là bạn của người thợ hới 
tóc có nhiều tài sản, đi buôn bán với nhau bằng thuyễn 
buôm. 

“Sattamne divase” thuyển của cả hai người đi được 
trong đại dương bảy ngày thì bị bể vở bởi sức lực của 
gió và nước. Cận sự nam cùng với người thợ hớt tóc 
nằm trên một tắm ván với nhau, bơi vượt qua đại 
dương, xé dòng nước đến được một cái đảo ở khỏang 
giữa đại dương, vào trú ngụ nghĩ nơi ở nơi đó. 

“Nahàpito sakune màretvà” thợ hớit tóc không thấy 
được điều hồ thẹn (vô tàm) với tội lỗi, đi sát hại chim 
muông rồi nồi lửa lên nướng cho chín để thọ thực và 
đem đến chia xẻ với bạn. Tuy nhiên, người cận sự nam 
không có thọ dụng những vật thực đó, với sự nghĩ suy 
“quả thật không thích hợp để thọ thực, chỉ có Tam Quy 
và Giới Luật thì ngoài ra, với các sự việc khác thì 
không thể trở thành nơi nương nhờ đối với ta được ”. 
Sau khi xác định như vậy, cận sự nam phát triển việc 
quán tưởng đến Ân Đức Tam Bảo, lấy ân đức Phật, 


103 


Pháp, Tăng, làm đối tượng để tu tiến, chế ngự tấm 
không còn tỉn loạn điên đảo. 

“Tasmim đìpe nàgaràjà ” trong khi đó, Long Vương 
đang ở trong cái hòn đảo đó tạo ra một thuyền buôm 
chở thất bảo (bảy vật báu) rồi cho Chư Thiên hộ trì đại 
dương làm thuyễn trưởng, đứng thắng trước thuyễn réo 
Soi: 

“Người nào muốn đi Nam Ti hiện Bộ Châu thì hãy 
đến đi cùng với tôi ”. 

Cận sự nam được nghe như thế, mới bảo rằng: 

“Xin người hãy có lòng bỉ mẫn cho tôi được đi 
cùng ””. 

Chư Thiên liền cho thuyển buôm ghé vào đón tiếp 
cận sự nam, nhưng lại không đón tiếp người thợ hớt tóc 
để cho được đi theo. Cận sự nam kêu réo gọi người thợ 
hớt tóc để cùng lên thuyểền buôm đi với nhau. Chư Thiên 
ngỏ lời với cận sự nam: 

“bltassa natthi ” Giới luật và đức hạnh của người thợ 
hớt túc này không được nhìn thấy, “Na yutlo” không tìm 
thấy sự xứng đáng để cùng đi với tôi trong chiếc thuyễn 
buôm này”. 

Cận sự nam vội vã quay lại nói với người bạn: 

“Tôi có được kiến tạo việc Thiện về xã ly bố thí, trì 
giới, tu tiễn với ân Đức Tam Bảo. Tôi xin chia phần 
phước báu cho đến người thợ hớt tóc là bạn hữu của 
lôi, xin người hãy nên hoan hỷ đuyệt ý thọ lãnh quả 
phước báu này ”. 


104 


“Tam suiwà ” thợ hớt tóc được nghe bạn chia quả 
phước bảu đến cho mình, chủ tâm hoan hỷ duyệt ý thọ 
lãnh, do vậy Chư Thiên cũng phải tiếp nhận đón thợ hớt 
tóc chở đưa về đến nhà. 


Hành động của Chư Thiên tiếp đón thợ hớt tóc như 
thế, với năng lực của thợ hớt tóc có sự oan hỷ duyệt ý 
thọ lãnh việc Phước Thiện của cận sự nam đã chia sẻ 
phước báu cho mình. Và với người đã có sự hoan hỷ 
duyệt ý thọ lãnh quả phước báu, cho dù thuyền buồm có 
bị đắm chìm và không được nhìn thấy hướng bờ để đi, 
nếu có người chia sẻ quả phước của việc 7Öiện ra cho 
và mình lại có được thực hiện sự hoan hỷ đuyệt ÿ thọ 
lãnh thì cũng có Chư Thiên tạo ra thuyền vàng đến tiếp 
rước đưa đi theo sở cầu, cũng không phải chỉ có một 
câu chuyện về nữ ngạ quý ,%erarì và câu chuyện của thợ 
hớt tóc, và còn có nhiều, rất nhiều tích truyện tương tự 
như trên. 


Ví như câu chuyện về một nam nhân là người nô bộc 
của bồ tát điền thân của Đức Phật) có tên gọi là 
Sankhamànava, là một thương buôn hàng hải. Do nhờ 
Ngài đã chia sẻ quả phước báu của Tiện Sự được kiến 
tạo cho đến nam phục dịch, làm cho được thoát khỏi bố 
úy tử, sẽ dẫn chứng tích truyện này để nhìn thấy cho 
vừa khéo trang điểm Niệm Tuệ, với nội dung như sau: 


105 


“Kia” như vây được nghe, trong thời quá khứ của 
Đức Phật chúng ta, khi Ngài vẫn còn thọ lãnh kiếp sống 
bậc bê tát, đang còn lang thang ở trong vòng luân hồi 
đi tìm kiếm Tuệ Giác Ngộ, đang kiến tạo Pháp Độ ở 
trong thành Moliya. 

“Ehasmim samaye” ngay thời gian đó, bồ tát đang 
chuẩn bị đi buôn đến thành phố Suyanmabhùmi, có bàn 
tỉnh với người phục dịch và rất nhiều thương buôn 
khác. Qua việc bàn tỉnh đó đã lôi kéo rất nhiễu thương 
buôn đi cùng, mới vận chuyển tài vật và hàng hóa thích 
hợp với việc đi buôn cho rời khỏi nhà đi đến nơi thuyển 
buôm. 

“Paccekabuddham disvà” bê tát nhìn thấy một vị 
Độc Giác Phật đang đi trên đường lộ, phát khởi tâm với 
đức tin đi đến dâng cúng một đôi đép và cây đù cho vị 
Phật Độc Giác, bày tỏ việc tôn kinh đảnh lễ, hoàn mãn 
Thiện Sự liền dắt dẫn nam phục dịch cùng các vị 
thương buôn đi xuống thuyền buôm, lái thuyên rời khỏi 
bến đậu và ra khơi. T, huyện chạy trong đại dương được 
bảy ngày thì phát sanh giông gió nồi lên, khiến cho 
thuyễn không có thể chạy được với sức gió và sóng fo 
nhự vũ bảo và rồi thuyên buôm bị bể vỏ, chìm vào trong 
đại dương. Bà tát vớ được một tấm ván, trèo lên đó và 
bơi theo dòng sóng của đại dương cùng với nam phục 
dịch, trải qua được sảu ngày và đến ngày thứ bảy, 
Thiên Nữ Manimekhalà từ hội chúng Thiên quay trở lại 
đại đương và quản sát nhìn thấy bậc đại nhân cùng với 


106 


người nam phục dịch đang bơi ngang qua đại đương, 
thọ lãnh muôn vàn vất vả khổ sở và chỉ còn đi đến phân 
bố úy tử, khởi tâm suy nghĩ: 

“Nếu ta chỉ giữ lấy sự lặng thinh để cho chấm dứt 
sanh mạng của bậc đại nhân, thì sự việc sai lâm có thể 
xấy ra, ta sẽ không thể nào đi đến hội chúng Thiên 
được ”. 

Dứt thời suy nghĩ, Thiên Nữ thị hiện một thuyền 
vàng to lớn đến đón tiếp bô tát cho lên được thuyễn 
buôm an lành. Được như thế, bô tát réo 80i người nam 
phục dịch: 

“EJi abhiruyha” người hãy từ bỏ tắm ván đi và hãy 
cùng lên thuyên với ta”. 

Thiên Nữ thốt lên lời cản ngăn từ chối: 

“Người nam phục dịch của Ngài không có thọ trì 
giới luật, việc fu tiễn cũng không có được phát triển, 
người khác thực hiện việc Thiện thì cũng không có được 
sự hoan hỷ duyệt ý, một sự việc Thiện Phước nào cũng 
không có được, do vậy tôi không muốn cho người này 
lên thuyễn của tôi ”. 

Bồ tát vội vã quay lại nói với người phục dịch: 

“Này người nam, là bạn của bậc tiễn hóa hãy lắng 
nghe, trước khi đi xuống thuyển tôi có được dâng cúng 
đù và đôi đép đến vị Phật Độc Giác. Một trường hợp 
nữa, việc Thiện nào mà tôi đã có thực hiện để dành từ 
trước kia, dù it hay nhiều, tôi chia quả Thiện Phước đến 
cho người, xin người hãy vui lòng hoan hỷ thọ lãnh ”. 


107 


Người nam phục dịch được nghe như thế, bày tỏ sự 
hoan hỷ duyệt ÿ, đưa cảnh tay lên thực hiện việc đảnh 
lễ, thể hiện sự tôn kính và nói lên lời: 

“Tôi xin hoan hỷ duyệt ý với quả phước xã thí cúng 
dường của Ngài đã thực hiện và lại chia sẻ đến cho 
tôi ”. 

Vừa dứt lời hoan hỷ thỏa thích, Thiên Nữ 
Maninekhalà cũng hoan hỷ vui thích đón rước và đưa 
cả hai về đến trước bến đậu nơi nhà ở của bê tát. 


Bậc trí tuệ là người có tài trí nên suy nghiệm việc 
Tùy Hỷ Công Đức Phúc Hành Tông thường trỗ sanh quả 
phước báu ngay trong kiếp hiện tiền, thọ lãnh hiện thực, 
như phần đã được giảng giải như trên. 

Có những hạng chúng sanh chỉ trích rằng không có 
trổ sanh quả phước, về việc ai cho phần phước cũng sẽ 
được thọ lãnh sự hoan hỷ đuyệt ý, mọi khi không có 
được đón nhận sự chúc phúc, nhưng họ chỉ nói cho một 
cách đơn thuần thì cũng cần phải có sự thọ lãnh hoan hỷ 
đuyệt ý. Việc không có được thọ lãnh quả phước trong 
kiếp sống này, thì cũng sẽ cho thấy quả trỗ trong kiếp vị 
lai, với miệng khi mở ra sẽ có mùi thơm như hoa sen 
nở. Và sự việc không được thành tựu quả phước mà 
nhìn thấy một cách chắc thật, vì chỉ nói ra Sự hoan hỷ 
đuyệt ý chỉ là bằng miệng cùng với thân, không phải tự 
nơi tâm, do vậy, bậc trí tuệ nên được hiểu biết theo như 
phần này. 


108 


ở. Xàmàvacarakusalacita Dhanunddesanlmaya — 1ì 
Thiện Dục Giới - Phần Thuyết Pháp 
“Dhamnadesanàpunnakiriyàvalthuvasena pavatiam 

tan kèàmàvacarakusalam nà -ma. Dhammam deseti 





ctcnàti dhammadešanan yassa saniànc pavafam 
hiasukhava -ham `. 

Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo 
trong phần Tám Thiện Dục Giới, được chia ra tiếp theo 
với năng lực của phần Thuyết Pháp Phúc Hành Tông, 
với ý nghĩa là Tâm tu tập hiện hành với năng lực của 
Phúc Hành Tông, là trình bày Phật Pháp, Tâm đó được 
gọi là Tâm Thiện Dục Giới. Có cầu phân tích Tâm Thiện 
Dục Giới về phần này, như sau: 

“Dhammmam desefi ctena” người trình bày Giáo 
Pháp, cái Tâm lắng nghe điều âm thanh nào, chính cái 
âm thanh đó được gọi là Tuyết Pháp. Ti Juyết Pháp là 
trình bày pháp môn tu tập hiện hành trong tâm tánh của 
người, cũng thường dẫn đến sự lợi ích và sự an lạc đến 
cho người. 


Có lời giải thích về việc thực hiện thuyết giảng Giáo 
Pháp, chính việc đó gọi là Pháp Thí. Ví như người có 
tâm phối hợp với đức tin, nhưng lại không có trí tuệ, 
không có được học hỏi Giáo Pháp, lại nữa không có 
được sự ghi nhớ những điều đã được học hỏi, thì không 


109 


thể tự trình bày cho chính mình và có được kiến tạo 
Giáo Lý của Đức Phật qua việc gìn giữ Tam Tạng. 

Nhưng trái lại như thế, khi được nghe Diệu Pháp, có 
được sự ghi nhớ chính chắn, đem kể lại cho người khác 
nghe, nói răng bậc Đạo Sư đã có thuyết giảng ở bộ Kinh 
này, có nội dung chính như vây, như thế cũng được gọi 
là Pháp Thí vậy. 

Một trường hợp khác nữa, người có tâm tín thành đi 
thỉnh mời chư tỳ khưu Tăng và Sa Di đến thuyết giảng 
Giáo Pháp, nếu không là như thế, đi thỉnh mời cận sự 
nam và cận sự nữ đã tiếp thọ Diệu Pháp được duy trì sự 
ghi nhớ chính chăn, cho đến trình bày Diệu Pháp, như 
vậy cũng được gọi là Pháp Thí. 

Bậc trí tuệ nên suy nghiệm hiểu biết thực hiện việc 
trình bày Giáo Pháp, sẽ đặc biệt chỉ đành riêng cho một 
loại đối tượng, là vị tỳ khưu này hay vị sa di nọ mới là 
được thuyết giảng, quả thật không phải như thế, chí đến 
một cách chắc thật, chỉ là người có được sự ghi nhớ 
theo sự việc thích hợp, cho đến việc đi thỉnh mời cận sự 
nam và cận sự nữ để trình bày Giáo Pháp cũng không 
có điều trở ngại. 

Trong Kinh Pháp Cú có đề cập đến nàng KZjjuiràrà 
một cận sự nữ khéo thuyết giảng, được thỉnh mời bởi 
hoàng hậu Sømàvzii, đã làm cho hoàng hậu cùng với 
năm trăm vị nữ tỳ được thành tựu quả vị Thất Lai (Sơ 
@4) do được nghe Diệu Pháp khéo thuyết giảng từ nơi 
nàng K?z77/iàrà, là một nữ nô tỳ. 


110 


Sự việc như vậy là thường xãy ra, khi bậc Đại Bi vẫn 
còn thọ cực hình trong đời sống niên linh (ân hồi), với 
nhân như thế, người có trí tuệ không nên có hạn định 
một cách đặc biệt về việc thuyết giảng, chỉ là được ở 
một đối tượng nào. 


“Sammàpatipatiin kafhevà” các bậc trưởng lão 
Pháp Sư thuyết giảng về việc hành đạo, đều là nhân là 
duyên sẽ cho được Níp Bàn, như vậy cũng gọi là Pháp 
1n. 

Bậc Thầy Chú Giải đề cập để trong bộ chú giải Phát 
Thuyết Như Vây (Atthakathàitivuftaka) với lời giải thích 
như sau: “ Hành động thuyết giảng cho con người kinh 
sợ ở nơi Cỏi Địa Ngục, vui thích trong Cỏi Thiên Giới 
và Níp Bàn, là tất cả Pháp Bắt Thiện được nhìn thấy 
thực tính tương tự như thế. Với cá nhân người nào vui 
thích chấp cứng (thủ) cho thành viên mãn trong tâm 
tảnh cũng hiện hành đề dân đến sự khổ đau suốt thời 
gian lâu đài, là sự việc mà tắt cả bậc trí tuệ với Đức 
Phật là bậc tối thượng thường hay chỉ trích, sẽ không 
có được sự thanh cao, hiện hành cho dân đến phát sanh 
trong cả Tứ Khổ Thú ”. 

“me dhammà kusalà” tất cả Pháp gọi là Thiện, có 
quả đem đến sự an lạc, người nào cho được thực hiện 
thì sẽ hiện hành làm cho được thọ lãnh sự an lạc, là sự 
việc mà tất cả bậc trí tuệ đểu ngợi khen ”. 


111 


“Hành động thuyết giảng như thế, là chỉ vạch con 
đường cho đi đến Thiên Giới và đi vào Địa Ngục, là chỉ 
cho thấy quả báo của việc Thiện và Bát Thiện, cũng gọi 
là Pháp Thí ˆ”. 

“Làm cho con người biết việc tu học, thọ trì Giới, xã 
thi, v.v, làm cho con người biết từ bỏ việc Bắt Thiện, 
cũng gọi là Pháp Thí ”. 

“Dvìisu đànesu” có hai phương cách xã thí cao 
thượng, là Tài Thi và Pháp Thí. Pháp Thí là việc xã thí 
sự thanh cao, là xã thí điều cao thượng, là xã thí điễu 
tối thượng, là nhân sẽ làm cho người đi đến Níp Bàn ”. 

*Dhammadànam hi nissàya ` quả thật vậy, người sẽ 
thoát khỏi mọi khổ đau, là khổ Sanh, khổ Già, khổ 
Bệnh, khổ Chết, cũng do nương vào việc Pháp Thí”. 

“SSabbesam nidànam” Pháp Thí trở thành nơi tích 
lũy của hết tất cả việc xã thí, là căn gốc nguồn cội của 
hết tất cả tài sản, là nơi của Hiệp Thể và Siêu Thế”. 


Có lời giải thích về người sẽ thực hiện việc Thiện 
trong mỗi lúc ở mỗi nơi là cũng đo nương vào kê từ khi 
được nghe thuyết giảng Giáo Pháp, nếu không có được 
nghe Giáo Pháp thì sẽ dẫn đến việc thực hiện các việc 
Thiện một cách chậm chạp và lui sụt hơn nữa. Việc cô 
găng làm việc 7ZZện cho được thành tựu một cách 
thường luôn trong từng mỗi ngày, là cũng do nương vào 
việc được nghe thuyết giảng. Thực hiện việc 7iện 
không có chán nản cũng bởi vững niềm tin trong luồng 


112 


Phật ngôn khéo giảng giải. Cũng do nương vào việc 
được nghe thuyết Pháp được biết đã có người thực hiện 
việc Thiện được đến Thiên Giới và Níp Bàn. Với 
khuynh hướng được lắng nghe thuyết Pháp qua dẫn 
chứng nhiều tích truyện, nhiều câu chuyện, có việc nhìn 
thấy sự thật vào trong mọi sự việc, không còn có sự 
chán ngán, khởi tâm phát nguyện là mỗi ngày phải thực 
hiện việc 7?ên cho nhiều thêm lên. 


Với nhân như thế, nói răng Pháp Thí có quả phước 
báu thanh cao, là có quả tối thượng, thích hợp luồng 
Phật ngôn giảng giải với lòng bi mẫn bố thí Diệu Pháp 
đến Ngài Đề Thích Thiên Vương rằng: 

“Sabbadànam dhammadànam jimàn” Pháp Thí thù 
thắng hơn tất cả những thể gian thi. 


Có lời giải thích rằng “Szce ñi dadeyya” nêu là như 
vậy, người có đức tin sẽ nên dâng cúng Tứ Vật Dụng, 
Tam Y đều toàn là vật tốt đẹp ví như ngọn cây chuối 
nương từ cái cuốn trỗ sanh. Bậc trí tuệ thường thọ thực 
ở vật thực không phạm tội, khéo lựa chọn những vật 
thực loại cứng loại mềm hoàn toàn tốt đẹp. Chỗ ở và 
thuốc chữa bệnh cùng các vật phụ tùng cũng thực hiện 
một cách tương tự như vậy. 

Việc cúng dường Tứ Vật Dụng đầy đủ mọi sự vật, 
không có điều chỉ thiếu thốn, kính dâng lên bậc Chánh 
Đẳng Giác, Phật Độc Giác và tất cả Chư Thinh Văn 


113 


Giác, khi đi vào hội chúng trong Giảng Đường, ở khắp 
cả thế gian này với vật dụng bố thí đầy đủ đến mọi vị, 
thì quả phước từ việc xã thí cúng đường Tứ Vật Dụng 
sẽ được so sánh chỉ bằng một phần tư của Pháp Thi. 
Điều phân chia hạn định của bậc Thầy Chú Giải ra làm 
mười sáu phần mười sáu lần là không phải như thế 
được. 


“Evam dhammadesanàpi” việc thuyết giảng và chỉ 
dạy Giáo Pháp, quả thật vậy, có quả phước to lớn đến 
cho người thực hiện việc 7/ện này. 

“Antamaso catuppàdikàya ” Pháp Thí không thê ước 
chừng nhiều hay ít, theo hạn định tận cùng từ việc hoan 
hỷ thọ lãnh tùy hỷ (2zzmodz»à) từ một bài kệ bốn câu 
ba mươi hai chữ, cũng vẫn thanh cao hơn Tài Tí. 

“Kửm kàranà ” với nhân như thế nào? 

Vì tất cả người khi sẽ thực hiện việc 7iện là đo 
thường được nghe Diệu Pháp mới thực hiện được. Nếu 
như không có được nghe thuyết Diệu Pháp thì không có 
thể thực hiện được và không thấy được quả phước vì 
không có được nghe Diệu Pháp một cách xác thực. Nếu 
như người không có được nghe Diệu Pháp thuyết, cho 
dù chỉ là bánh bột lọc ngâm trong nước và cơm trắng 
khoảng chừng muỗng canh cũng không có thể xã thí 
cho được. 


114 


Với nhân như thế, nói rằng Pháp Thí có quả thanh - 
cao hơn tất cả mọi thí. 

Quả thật vậy, Chư Thinh Văn đệ tử Phật, như Ngài 
trưởng lão Sàrzz⁄z cũng không thể thành đạt Thánh 
Đạo Thánh Quả theo tự khả năng được, phải do kết hợp 
với việc nghe Diệu Pháp được thuyết từ nơi trưởng lão 
Assa/i mới thành đạt quả vị Thất Lai, đến về sau được 
nghe Diệu Pháp thuyết nơi Đắng Thập Lực và được 
thành tựu quả Vô Sinh. Với nhân như thế, bậc Giáo Chủ 
mới khải thuyết rằng Pháp Thí thắng tắt cả Thí. 


Sự việc thuyết giảng và chỉ dạy Giáo Pháp một cách 
tốt đẹp, gọi là cho Pháp thành xã thí. Việc xã thí này 
hiện hành để làm cho Phật Pháp được bền vững lâu dài, 
thích hợp luồng Phật ngôn giảng giải với lòng bỉ mẫn xã 
thí Diệu Pháp thuyết đến chư tỳ khưu Tăng: 

“Pancine bhikkhave” này chư tỳ khưu, có năm điều 
thường huân tập hiện hành đề làm cho Giáo Pháp của 
Như Lai được bên vững. Và cả năm điều huân tập hiện 
hành để làm cho Giáo Pháp được bên vững, là những 
điễu chỉ? 

Vừa dứt khải thuyết vẫn hỏi như thế, Ngài liền thuyết 
giảng như sau: 

“Này chư tỳ khưu, trong Giáo Pháp có chín chỉ phân 
trong việc học Pháp Học (Pariatidhamna) đó là:1/ 
Kinh điển (Suuta), 2/ Trùng tụng (Geyya), 3/ Văn Pháp 
(Vevyàkarana) 4/ Kệ cú (Gàthà), 3⁄/ Tự Tì Juuyết 


115 


(Udàng), 6/ Phật thuyết như vầy (IHivuftaRa), 7/ Túc 
sanh truyện (Jataka, 8/ Vị Tầng Hữu 
(Abbhùtadhaimna), 9/ Phương quãng (Vedalla), tất cả 
những điều này được xếp thành chỉ pháp thứ nhất sẽ 
làm cho Giáo Pháp được bên vững lâu dài. 

Lại nữa, tắt cả chư  khưu Tăng trong Giáo Pháp 
này, hãy thuyết giảng một cách rộng rãi đến cho mọi 
người, thích hợp với Diệu Pháp mà mình đã được tu 
học, vấn hỏi và lắng nghe một cách trân trọng, như vậy 
điểu này được xếp thành chỉ pháp thứ hai sẽ làm cho 
Giáo Pháp được bên vững lâu dài. 

Lại nữa, tất cả chư  khưu Tăng trong Giáo Pháp 
này, có được tu học và có sự ghỉ nhớ Diệu Pháp, đem ra 
dạy bảo chỉ dạy giảng giải một cách rộng rãi đến cho 
mọi người, theo như phần mình đã được học hỏi và 
nghe đến, như vậy điều này được xếp thành chỉ pháp 
thứ ba sẽ làm cho Giáo Pháp được bẳn vững lâu dài. 

Lại nữa, tất cả chư tỳ khưu T: ăng trong Giáo Pháp 
này, có được tụng đọc Diệu Pháp một cách rộng rãi, 
như vậy điều này được xếp thành chỉ pháp thứ tw sẽ 
làm cho Giáo Pháp được bên vững lâu dài. 

Lại nữa, tất cả chư tỳ khưu T: ăng trong Giáo Pháp 
này, hãy năng quản xét về Pháp Học và xác định cú 
pháp trong Diệu Pháp với Tâm, như thể điều này xếp 
thành chỉ pháp thứ năm sẽ làm cho Giáo Pháp được 


` .1? 


bên vững lâu dài ”. 


116 


Như thế, bậc Thầy Giáo Chủ bi mẫn bố thí Diệu 
Pháp thuyết đến chư tỳ khưu, tất cả bậc trí tuệ nên hiểu 
biết, là Ngài không chỉ thuyết đặc biệt dành riêng cho 
chư tỳ khưu. Việc khải thuyết đến chư tỳ khưu đề xuất 
danh xưng ö;ikk»ave là vì chư tỳ khưu thường ở gần kề 
bên Đức Phật. Ngay cả cận sự nam cận sự nữ cũng 
không có điều chỉ trở ngại trong việc thực hành theo 
Phật ngôn đã được giảng giải là: tu học, chỉ dạy, nói 
đến, đọc tụng, và suy niệm ở nơi tâm. Như vậy, bất 
luận người nào thực hành theo năm chi pháp trên thì 
được gọi là làm cho Phật Pháp được bền vững lâu dài. 


“Savanamaffampi” sự việc người được lắng nghe 
Diệu Pháp, cho dù chỉ lắng nghe một cách kính trọng, là 
có sự chú tâm ghi nhớ được những phận sự phải thực 
hành Đạo Pháp, cũng được gọi là làm cho Phật Pháp 
được phát triển bền vững lâu dài, và hành động làm cho 
Diệu Pháp được thuyết giảng cũng được gọi là cho 
thành việc Pháp Tí. Việc cho làm thành Pháp Thí, theo 
bậc Thầy Chú Giải có lời giải thích như sau: 

“Amatando” là cho Níp Bàn làm thành việc Pháp 
Thí, ví như tuyển trạch Níp Bàn ra phân tích đến tắt cả 
bậc đại nhân đang lắng nghe Diệu Pháp được khéo 
thuyết, làm cho thành hạnh vận Pháp Độ đang vẫn còn 
mêm yếu cho được khởi lên mạnh mẽ, làm cho phúc 
thiện đã được kiến tạo thích hợp đuy trì sẽ được sâu 


117 


rộng, kiếp sống cuối cùng sẽ trở thành bậc Vô Sinh, bởi 
ao nhân được nghe Diệu Pháp trở thành bản tánh ””. 


Người đi loan báo cho đến nghe Diệu Pháp được 
khéo thuyết giảng, ví tợ như yêu thỉnh người có đức tin 
đi đến Thiên Giới và Níp Bàn. Việc cho làm thành Pháp 
Thí có nhiều quả phước không thê nào ước đoán được, 
sẽ là người xiên dương Phật Pháp cũng phải, vì lẽ người 
có trí tuệ sẽ có sở cầu được thực hành Đạo Pháp. 

Việc không hiểu biết rỏ ràng, nghe không được trọn 
vẹn, ghi nhớ không được vững chắc, rơi rớt sai trật 
không có thể xác định được, vẫn còn có sự nghi ngờ 
trong những điều thuộc chức năng hành đạo, thì khi có 
được nghe Diệu Pháp được khéo thuyết giảng một cách 
thường luôn cũng có được sự hiểu biết phân biệt, như 
thực hành theo cách thức này là sai, chấm đứt sanh 
mạng rồi sẽ dẫn đi Địa Ngục, như thực hành theo cách 
thức này là đúng, quả phước đem lại an vui. 

Đức Phật có những Phật ngôn giảng giải xã thí Diệu 
Pháp khéo thuyết giảng trong những bộ Kinh, và do 
chính Ngài đã thuyết giảng. Khi có được nghe Diệu 
Pháp như thế, thì sanh khởi sự hiểu biết một cách rỏ 
ràng, rồi có găng thực hành việc Tiện, sẽ làm nhân cho 
được nương nhờ đi trong các cảnh giới vị lai. 

Ngay cả khi thực hiện việc Tiện cũng có sự chú tâm 
sở cầu về Níp Bàn, vì nếu không được lắng nghe Diệu 
Pháp khéo thuyết thì sẽ thấy Níp Bàn là không có, 


118 


không hiện hữu tồn tại, thực hiện bất luận việc Tiện 
nào cũng chỉ biết mong cầu thọ hưởng tài sản Nhân 
Thiên, và như thế sẽ phải lang thang ở trong vòng sanh 
tử luân hồi trong suốt thời gian lâu dài. 

Do đó, khi được /ắng nghe Diệu Pháp được khéo 
thuyết giảng một cách thường luôn thì sẽ có sở cầu Níp 
Bàn. Khi đầy đủ về số lượng thời gian thì sẽ được thành 
tựu căn nguyên sở nguyện tập tục Chư Thánh. 


Với nhân như thế, nói rằng 7zyết Pháp là trình bày 
Diệu Pháp, làm cho Phật Pháp được bền vững lâu dài, 
và gọi Níp Bàn là thành quả phước báu Pháp Thí thù 
thắng hơn tất cả Thế Thí, Pháp Thí thanh cao hơn Tài 
Thí, 


Việc giải thích những việc 77ện làm theo phần 
Thuyết Pháp Phúc Hành Tông có được giảng giải một 
cách khái lược theo sự trình bày như trên và được kết 
thúc chỉ có bấy nhiêu. 


9_ Kàmàvacardkusalacita DhaImmiasavananava — Tâm 
Thiện Dục Giới - Phân Thính Pháp 
“Dhamxmmnasavanapunnakiriyàvatthuvasena pavaftam 


tam kàùmàvacarakusalaciHam hot. Ÿassa santàne 
pavattan tam idhalokasukhàvaham avasàne nibbànam 
àvahatifi ””. 


119 


..e. _ 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo 
trong phần 7w Thiện Dục Giới, được chia ra tiếp theo 
với năng lực của phần 7í: Pháp Phúc Hành Tông. 
Tâm nào hiện hành với năng lực của Tính Pháp Phúc 
Hành Tông thì Tâm đó gọi là Tâm Thiện Dục Giới và 
Tâm này được huân tập trong tâm tánh của người nào 
thì thường dẫn đến sự an lạc trong kiếp hiện tại và vị lai. 

“Avasàne nibbànam” khi đến kiếp sống cuối cùng 
thì thường dẫn đến Níp Bàn. 


Từ ngữ “Savana” là lắng nghe, và không phải là sẽ 
mong muốn được lắng nghe tất cả các loại âm thanh, mà 
chỉ muốn được lắng nghe phần thuyết Diệu Pháp. Hành 
động nơi người lăng nghe Tính Pháp, được tính vào 
trong Púc Hành Tông, là sẽ thành nền tảng của mọi 
phước báu. Hành động của việc Tính Pháp 
“Caturànisamsàdhigarnahefu ” là nhân sẽ cho được bốn 
hoặc năm loại quả phước báu. 


Bốn loại quả phước báu từ nơi việc Tính Pháp, là 
khi diệt mất ngũ uân trong Cỏi Nhân Loại thì đi thọ 
sanh trong Thiên Giới, có được thọ hưởng: 

1/ sẽ thuyết giáng Phật Pháp cho Chư Thiên nghe, 
2/ nếu bản thân có quên điều học thì có Chư Thiên đến 
trình bày Pháp Cú đề cảnh tỉnh và sẽ được nhớ lại, 


120 


3/ nếu không là như thế, có một Trưởng Lão ở Cỏi 
Nhân Loại đi đến Thiên Giới thuyết giảng Pháp Cú thì 
sẽ được nhớ lại ngay tức thời, 

4/ nếu không là như thế, có một vị Thiên Tử đến thuyết 
giảng thì sẽ được nhớ lại và trình bày lại được tức thời. 


Năm loại quả phước báu từ nơi việc Thính Pháp, là: 
1/ Pháp nào chưa từng được nghe thì sẽ được nghe, 
2/ Pháp nào đã được nghe thì sẽ được ghi nhớ, 
3/ sẽ vượt qua hết mọi nghỉ ngờ thắc mắc, 
4/ sẽ chặt đứt tà kiến cho trở thành chánh kiến, 
5/ Tâm của người được T”ính Pháp sẽ thuần tín Ân 
Đức Tam Bảo và thực hiện thọ trì giới, xã thí, các việc 
Thiện. 


“Dhammnam suivà ” người được Thính Pháp, sẽ được 
thành tựu điệt trừ Ái Dục, thành tựu bậc Vô Sinh, bắt 
khả hạn định. Với nhân như thế, cá nhân người không 
nên có sự giải đải lười biếng trong việc 7hính Pháp, và 
như vậy có phương cách sống thích nghi trong việc 
Thính Pháp, 

“Kiccham saddhammasavanam” vì lẽ Diệu Pháp 
thật khó để được lắng nghe, sẽ không thể nào để dàng 
được lắng nghe, sẽ đến thời gian đi tìm kiếm không thể 
có được, cho đù chỉ là bốn câu kệ cũng không có được, 
ví như Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, khi đến thời 


121 


kỳ suy sụp hoại diệt, có phần Pàlì giải thích ở trong Neñ 
Thất Khứ (Pancaanfaradhàna) như sau: 

“Tasmim kàle” đến thời kỳ Giáo Pháp gần bị hoại 
diệt, có Vua Kjadtiyàdhipatì (Thủ Lãnh Sát Đé Ly) 
người bảo trì Vương Quốc Nam Thiện Bộ Châu (Ấn 
Đội), 

“Hatthikhandhe thapefvà” cho dùng một cái bao 
đựng tài sản đeo vào cô con voi rồi cho đánh cái trống 
chiến thắng đề loan báo: 

“Người nào có sự hiểu biết một câu kệ khoảng 
chừng chỉ là bốn câu, hãy đến nhận lãnh phân tài sản 
này”, 

Và cũng không có được một người nào hiểu biết để 
đến nhận lãnh phân tài sản đó, vị quan cận thần phải 
đem cái bao tài sản quay trở về Hoàng Cung. 

Về sau, chí đến Đức Vua bố thí đến cả thành thị 
ruộng vườn, cũng vẫn không có được một người đi đến 
đề xác nhận: “Tới là người hiểu biết Phật Pháp ”. 

Khi đến lúc phát sanh thời kỳ sát hại lẫn nhau (/hời 
trung cô), có sự hạn định thấp cùng tột, chỉ là người sẽ 
nói được: “ƒô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã”, cũng vẫn 
không có được một người hiểu biết câu Pháp này. 

Và câu Pháp này chỉ đến khi Đức Phật hiện hữu khải 
thuyết, Ngài là bậc Vô Sinh Chánh Đẳng Giác, và bồ thí 
thuyết Diệu Pháp để duy trì, với người hữu duyên có 
được sanh ra hội ngộ Giáo Pháp thì sẽ được nghe Pháp 
Thọai này. 


122 


Với nhân như thế, hành động của việc sẽ được Tính 
Pháp, với người có trí tuệ không nên giải đải lười biếng, 
ví như tỳ khưu ở trong đại tịnh xá 7ïssz có được hiểu 
biết về Trưởng Lão Ä⁄2hàjàfakabhànaka thuyết giảng 
Diệu Pháp một ngàn câu kệ Ä⁄4hàƒessamfara, vị tỳ 
khưu này đã cô gắng đi bộ cả một ngày để được đến 
Thính Pháp. 

Một trường hợp khác, không nên lười biếng trong 
việc Tính Pháp, ví như phương cách của một phụ nữ ở 
vùng thôn quê /awkolikamrni, có được nghe Trưởng 
Lão Ä⁄ahàabhaya tuyên thuyết lại trọn bộ Trường Bộ 
Kinh, trình bày việc thực hành Thánh Tộc. Phụ nữ này 
phát tâm hoan hỷ trong việc đi Tính Pháp, đường đi xa 
đến năm trăm do tuần mà vẫn cố gắng bồng bé trai của 
mình để đi 7hính Pháp, không có sự lười biếng. 

Tích truyện của cả hai người, là vị tỳ khưu trẻ và 
người phụ nữ, là những người không có sự biếng nhác, 
đã cô gắng đi Thính Pháp trên dặm đường xa, có trong 
phần Chú Giải của Kinh Xã Thí (Dàna sufia) trong bài 
thứ năm mươi mốt (øaí#œnapannàsaka) thuộc phần ba 
chi Pháp (7ikaanguirara) dẫn đến giải thích một cách 
tóm lược vừa đủ để thấy làm kiểu mẫu về thời quá khứ, 
với khoảng đường vạn dặm xa xôi như vậy, vẫn có 
người đi Thính Pháp, không một chút lười biếng. 


123 


“Ekaccopi avam gambhiro ” một vài nhóm người có 
nhận định trong tâm rằng vị Pháp Sư này thuyết Pháp 
không có được uyên thâm trong mọi lãnh vực. Do được 
nghe, có sự hiểu biết Pháp Thoại không có được sâu 
sắc, không có nội dung chính, và nghĩ như vậy tức thời 
không muốn tiếp tục Thứnh Pháp. 

“Tadayufan” với sự suy nghĩ như thế quả thật 
không thích hợp. 

“Gambhìropi sotabho eva ” đã gọi là Pháp thì cho đù 
như thế nào, cũng vẫn ghi nhớ là phải /ắng nghe, cho dù 
là có từ ngữ Pàl, không, có nội dung chính cũng vẫn 
nhắc nhở rằng phải biết lắng nghe, chính điều đó là điều 
thích hợp, vì lẽ hành động /ăng nøghe Pháp Thọai Pàlì đù 
không có nội dung chính, cũng vẫn có được tiền hạnh 
vận trong thời vị lai, khi vẫn còn luân hồi trong vòng 
sanh tử, sẽ ngăn không cho đi đến Khổ Thú cả một trăm 
ngàn đại kiếp, thích hợp luồng Phật ngôn giảng giải để 
ở trong lời Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát Giới như sau: 
"Saddhaimmassavanam sutà Sabbasmiửmn jinasàsane 
Kappàni satasahassàni Dugsatim so na gacchati °. 

Người được lắng nghe Diệu Pháp trong Giáo Pháp 
của bậc Chiến Thắng Ma Vương, Chánh Đẳng Giác. 
Như thế người đó không có đi đến khổ thú, sẽ vượt qua 
hết mọi khổ đau cho đến một trăm ngàn đại kiếp ” 


Với nhân như thế, nói rằng có người đến trình bày 
Pàli Diệu Pháp, cho dù không có được nội dung chính, 


124 


cũng vẫn nên 7# Pháp bởi vì sẽ vượt qua khỏi Tứ 
Khô Thú đến một trăm ngàn đại kiếp. Khi đến kiếp cuối 
cùng, thì sẽ thành tựu quả vị Vô Sinh cùng với Tứ Vô 
Ngại Giải uyên thâm. 

Điều được Tính Pháp từ ngữ Pàh và có được tiền 
hạnh vận, ví như Trưởng Lão .J2azssozi, Trưởng Lão Ni 
Swzanà và cả năm trắm vị tỳ khưu được Thính Pháp 
Tạng Vô Tỷ Pháp trong Giáo Pháp này lần đầu tiên, 
cũng là được Tính Pháp từ Mẫu Đề Pàlì, cho đù cũng 
không được 7ính Pháp với nội dung chính, nhưng lại 
có tâm tín thành từ thời Giáo Pháp của Đức Chánh 
Đăng Giác Kassapa và khi đi đến thời Giáo Pháp của 
Đức Phật chúng ta, việc 7/ện từ nơi được lắng nghe 
Diệu Pháp làm thành cận y cho thành tựu bậc Vô Sinh. 

Tích truyện Trưởng Lão J2øssoni ở trong Phụ Chú 
Giải Đại Tông (Tìkàmahàvamsa), tích truyện Trưởng 
Lão NI Szzzanà ở trong bô Kính Pháp Cú, tích truyện 
năm trăm vị tỳ khưu ở trong Chú Giải 4?hasalinì. 

Và như thế, có rất nhiều đại trưởng lão, đại trưởng 
lão n1, cận sự nam, và cận sự nữ đã được lắng nghe 
Diệu Pháp cho thành tiền hạnh vận. 

Ví như Trưởng Lão Kàlabuddharakkhita được Thính 
Pháp, lúc bẫy giờ là tín đồ y chỉ chí thành của ngoại đạo 
Nigantha. 

Trưởng Lão Jassoni được Thính Pháp, từ thời 
Giáo Pháp của Đấng Thập Lực Kasszpz, lúc bấy giờ 
hãy còn là mãng xà. 


125 


Trưởng Lão NI Šznznà được Tính Pháp từ thời 
Giáo Pháp của Đức Chánh Đắng Giác Kakusandho. 

Năm trăm vị tỳ khưu được 7hính Pháp lúc bấy giờ 
hãy còn là loài dơi. 

Không thể tính đếm số lượng chúng sanh được Tính 
Pháp, ví như Thiên Nam Ä⁄4n¿¿ka trước kia là một con 
ếch và có tâm tín thành trong Diệu Pháp, khi diệt mắt 
ngũ uẫn thì đi thọ sanh về Thiên Giới, thọ hưởng tài sản 
Thiên Giới, có trong Chú Giải Thiên Cung Sự theo phần 
g1ả1 rộng. 

Tiếp theo, sẽ dẫn chứng tích truyện của Trưởng Lão 
Ni 8znanà để trình bày phần Thính Pháp Phúc Hành 
Tông theo phần kệ tóm lược, có nội dung như sau: 

“Kakusandhasa bhagavato kừa kàle” như vấy 
được nghe, trong thời Giáo Pháp của Đức Thế Tôn, bậc 
Chánh Đăng Giác có danh xưng là Kakusandho. 

“kkà kuRkuti” khi đó có một con gà mái nương nhờ 
ở gân bên Trai Đường. Một ngày, gà mái được nghe âm 
thanh của một vị t khưu tiễn hóa Nghiệp Xứ, là “Rù - 
pam aniccamm- Sắc là vô thường ”, gà mái xác định trong 
tâm rằng “Eso dhamưmno” đây là Pháp, duy trì lấy thực 
tưởng. 

“Ekena senena màrHà” lúc bấy giờ,có một chìm 
diểu hâu bay đến sát hại gà mái, làm chẳm đứt sanh 
mạng, cấp tha đem đi làm miếng môi để ăn. Gà mái khi 
tiêu hoại ngũ uẩn thì đi tục sanh làm một nàng Sát Đá 
Ly có danh xưng chế định là Công Chúa Ubbari 


126 


“Paribbàjikàa pabbajji” đến khi tuổi tác được phát 
triển, đi xuất gia trong chỗ trú ngụ của nữ du sĩ lang 
thang. 

“Aparabhàge” trải qua một thời gian, nữ đụ sĩ 
Ubbarì đi đến nhà vệ sinh, nhìn thấy vô số loài giỏi 
đang ở phía dưới nhà cẩu, phát tâm quán tưởng loài 
giòi được chứng đắc Sơ Thiên. Như thế vẫn tiễn hóa 
tầng Thiên đó không cho hoại điệt, cho mãi đến thời 
gian thích hợp. 

“Tao cutà “khi hoại diệt kiếp sống đó, được thọ 
sanh về Phạm Thiên Giới, và tử tại Cỏi Trời Phạm 
Thiên lại tiếp tục đi thọ sanh về Cỏi Nhân Loại, làm con 
gái của một trưởng giả. Khi hoại điệt kiếp sống làm con 
gái của vị trưởng giả, đến thời kỳ Giáo Pháp của Đức 
Phật chúng ta, phải ẩi thọ sanh làm heo cái sống ở gần 
lộ đường. Khi Đức Phật nhìn thấy heo cái theo đường 
lộ, liền tỏ ý hé mỉm miệng. Trưởng Lão Ảnanda vội vấn 
hỏi để được thấu hiểu rỏ nguyên nhân ý chính của việc 
hé mỉm miệng, với lời hỏi: 

“Bhante Bhagavà” kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy 
ở nơi con kết hợp với sự thắc mắc, với nhân nào bạch 
Đức Thế Tôn lại tỏ y hé mửn miệng và con được nhìn 
thấy như thế? ” 

Có lời của bậc Thầy Chú Giải đề cập giải thích “Na 
nivatati” Đức Thế Tôn không cần phải xoay trở lại rồi 
hiện bày hé mửn miệng, ngay khi đang tiễn hành như 
thế nào thì vẫn bước đi theo lẽ thường. Khi Ngài tỏ ý hé 


127 


mỉm miệng là sẽ đối sắc diện, không cân phải xoay frở 
lại và đặc biệt chỉ có Trưởng Lão Ànanda ẩi theo 
thường nhiên mà vẫn được nhìn thấy.Điễu này gọi là 
năng lực của Đức Phật, năng lực này cũng được hạn 
định vào trong nhân tô bắt khả tư nghì (Acimteyyahefw) 
là nhân tổ mà con người không có khả năng để có thể 
suy nghĩ được, nếu người có sự suy nghĩ về điểu này thì 
thường làm cho cải tâm bị tán loạn. 

Khi Trưởng Lão Ànanda vẫn hỏi như vậy, Đức Thể 
Tôn khải thuyết giải thích: 

“Con heo này sẽ được làm vợ của vị quan thừa 
tưởng, rồi sẽ xin xuất gia làm một vị t khưu nỉ, sau đó 
thành đạt bậc Vô Sinh ngay trong Giáo Pháp của Như 
Lai ”. 

(Bậc trí tuệ nên ước đoán nội dung chính của câu 
chuyện này có ở trong phân Chú Giải rộng của bộ Kinh 
Pháp Củ). 

Bậc Thầy Giáo Chủ vừa đứt lời khải thuyết với 
Trưởng Lão Ànanda, dụ hành quay trở về Kỳ Viên Tịnh 
Xã. 

Về phẩn con heo cái khi đến hạn định của sanh 
mạng thì ấi tục sinh làm Công Chúa của Đức Vua cai 
quản tài sản vương quốc kinh thành Suvannabhùmì. Tử 
trong kiếp sông làm Công Chúa, đi tục sinh làm con gải 
của một kỷ nữ. Tử trong kiếp sống này, đi tục sinh làm 
Công Chúa của Đức Vua Bànarasì. Tử trong kiếp sống 
làm Công Chúa, đi tục sinh làm con gái của chủ lái 


128 


ngựa có nhà ở gân bến cảng tên gọi là Suppàraka. Tử 
trong kiếp sống này, đi tục sinh làm con gái của chủ 
thuyền buôm ở gân bến cảng Gàvira Tử trong sống kiếp 
này, đi tục sinh làm con gái của người có chức trọng 
trong thành phố Anuràdha. Tử trong kiếp sống này, đi 
tục sinh làm con gải của gia trưởng Sumana trong làng 
Bhekhatia, nằm bên cạnh hướng nam của thành phố 
Anuràdha. 

“Kukkutakabhàvanà ” tính từ kiếp sống thọ sinh làm 
con gà mái cho đến làm con gái của gia trưởng Sumana 
là mười hai kiếp sống. 

Đến tuổi phát triển trưởng thành, con gái của gia 
trưởng Sumana được sảnh đuyên kết hôn phối với quan 
Thừa Tướng có tên gọi là Lakuntakaatimbara của Đức 
Vua Dufthagàmani. 

“Tadà mahàatulathero” lúc bấy giờ, Trưởng Lão 
Mahàatula trú ngụ tại đại tịnh xá Kotapabbara, đang đi 
bộ hành trì bình khất thực cùng với chư tỳ khưu, nhìn 
thấy nàng Suumanà, tỏ ý hé mửn miệng cho hiện bày đến 
chư t khưu. Được nhìn thấy như thế, Chư Tăng vấn 
hỏi: 

“Với nguyên nhân nào, Ngài hé mỉm miệng như thể, 
với nhân đuyên sẽ là trường hợp như thế nào ?”. 

Trưởng Lão Mahàatula có lời giải thích: 

“Avam sùkarapotikhà” con heo sữa xưa kia, nay đã 
được làm vợ của đại Thừa Tướng Lakuntakaatimbara. 
Do nhân này, tôi hé mửn miệng khi tôi được nhìn thấy ”. 


129 


“Tam suivà” nàng Sumanà được nghe Trưởng Lão 
AMahàatula đề cập như thể, cũng quản xét với trí tuệ, 

“Jàtisaranànam” tận tường về bản chất của Uẩn 
trong kiếp quá khứ, sự quán tưởng phát sanh động tâm 
chán ngắn trong đời sống cư sĩ, xin với người chẳng 
được xuất gia, đến trú ngụ trong trú xứ hàng tỳ khưu nỉ. 
Hội túc duyên khi được lắng nghe kinh Tứ Niệm Xứ 
thành đạt quả vị Thất Lai, trải qua thời gian đài lại 
được lắng nghe bài kinh Asìisùpama thành tựu quả vị 
Vô Sinh, sát trừ tuyệt phiên não ”. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên suy niệm về hành 
động của việc lắng nghe Diệu Pháp khéo thuyết giảng 
trong Giáo Pháp, do có sự cận y, thì sẽ thành đạt được 
tập tục của bậc Thánh Nhân. Nếu không có sự cận y thì 
cũng sẽ làm cho thành tiền hạnh vận trong thời vị lai, 
tương tự như Trưởng Lão Ni %zzanà chứng đạt thành 
tựu Tuệ Quả Vô Sinh, do y chỉ vào việc Tính Diệu 
Pháp từ thời Giáo Pháp của Đức Phật Xaksanđho, lúc 
bấy giờ làm gà mái nương ở gần bên Trai Đường. 


Người ống nghe Diệu Pháp một cách kính trọng, gọi 
là làm cho Phật Pháp được bền vững cho đến tròn đủ 
năm ngàn năm. Người /ống nghe một cách kính trọng, 
gọi là chú tâm suy nghĩ cho được ghi nhớ. Người có 
được sự ghi nhớ, chính như vậy, gọi là lắng nghe Diệu 
Pháp một cách kính trọng. 


130 


Có nhiều trường hợp hiện bày ra tội lỗi khi đang 
lắng nghe Diệu Pháp, là việc đuỗi thắng bàn chân ra khi 
nghe Pháp và nói chuyện với nhau trong trạng thái lơ 
đãng, không chú tâm /ống nghe,có lời phi báng Diệu 
Pháp. 

Trạng thái đuỗi chân ra khi nghe Pháp có quả báo là 
sẽ có bàn chân mục thúi. 

Nói chuyện vô ích với nhau trong khi nghe Pháp có 
quả báo là sẽ làm nhân cho phát sanh việc nói sàm sảng, 
lịu lọ. 

Phi báng Diệu Pháp có quả báo là sẽ làm cho có 
miệng hôi thúi nồng nặc, ví như hầm cầu với đầy đủ 
nước tiêu và phân phần người. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên lắng nghe Diệu 
Pháp một cách kính trọng, là một việc 7?/ện phát sanh 
nhiều quả phước báu, được xếp vào trong khu vườn của 
Thập Phúc Hành Tông, sẽ xoay chuyển cho thành đạt 
ba loại tài sản là Nhân Loại, Thiên Giới và Níp Bàn, 
như đã được giảng giải ở phần trên. 


10. KàmàvacarakusalacMta Difthujwkqaimmarmmaya - Tâm 
Thiên Dục Giới - Phần Chân Trị Chước Kiến 


“Diihujukanunapunnahiriyàvafthuvasena 





pavaffam tam kàmàvacarakusalam nà -ma. Tam yassa 
sanàne pavafam so nừatagatiko hotL pafhanàya 
niyatà vivaftasseva pavaftàii ”. 


131 


Nguyên câu này sẽ được sắp đặt giảng giải tiếp theo 
trong phần lâm Thiện Dục Giới là Chân Trị Chước 
Kiến Phúc Hành TT Ông, tiến hành sự việc, là: 

“Yam pavaffam ” Tâm nào hiện hành theo năng lực 
huân tập của Chân Trì Chước Kiến Phúc Hành Tông, 
Tâm đó gọi là 7m Thiện Dục Giới vì làm cho dẫn đến 
thành tựu quả vị an vui. 7âm Thiện Dục Giới được huân 
tập hiện hành trong tâm tánh của người nào thì người đó 
có được hai trường hợp quả phước báu: 

1/ có được cảnh giới đúng đắn, 
2/ có được sở cầu đúng đắn. 


Có lời vấn hỏi “Kữø niyzrà gai” trường hợp như thế 
nào gọi là có cảnh giới đúng đắn? Trường hợp như thế 
nào gọi là có sở cầu đúng đắn? 

Lời giải thích trình bày như sau: 

1/ Có cảnh giới đúng đắn là khởi nguyên từ nơi tái tục. 

Người kết hợp với Chân Tri Chước Kiến Phúc Hành 
Tông có được sự khởi nguyên từ nơi tái tục một cách 
đúng đẫn, là khi diệt mất ngũ uẩn thì có Thiên Giới là 
nơi sẽ đến trong ngày vị lai. Có ý nghĩa là khi chấm đứt 
sanh mạng ngay kiếp hiện tại, thì có sự xác định là sẽ 
được đi đến Thiên Giới, ví như cảnh giới của bậc Thất 
Lai, và như thế gọi là có cảnh giới đúng đắn. 

2/ Có sở cầu đúng đắn, là có sự mong ước ở nơi nào, kế 
từ lãnh thổ Phật địa (buddhabhùmi) trở đi, thì cũng sẽ 
thành đạt theo sở cầu. “Ý?wa#asseva” hiện hành cho đến 


132 


thành đạt Níp Bàn một cách xác thực, là có sự xác định 
một cách kiên cố về sở cầu không mong quay trở lại thế 
ø1an. 


Như thế, sự việc gọi là Chân Tri Chước Kiến, tức là 
thực hiện việc uốn nắn tri kiến cho đúng đắn ngay 
thẳng, là thực hiện điều chỉnh sự việc sai lỗi cho trở lại 
đúng đắn tốt đẹp. Việc thấy sai gọi là Tà Kiến. Việc 
thấy đúng gọi là Chánh Kiến. Thực hiện việc thấy sai 
cho trở thành thấy đúng, gọi là sữa đổi tri kiến chân 
chánh. Có tất cả 62 trường hợp thấy sai (ờ kiến), còn 
gọi là 62 Tà Kiến. 


“Antanaso” theo sự xác định cho tới tận cùng, là 
nhận thấy Níp Bàn diệt mất, rỗng không, không có sự 
an lạc, do đó khi thực hiện việc 7?/ện cũng không có sự 
mong cầu Níp Bàn, chỉ ước nguyện được hưởng hai loại 
tài sản, là Nhân sản và Thiên sản. Như vậy, gọi là tà 
kiến, là có sự thấy sai, không có để tâm mong cầu giải 
thoát Níp Bàn. 

Một cách xác thực, người thực hiện nhiều việc Thiện 
VỚI Sự mong cầu tài sản nhân loại thì cũng thành đạt 
ước nguyện, nhưng không có sự mong cầu Níp Bàn, thì 
sẽ đi loanh quanh lân quân ở trong vòng sanh tử luân 
hồi, không xác định thời gian nhiều hay ít để chấm dứt 
khổ đau. 


133 


Với nhân như thế, nói rằng thực hiện việc 7/ện mà 
không có sự mong cầu giải thoát Níp Bàn, là có kiến 
chấp sai lầm. Thực hiện việc 7/ện lại có sự mong cầu 
giải thoát Níp Bàn, gọi là tạo tác tri kiến chân chánh, vì 
việc 7Ù/ện đó sẽ làm thành cận y, khi viên mãn cội căn 
của sở nguyện thì cũng vượt qua hết mọi khổ đau trong 
kiếp sống. 

Có ba ước nguyện để trở thành bậc Chánh Đẳng 
Giác, tiến hành thực hiện làm nền tảng của mỗi hạnh 
nguyện: 

1/ với hạnh nguyện của bậc Trí Tuệ là 4 A Tăng Kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp, 

2/ với hạnh nguyện của bậc Đức Tin là 8 A Tăng Kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp, 

3/ với hạnh nguyện của bậc Tinh Tấn là 16 A Tăng Kỳ 
và một trăm ngàn đại kiếp. 

Với ước nguyện được làm một trong hai vị Tả Hữu 
Chí Thượng Thinh Văn, có lãnh vực siêu quần về Trí 
Tuệ và Thắng Trí, có hạn định là một A Tăng Kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp. 

Với ước nguyện được làm Cha Mẹ của Phật, thị giả 
Phật, vợ con của Phật, Đại Thinh Văn và Thinh Văn 
tầm thường, có hạn định ước chừng vào khoảng một 
trăm ngàn đại kiếp. 

Thực hiện việc 77/ện với sở nguyện được giải thoát 
Níp Bàn cùng với xác định về thời gian sẽ chấm đứt khổ 
đau phiền não, như đã được giải thích như trên. 


134 


Với nhân như thế, nói rằng người thực hiện việc 
Thiện lại có sở nguyện giải thoát Níp Bàn là có tri kiến 
tốt đẹp, tri kiến chân chánh. Người đã có thực hiện việc 
Thiện lại không có sở nguyện giải thoát Níp Bàn, được 
ví như mũi tên với người bắn đi không có mục tiêu, 
cũng sẽ rớt xuống trong một chỗ nào, không tìm cầu sự 
lợi ích cao thượng, chỉ được xem như một vật dụng của 
chúng sanh. 

Người đã có thực hiện việc 7Z/ện lại có sở nguyện 
giải thoát Níp Bàn, được ví như mũi tên với người bắn 
đi có mục tiêu làm dấu hiệu đến, dù cho tên bắn đi có bị 
sai chạy, có bị trật mục tiêu, có thể chỉ là ở gần cạnh 
mục tiêu cũng đáng thích hợp một cách chắc thật. 

Với nhân như thế, nói rằng người đã có thực hiện 
việc T”hiện lại không có sở nguyện giải thoát Níp Bàn, 
gọi là Tà Kiến. Người đã có thực hiện việc 7hiện lại có 
sở nguyện giải thoát Níp Bàn, gọi là Chánh Kiến. Hành 
động tạo tác tri kiến cho được chân chánh, gọi là thực 
hiện tri kiến từ chỗ sai trật cho trở thành đúng đắn. 

Tà Kiến làm nhân sẽ tạo cho chúng sanh đi loanh 
quanh lân quân, bơi lội trong vòng luân hồi. Chánh 
Kiến làm nhân sẽ tạo cho chúng sanh được giải thoát 
Níp Bàn, thoát khỏi mọi khổ đau. 


Có tất cả 62 tri kiến sai lỗi, gọi là Tà Kiến, bao gồm: 


135 


1/ 4 Thường Trú Kiến (SasszzađiHi), chấp rằng sự 
thường tồn trong thế gian, 

2/ 4 Thường Trú Vô Thường Trú Kiến 
(Ekaccasassatadifthi), chấp răng thường tồn cũng phải 
và không thường tồn cũng phải trong thế gian, 

3/_ 4 Hữu Biên Vô Biên Kiến (Azànamtikaditthi), 

4/_ 4 Ngụy Biện Kiến (Amaràvikkhepaditthi), 

5/2 Vô Nhân Kiến (Adhiccasamuppadithi), 

6/_ 16 Hữu Tưởng Kiến (Sawnivàdadithi), 

7/_ 8 Vô Tưởng Kiến (4sannìvàdadiHhi), 

8 8 Phí Tưởng Phi Phi Tưởng Kiến 
(Nevasanninàsannìvàdaditthi), 

9/7 Đoạn Kiến (Ucchedadifthi), 

10/0 5 Hiện Tạ Np Bàn Kiến 
(Dithidhamnanibbànadevadithi), 


Tất cả cùng kết hợp với nhau làm thành 62 Tà Kiến, 
sắp đặt thành Thường Kiến, được phân tích ra làm ba 
trường hợp sai khác, là: 

1/_ Vô Hành Kiến (A4kữriyàdihi), 
2/_ Vô Hữu Kiến (Nafthikaditthi), 
3/_ Vô Nhân Kiến (Ahetukadittli). 

Ba trường hợp Tà Kiến này cản ngăn con đường đến 
Thiên Giới và Níp Bàn, được xếp thành Tà Kiến thực 
thụ, là xác thực sẽ đi đến Địa Ngục. Sự việc sẽ được 
tuần tự đi đến Thiên Giới và Níp Bàn trong kiếp hiện tại 


136 


là không thể có được, vì cả ba loại Tà Kiến này ngăn 
cản Thiên Giới luôn cả Níp Bàn. 

Tà Kiến cũng có nhiều loại, có những Tà Kiến chỉ 
cản ngăn Níp Bàn và không có cản ngăn về Thiên Giới. 

Có những Tà Kiến cản ngăn về Thiên Giới nhưng 
không có cản ngăn Níp Bàn. 

Có những Tà Kiến không có cản ngăn cả hai trường 
hợp, là Thiên Giới và Níp Bàn. 

Tà Kiến cản ngăn cả Thiên Giới và Níp Bàn, là 
người có Tà Kiến chấp rằng không có Thiên Giới và 
Địa Ngục, không có Mẹ và Cha, không có việc Thiện và 
Bất Thiện, không có quả từ nơi Thiện Nghiệp và Bất 
Thiện Nghiệp. Hành động được thấy như vậy, ví như cả 
sáu vị ngoại đạo, có zanakassapa. 

Tà Kiến chỉ cản ngăn về Thiên Giới, ví như 
Devadafa và Vua Àjafasafu, sau khi điệt mất ngũ ủân 
thì phải thọ sanh trong Địa Ngục, hạn định ước chừng 
một đại kiếp. Khi hết một đại kiếp thì được tái tục về 
Cỏi Nhân Loại và được tu chứng đắc đến Tuệ Độc Giác. 
Devadaffa có danh xưng là Độc Giác Phật .1//hissara và 
Vua Äjzasau có danh xưng là Độc Giác Phật 
J}vifavisesa. 

Tà Kiến không có cản ngăn về Thiên Giới và Níp 
Bàn, là người không có tạo tác việc Ác, chỉ lo thực hiện 
việc Thiện có nhiều phước báu, nhưng lại không có tin 
nghiệp tin quả. 


137 


Tà Kiến cản ngăn cả Thiên Giới và Níp Bàn, ví như 
Vua S„makkhaffalicchavì là một vị vua được xếp vào 
trong dòng /¡ccbavì đến 7 ngàn 7 trăm 7 vị, luân 
chuyển thay đổi bàn giao để thọ hưởng Vương Quyên, 
khi bàn giao đến vị nào thọ hưởng tài sản thì vị đó được 
gọi là Quốc Sư, cũng được ở trong Nội Điện Hoàng 
Cung, không phải đi chầu kiến. Trước kia, Vua 1ieebavì 
kính trọng ngoại đạo Nà/alipuzta của đạo Niganrha. Đến 
sau, phát tâm quy ngưỡng Tam Bảo, đi đến xuất gia 
trong Giáo Pháp, phát triển tu tiến Nghiệp Xứ và chứng 
đắc Thiên Nhãn T hắng Trí, lại khởi tâm ước muốn có 
được Thiên Nhĩ Thăng Trí. Tuy nhiên sau ba năm phát 
triển tu tiến về Thiên Nhĩ Thắng Trí, nhưng vẫn không 
thành đạt sở nguyện. Tỳ khưu $„akkhaffalicchavì khởi 
tâm suy nghĩ: 

“Chắc có lẽ bậc Ti hây Sa Môn Gotama chỉ có hiểu 
biết về Thiên Nhãn Tì hăng Trí, và không có sự hiểu biết 
về Thiên Nhĩ Thắng Trí. Khi ta phát triển tu tiến về 
Thiên Nhãn Thắng Trí thì T; hy Gotama tức thời có lời 
chỉ dạy phương thức tu tiễn về lãnh vực này. Khi ta phát 
triển tu tiến về Thiên Nhĩ Ti hăng Trí lại không có được 
một lời chỉ bảo nào, cho đù Sa Môn Gotama có sự hiểu 
biết rành rẻ ở trong Tâm, cũng nên giới thiệu và đê cập 
đến lời tùy tiện đàm thuyết đu chỉ là loại Quang Tướng 
mà cũng không có đè cập đến, đường nhự Thầy Sa Môn 
Gotama không có được sự hiểu biết nào hơn ngoài 
Thiên Nhãn Thắng Trí này”. 


138 


Với sự suy nghĩ Tà Kiến như vậy, tỳ khưu 
Sunakkhattalicchavì đi đến quyết định từ bỏ tu học, từ 
bỏ hạnh nguyện xuất gia, hoàn tục, đi làm hàng cư sĩ rồi 
trở lại thực hành theo Pháp Môn trong trú xứ của 
NàtaliputtIanigantha như xưa kia. 

Bậc Thầy Giáo Chủ có cắm chế điều luật việc thọ Cụ 
Túc Giới trong kiếp sống hiện tại, như sau: 

“Vo kulaputto” bất luận người nam cư sĩ thuộc dòng 
họ nào, khi đã xuất gia trong Giáo Pháp nhưng lại hoàn 
tục, từ bỏ hạnh tỳ khưu, đến ở trong trú xứ của người 
ngoại đạo, chấp giữ theo giáo lý của người ngoại đạo, 
thấy rằng thực hành thanh cao tốt đẹp hơn trong Giáo 
Pháp. Tuy nhiên một thời gian sau, cho dù khởi tâm 
muốn quay trở lại xin được xuất gia, thì sẽ không thành 
tựu Vị tÈ khưu. Vì lẽ người nam này đã gọi là thành 
người ngoại đạo, không thể xuất gia trở thành vị tỳ 
khưu. Vì lẽ đã đứt la Tam Bảo, xin thọ Tam Quy không 
thành tựu ”” 


Tà Kiến chấp sai như vậy gọi là cản ngăn con đường 
Thiên Giới và Níp Bàn, Sauk hi diệt tắt ngũ uẫn sẽ bị 
thiêu đốt trong lữa Địa Ngục với thời gian lâu dài, bất 
khả hạn định về thời gian lìa khỏi Địa Ngục. 

Tà Kiến loại thấp, là thực hiện việc 7Jiện và không 
có sở cầu giải thoát Níp Bàn, như thế được tính vào 
trong loại Tà Kiến này, và loại Tà Kiến này sẽ không 


139 


cản ngăn về Thiên Giới, chỉ là ngăn cản việc giải thoát 
Níp Bàn, bởi do không có sở nguyện. 

Một trường hợp khác, khi có sự hiểu biết về Pháp 
Bắt Thiện lại cho là tốt đẹp, như nghĩ suy thực hiện việc 
sát đạo thường làm cho có được nhiều tài sản giàu có, 
như thế cũng xếp là Tà Kiến. 


Bậc trí tuệ nên suy nghiệm hiểu biết: 

“Yam kinci diHhi gatam ” hành động trong việc thấy 
sai chấp lầm những lời giáo 
huấn của Đức Phật, chỉ có bấy nhiêu, cũng được xếp là 
Tà Kiến ”. 

“Tam ditthuukammam” Chân Trì Chước Kiễn là 
uốn nắn tri kiến cho trở thành đúng đắn chân chánh, 
tránh xa các loại Tà Kiến, làm cho được hiện hữu frong 
Chánh Kiến, đù chỉ là một khởi tâm niệm nhỏ bé, như là 
“hôm nay, ta đã có thực hiện việc Thiện và có được 
Thính Diệu Pháp khéo thuyết giảng, sẽ cho ta có được 
nhiều quả phước bảu ”. 

Sự suy nghiệm như thể, cũng gọi là có trì kiến chân 
chánh, làm cho có được Chánh Kiến, và Chánh Kiến 
này được tính vào trong Tâm Thiện Dục Giới. 


Trong luồng Phật ngôn giảng giải của Đắng Thập 
Lực đã bi mẫn xã thí thuyết Diệu Pháp về § Tâm Thiện 
Dục Giới được xếp thành như sau: 

1/ Một Tâm câu hành Hỷ Tương Ưng Trí Vô Dẫn, 


140 


2/ Một Tâm Hữu Dẫn, 

3/_ Một Tâm câu hành Hỷ Bất Tương Ưng Trí Vô Dẫn, 
4/_ Một Tâm Hữu Dẫn, 

5/_ Một Tâm câu hành Xã Tương Ưng Trí Vô Dẫn, 

6/ Một Tâm Hữu Dẫn, 

7/_ Một Tâm câu hành Xã Bất Tương Ưng Trí Vô Dẫn, 
8/_ Một Tâm Hữu Dẫn. 


—= 


— 


Tâm gọi là câu hành Hỷ, là hiện hành cùng sanh 
cùng điệt và có sự hòa trộn với Hỷ thọ, thực tính của 
người có Tâm tốt đẹp. 

Tâm gọi là Tương Ưng Trí, là phối hợp với Trí Tuệ, 
quán xét thấy rằng quả phước báu đã được thực hiện 
việc Thiện sẽ được thọ lãnh sự an lạc, lấy Giới để làm 
cầu, lấy Xã Thí để làm lan can, cho bước đi đến Thiên 
Giới và Níp Bàn. Xã Thí sẽ làm thành thực phẩm tư 
lương, làm bạn hữu đi trong Đạo. 

Tâm gọi là Vô Dẫn, là tự suy nghĩ nhận biết, tự thực 
hiện, không tìm thấy có người đến khuyến dụ hay chỉ 
dạy đề thực hiện. 

Tâm gọi là Hữu Dẫn, là có người đến khuyến dụ và 
CÓ Ý kiến cho thực hiện thì mới thực hiện được. 

Tâm gọi là Bất Tương Ưng Trí, là xa lìa trí tuệ. 

Tâm gọi là câu hành Xã, là hiện hành cùng sanh 
cùng diệt và có sự hòa trộn với Xã thọ, hiện bày sự bình 
thản, thanh thản, không tìm thấy sự vui tươi hoan hỷ 
hoặc sự ưu sầu buồn khổ. 


141 


Kết thúc nội dung trong phần Tâm Thiện Dục Giới 
một cách tóm lược chỉ có bấy nhiêu. 


“Tafo dasseivà” Đức Thê Tôn khải thuyết vừa dứt 
phần 7m Thiện Dục Giới, tuần tự tiếp theo khải thuyết 
phần 74m Sắc Giới. 

“Pannaraso pabhedà” Có năm Tâm Sắc Giới ở 
hàng đầu, kế theo là năm Tâm Quả Dị Thục Sắc Giới và 
năm Tâm Duy Tác Sắc Giới. Kết hợp vào nhau có được 
mười lăm Tâm. Tâm Sắc Giới sắp đặt với khả năng của 
Tâm tiến tu năm tầng Thiên, gồm có: Sơ Thiền, Nhị 
Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, Ngũ Thiền. 


Có bốn Tâm Vô Sắc Giới ở hàng đầu, kế theo là bốn 
Tâm Quả Vô Sắc Giới và bốn Tâm Duy Tác Vô Sắc 
Giới. Kết hợp vào nhau có được mười hai Tâm. Bến 
Tâm Thiện Vô Sắc Giới là: 

1/ Tâm Thiện Thiền Không Vô Biên Xứ, 

2/ Tâm Thiện Thiền Thức Vô Biên Xứ, 

3/ Tâm Thiện Thiền Vô Sở Hữu Xứ, 

4/_ Tâm Thiện Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Có bốn Tâm Thiện Siêu Thế, là một Tâm Đạo Thất 
Lai, một Tâm Đạo Nhất Lai, một Tâm Đạo Bắt Lai, một 
Tâm Đạo Vô Sinh. Được phân chia với khả năng trổ 
sanh Quả cũng có bốn Tâm Quả Siêu Thế, là một Tâm 
Quả Thất Lai, một Tâm Quả Nhất Lai, một Tâm Quả 


142 


Bắt Lai, một Tâm Quả Vô Sinh. Kết hợp lại thành tám 
Tâm Siêu Thế. 

Tất cả những Tâm Thiện vừa kể trên, Đức Thế Tôn 
khải thuyết để trong câu “Køsaià đhammà- Pháp 
Thiện ” được kết thúc tại đây. 


Kế tiếp theo sau, Đức Thế Tôn khải thuyết tuần tự 
tiếp nối là “4kusalà dhamunà - Pháp Bất Thiện ”. 

Tâm Bắt Thiện là Tâm có sự thành tựu kết quả đem 
đến sự khổ đau, kết hợp với tội lỗi, trở thành nơi đáng 
chỉ trích của bậc trí tuệ, có Đức Phật làm chủ vỊ. 

Có 12 Tâm Bắt Thiện là: 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm 
căn Sân, 2 Tâm căn Si, kết hợp lại thành 12 Tâm Bất 
Thiện. 


Kế tiếp theo sau, Đức Thế Tôn khải thuyết tuần tự 
tiếp nối là “4byàkafà đhamnà — Pháp Vô Ký”, là Tâm 
không được xếp vào phần Pháp Thiện. 


Đắng Thập Lực bi mẫn xã thí Diệu Pháp kết thúc 
phần 7zm Đề Thiện, tuần tự khải thuyết tất cả Tam Đề 
theo thứ tự cho đến 7zm Đề Hữu Kiến là Tam Đề cuối 
cùng, và chấm đứt nội dung một cách tóm lược bộ Pháp 
Tụ. 


Khi Đức Thế Tôn khải thuyết bộ Páp Tự này suốt 
mười hai ngày thì đứt, tất cả Chư Thiên được chứng đắc 


143 


Đạo và Quả theo tập tục của bậc Thánh là bảy triệu 
(Kori)) Chư Thiên. 


Tại đây, bộ CJú Giải Pháp Tụ được chấm dứt, sự giả 
định chấm dứt chỉ là bấy nhiêu với trường hợp trình bày 
như trên. 

KÉT THÚC BỘ PHÁP TỤ 


144 


ABHIDHAMMA PITAKA 
VÔ TỶ PHÁP TẠNG 


Bộ Sách Chú Giải 


VIBHANGA - PHẦN TÍCH 





Tác Giả: NAGÀDÌPA Mahà Thera 
Dịch Giả: Bhikkhu PASÀDO 


P. L. 2540 D. L.1996 
Saddhamma Meditation Society 
Tâm Pháp Thiền Viện, Bumpass, VA 


145 


146 


Lời Mở Đáu 


Tiếp theo bộ chú giải thứ nhất của Tạng Vô Tỷ Pháp 
là bộ Vibhanga (Phân Tích). Bộ này được chia ra làm 
18 tiết mục. Ba tiết mục đầu tiên, quan trọng hơn tất cả, 
đề cập đến Khandha (Uẩn), Ayatana (Xứ), và Dhàti 
(Giới). 

Các tiết mục khác lần lượt đề cập đến, là: Sacca 
(Đô, Indjya ( Quyển), Paccayàkàra (Duyên Khởi), 
Satipathàna (Niệm Xứ), Sammappadhàna (Chánh 
Cân), lảdhipàda (Thân Túc), Bojjhanga (Giác Chì), 
Jhàna (Thiền Na), Appamammà (Vô Lượng), Magga 
(Đô Đạo), Sikkhàpada (Điều Học - Giới Luập, 
Patsambhidà (Vô Ngại Giải, Nàna (Trí Tuệ), 
Khuddakavatthu (Tì yếu Vật — đề mục phụ thuộc), và 
Dhammahadaya (Pháp Ÿ). 

Phân lớn những tiết mục này gồm có ba phản, giải 
thích theo Kinh Tạng, giải thích theo Vô Tỷ Pháp Tạng 
và vấn đáp (Panhàpucchaka). 

Bộ sách này cũng chủ giải theo lỗi cổ điển và giảng 
rộng theo hướng giải thích của Kinh Tạng, luôn cả dẫn 
chứng những tích truyện. 

Với sự cô gắng dịch thuật trung thực theo nghĩa văn 
và nội dung chỉnh của bộ Kinh — những lời dạy của Đức 
Từ Phụ - ngõ hấu đóng góp một phân nhỏ trong kho 
tàng Pháp Bảo của nước nhà. 


147 


Ngưỡng mong công đức phiên dịch này kết thành 
quả phước thanh cao, xin thành kính dâng lên hương 
linh bậc Thấy khả kính là Ngài Trưởng Lão TỊNH SỰ 
(Samtakicco Máahà Thera), Ngài Trưởng Lão SIỀU VIỆT 
(Ularo Mahà Thera), đến Song Thân kính yêu, đến Cô 
Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên, đến tắt cả Chư Thiên hộ trì 
Chánh Pháp, đến những bậc hữu ân đã ứng hộ cho việc 
phát hành toàn bộ chú giải của Vô Tỷ Pháp Tạng, và 
đến toàn thể quý Phật Tử luôn được an vui trong Cảnh 
Quả Phước như ý nguyện mong câu. 


Với tấm lòng Từ Ái, 
MetHtàparamatthapàvrami. 
Sàdhu! Sàdhu! Sàdhiu! 


Dịch Giả 
Bhikhhu PASÀDO Sản Nhiên 


148 


VIBHANGA - PHÂN TÍCH 
Namatthu Sugatassa — Cung Kính Đức Thiện Thệ. 


KHANDHAVIBHANGA - UÂN PHÂN TÍCH 


1. RùpakhandhaHiddesa — Sắc Uấn xiên mình 
Caftusaccadaso nàtho Cafudhà dhamnnasanganin 
Pakàsayitvà sambuddho Tasseva samananfaram 
Dpeto Buddhammehi Athàrasahi nàyako 
Atthàrasanna khandàti Vibhangagànam vasena yam 
Vibhangam desayi satthà Tassa samvannanà ayqnfi. 


Nguyên câu này sẽ được giải thích trong bộ Phân 
Tích, tiễn hành sự việc là: 

“Sambuddho ” bậc Chánh Đăng Giác giác ngộ lãnh 
vực truyền thông của Pháp Độ Ba La Mật, ở nơi Ngài 
không tìm thấy một vị nào làm Thầy hoặc làm bậc 
Axàlê để chỉ dạy giáo huấn. 

“Cafusaccadaso” Ngài toàn trị cả bốn trường hợp 
của Tứ Thánh Đế, là Khổ Thánh Đế, Tập Thánh Đề, 
Diệt Thánh Đề và Đạo Thánh Đế. 

“94/zhà” bậc Thầy Giáo Chủ là vị Thầy tối thượng 
siêu xuất thế gian, là vị Thầy chỉ dạy cho tất cả chúng 
sanh. 

“Catudhà DhaIM"asangan1m pakàsayivà 
sambuddho” khi Ngài khải thuyết vừa dứt bộ Pháp Tụ 

149 


với cả bốn phần, thì tiếp theo bô Pháp Tụ, là Ngài 
thuyết giảng bộ Phán Tích với năng lực phân chia ra 
thành 18 thể loại, như phần Uẩ» Phân Tích, v.v. 

“pcro ” Đẳng Thập Lực dắt dẫn chúng sanh ra khỏi 
Cảnh giới đáng thương, theo lẽ thường nhiên của Chư 
Phật, việc thuyết giảng bộ Phân Tích kết hợp với cả 18 
thể loại, trước tiên là phần Uấn Phân Tích sẽ được 
thuyết giảng. Và trong Uẩn Phân Tích là việc phân chia 
Uẩn ra làm năm, là Sắc Uẩn, Thọ Uấn, Tưởng Uẫn, 
Hành Uần, Thức Uẫn. 


Trong Sắc Uẩn, có lời Phật ngôn giảng giải đề cập 
việc muốn vấn hỏi rằng: 

“Kataino rùpakhandho ” trường hợp như thế nào gọi 
là Sắc Uẩn? Thuyết giải là: “Yam kinci rùpam 
afitànàgafapaccuppannam” một loại Sắc nào là Sắc 
trong quá khứ, Sắc hiện hành trong vị lai và Sắc hiện 
hành rỏ ràng trong hiện tại. 

“Ajhattam và” Sắc đó là Sắc nội phần hay Sắc 
ngoại phần cũng phải, Sắc thô hay Sắc tế, Sắc xấu hay 
Sắc tốt, Sắc có trong chỗ gần hay Sắc ở chỗ xa. 

“Tadekajjham abhisannuhivà ” Như Lai kết hợp lại 
tất cả và để vào nhau trong một chổ, gọi là Sắc Uin, 
phân chia ra được 28 loại, là Tứ Sắc Đại Hiển và 24 Sắc 
Y Sinh. Tứ Sắc Đại Hiển gồm có một Địa giới, một 
Thủy giới, một Hỏa giới, một Phong giới. Hai mươi bốn 
Sắc Y Sinh gồm có năm Sắc Thanh Triệt, v.v. 


150 


“Tattha kenathena rùpam” có lời nghỉ vẫn trong 
câu hỏi: 

“Rupam ” với nhân nào mà Pháp đó được gọi là Sắc? 

Có lời giải thích rằng: 

“Ruppanatthena rùpam” gọi là Sắc do bởi bị tiêu 
hoại đổi thay. 

“Teng vufam” với nhân như thế, Đức Thế Tôn mới 
có lời Phật ngôn giảng giải bố thí Diệu Pháp đến tất cả 
chư tỳ khưu như sau: 

“Kimci bhikkhave” này chư tỳ khưu, với nhân như 
thế nào, mọi người gọi đó là Sắc? 

“Ruppdtiti kho bhikkhave” này chư tỳ khưu, Pháp 
gọi là Sắc đo bởi nương vào sự tiêu hoại đổi thay, tức là 
sanh lên rồi lại thường bị tiêu hoại đi, sẽ không thể nào 
có được sự bền vững tồn tại lâu đài, có sự điêu tàn hoại 
tan là lẽ thường, với nhân như thế, mới gọi là Sắc. 

“Kena ruppafi” với sự vật như thế nào gọi là Sắc bị 
tiêu hoại? 

Sắc bị tiêu hoại đo bởi nhiều loại nguyên nhân. 

“Siena ruppari” Đức Thế Tôn có lời khải thuyết, là 
bị tiêu hoại do bởi lạnh cũng có, bị tiêu hoại do bởi 
nóng cũng có, bị tiêu hoại do bởi bụng đói cũng có, 
cũng có nơi bị tiêu hoại do bởi sự xúc chạm của con 
ruổi trâu và con muỗi, đo bởi gió và năng, do bởi xúc 
chạm ở loại rắn lớn và rắn nhỏ, v.V. 


151 


Nhà chú giải, người hiểu biết lời giảng dạy của Đức 
Phật, có lời đề cập thêm với lời chú giải Phật ngôn rằng: 

“Sitena ruppannam ” hành động của sự tiêu hoại do 
bởi lạnh, là có ở trong A Tỳ địa ngục, một địa ngục 
thường hiện bày ở trong khoảng giữa của Tam Giới. Ở 
đó có trạng thái như lửa lò, A Tỳ địa ngục ở trong 
khoảng giữa của núi Thiết Vi. A Tỳ địa ngục có khoảng 
chừng tám vạn đo tuần, ở phần phía đưới không có đất, 
ở phía trên không có mặt trăng mặt trời, thường luôn tối 
tấm, bởi do không có mặt trăng mặt trời, không có ánh 
sáng của ngọn đèn, không có ánh sáng từ nơi ngọc 
Man1. 

“Tigàvuto” sắc thân của chúng sanh thọ hình trong 
A Tỳ địa ngục có chiều cao khoảng chừng ba gàwza 
(một gày/a bằng 1⁄4 đo tuần). 

“Vagguliyo va” tất cả chúng sanh ở trong A Tỳ 
địa ngục, bị móc dính vào chân của núi Thiết Vi với 
móng tay đang treo lơ lửng, ví như con đơi có cái đầu 
treo ngược xuống phía dưới, đến tụ hội vào rồi bắt lây 
tay nhau với ý nghĩa là sẽ có được vật thực đề ăn, túm 
bắt lẫn nhau, tìm kiếm để căn ăn lẫn nhau, và rớt xuống 
ở trong nước gần mặt đất, sắc thân bị đứt lìa ra với năng 
lực của nước cường toan, sắc thân bị tan nát và bể vụn 
ra như bị nghiễn nát bởi tảng đá. 

“Evam pàkatam ” Sắc bị tiêu hoại do bởi sự rét lạnh, 
thường hiện bày trong A Tỳ địa ngục với trường hợp 
như vầy. 


152 


'“Dnhena ruppannam” Sắc bị tiêu hoại đo bởi đốt 
nóng, có hiện bày trong Vô Gián địa ngục, vì lẽ lửa 
trong Vô Gián địa ngục là thường luôn sáng ngời, 
không tìm thấy được khoảng giữa, với nền nhà hình 
thành bởi kim loại sắt sáng ngời và chiếu sáng rực rở. 
Tất cả Chúa ngục thường xích trói hành tội đối với 
những chúng sanh ở địa ngục với đủ loại hình thức sai 
khác. | 

“Pancavidhabandhanàdikaranakàle ” trong thời gian 
hành tội có năm trường hợp cột trói.V.V. 

“Mahàdukkham anubhavami” tất cả chủng sanh ở 
địa ngục bị thọ lãnh rất nhiều đau khổ, không thể nào 
ước đoán đếm được số lượng thời gian sẽ chấm dứt việc 
thọ lãnh khổ đau. 


“Jigacchàya ruppannam ” Sắc bị tiêu hoại do bởi 
bụng đói, có trong hàng ngạ quỷ. “Dubbhikkhakale 
pàkafzmn ” sự việc người hiện bày sự tử vong chết ở Cỏi 
Nhân loại do kết hợp với cơ hoang (dubbhikkhabhaya — 
nạn bỏ đói) là cơm gạo khó khăn, không có được vật 
thực để thọ dụng, rồi thường dẫn đến hiện bày sự tử 
vong “Piffivisayasmim hi saífà ” một cách chắc thật. Tất 
cả chúng sanh ngạ quỷ đó, có vài nhóm không hắn được 
thọ dụng vật thực, có khi trải qua đến hai ba đời Đức 
Phật (Bua4hanara) hiện hữu trong thế gian, lửa phát 
cháy trong nội phần, ví như lửa cháy ở trong ruột thân 


153 


cây. Tất cả ngạ quỷ đó không được thọ dụng vật thực, 
với trường hợp như thế, rồi cũng quay trở lại hiện bày 
sự tử vong, và tái sanh trở lại nữa, tiếp tục chịu thọ lãnh 
khổ đau cho đến hết Nghiệp Bắt Thiện. 


“Kàlakanjikàdisu pàka£am ” Sắc bị tiêu hoại do bởi 
sự khát nước, thường hiện bày trong hàng Atula địa 
(Kàlahanjikàsùra). 

“Tatha nibbatfà” tất cả chúng sanh đi tục sanh 
trong hàng Atula địa, có vài nhóm bị thọ hình khổ đau 
từ Nghiệp Bất Thiện, từ dòng nước sẽ được nhiễu 
xuống cho đụng vào đầu chót lưỡi để cho được ướt một 
chút ít cũng không thể nào có được, và phải chịu trải 
qua hai ba đời Đức Phật hiện hữu trong thế gian. Vài 
nhóm Atula địa trông thấy nước ở ao, hồ, giếng và đại 
dương thì vui mừng thích thú vì nghĩ rằng sẽ được uống 
nước liền đi đến nơi bến nước tức thời dòng nước cũng 
biến mất, không còn hiện bày. Cát ở dưới đáy nước 
quay trở lại thành lửa, cháy phực lên chói sáng rực Tở. 
Khi đi đến đại dương thì đại đương cũng khiến trở 
thành tảng đá. 

“Swssanfà ” tất cả Atula địa có tâm bị khô héo, thọ 
lãnh khổ đau mãnh liệt, do xâm hại nghiệp cản ngăn 
không cho được uống nước, thọ lãnh rất nhiều đau khổ 
hơn nữa với sự khát nước, sẽ chấm đứt quả báo của 
Nghiệp Bắt Thiện mà bản thân đã tạo ra trong thời vị 
la. 


154 


Nhà chú giải đẫn đến một tích truyện để trình bày 
cho thấy sự việc của Atula địa phải bị thọ lãnh khỗ đau 
về sự khát nước, rồi hiện bảy sự tử vong chết đi sống 
lại, có trong bộ Kinh Sœwmohavinodanikathà (Kệ làm 
tiễu tan sỉ mê), với nội dung như sau: 

“Eko kia” như vây được nghe, có một Atnla địa 
không thể nhẫn nại với sự khát nước, đi đến một đại 
dương sâu rộng được xác định là một do tuân, thì dòng 
nước trong đại dương cũng không có hiện bày đến 
Atula Khi Atula nghe được âm thanh của nước, liền 
bước đến, về đêm cũng như lúc rạng đông, tại nơi đại 
dương äó đã phát sanh thành khói, Atula buớc đi như là 
bước trên một tảng đá mà lửa đang thiêu đốt. 

“Pàtova” lúc bấy giờ vào buổi sáng, chư tỳ khưu với 
khoảng ba mươi vị ấi trì bình khất thực, và đang bước 
đi cạnh bến nước của một con sông. 

“Nam disvà” trông thấy Atula địa này, ngỏ lời vấn 
hỏi: 

“Ko nàma tvam” người này là ai? với nhân nào mà 
người đi đến ở nơi cạnh bờ sông như thế? 

Atula địa tức thời trả lời: 

“Tôi đây là hàng ngạ quỷ, đến đứng ở chỗ này là do 
muốn được uỗng nước, khi xuống đến nơi bến nước này 
thì nước đã không còn, và từ khi tôi bị khát nước đến 
nay đã trải qua một thời gian rất lâu dài ”. 

Tắt cả chư tỳ khưu động thanh hỏi lại: 


155 


“Ayam paripunnà” nước tại đây đây tràn, cớ sao 
người không được thấy?” 

Ngạ Ónÿ trả lời rằng: 

“Quả thật vậy, tôi có thấy nước từ đằng xa, fuy 
nhiên khi tôi tới gân bến nước này thì tất cả đều biến 
mắt. Chỉ thấy toàn là ngọn lứa chói sáng rực rở, và sự 
mong câu được thành tựu ước nguyện không thể có đến 
với tôi. Khi tôi đi đến chỗ nào cũng hiện bày cùng một 
thể loại này, cho đù sẽ được uống chỉ là một giot nước 
thấm ướt đâu lưỡi cũng không thể nào có được ”. 

Ba mươi vị tÈ khưu mới bảo với ngạ quỷ: 

“Nipajjàhi” vậy người hãy nằm xuống tại chỗ bến 
nước của con sông này, chúng tôi sẽ làm cho người 
được thành tựu ước nguyện của việc uống nước ”. 

Ngạ quỷ được nghe như thế, lấy làm vui mừng thỏa 
thích, liền nằm xuống tại chỗ gân bờ của con sông cải 
mà trước đây bờ sông này là một đôi cát. Tất cả ba 
mươi vị t khưu lần lượt dụng ba mươi bình bát múc 
nước và đem đến đồ xuống cái miệng của ngạ quỷ này 
mãi cho đến gân thời gian phải ẩi khất thực. 

Chư t) khưu báo cho ngạ quỷ được biết: 

“Đã tới thời gian thích hợp mà chúng tôi phải ẩi trì 
bình khất thực, vậy nước mà chúng tôi đã múc và đồ 
vào miệng của người, thì người có được uống nước để 
giải khát hoặc là một trường hợp nào khác? ”. 

Ngạ quỷ than khóc và tuyên thệ: 


156 


“Nếu tôi có được uống nước, đù chỉ là một nữa cái 
bao tay cũng quả là tốt đẹp đến cho tôi, thì xin cho tôi ở 
mãi trong sản địa của hàng ngạ quỷ, và nguyện cho tôi 
không được thoát khỏi hạng ngạ quỷ này vậy ””. 

“Như thế, ngạ quỷ) đó phải thọ lãnh sự đau khổ của 
việc khát nước, phải thọ lãnh đau khổ nhiều hơn nữa, 
rồi sẽ chấm dứt Ác Nghiệp mà ngạ quỷ đã tạo tác trong 
kiếp quả khứ. 

Có lời vấn hỏi là: “Kimassa pubbakammam” Ác 
Nghiệp nào mà ngạ quỷ đã tạo ra tự bản ngã trong kiếp 
quá khứ, là thể loại nào và bây giò phải bị thọ lãnh 
thống khổ như vậy? ”. 

Có lời giải thích như sau: 

“Noạ quỷ này có danh xưng là KàÌakanjihàsùra, 
trong kiếp quá khứ đã tạo tác Ác Nghiệp trầm trọng, vì 
đã thọ hưởng vật dụng của Chư Tăng do người Phát Tử 
tín thành cúng dường thành lệ xã thí (siêng năng) được 
tính vào phân Tăng Thí, với tâm tham không có suy 
nghĩ Tàm Quỷ đối với việc xấu ác. Khi trông thấy người 
đào ao hồ tạo giếng nước cho thành việc bố thí thì lại đi 
chận đường bít lối, không cho một ai được bước đến đề 
uống nước hoặc tắm rữa trong ao hồ đó với tâm tật đồ 
ty liệt. Sau khi điệt thân ngũ uẩn thì liền bị rớt xuống 
địa ngục, và bị đốt cháy tại đó rất lâu dài. 

“Tao cuto” sau khi chấm dứt thọ lãnh khổ ẩau tại 
địa ngục thì đi tục sanh trong sản địa của hàng ngạ quỷ 
và phải chịu thọ lãnh thông khổ như được thấy Ở trên, 


157 


và phải chịu đựng khát nước trong thời gian rất lâu dài, 
rồi sẽ chấm đứt Ác Nghiệp do đã tạo tác theo như bóng 
với hình ”. 

Bậc trí tuệ nên hiểu biết về hàng ngạ quỷ này với tên 
gọi là Kàiakan?ikàsùra 
bị tiêu hoại với sự khát nước như vầy. 


Sắc bị tiêu hoại do bởi năng lực từ gió và năng, hoặc 
tiếp chạm từ nơi rắn nhỏ và rắn lớn, có rất nhiều trường 
hợp xãy ra trong mọi quốc độ. 

“Sanrasmim hi vàforogo ” một cách xác thực, bệnh 
kinh phong phát sanh trong thân thể làm cho con người 
phải bị bại xụi, hoại tay hoại chân là trước tiên phải gọi 
là Sắc bị hoại đo bởi gió. 


“Marukantàre pàkatam ” Sắc bị tiêu hoại do bởi ánh 
năng từ mặt trời thường hiện bày trên con đường hẻo 
lánh. Nhà chú giải dẫn đến một tích truyện để trình bày 
với nội dung như sau: 

“Kira” như vây được nghe, có một phụ nữ rời khỏi 
nhà đi cùng với một nhóm rất nhiễu người, với bước đi 
không kịp với nhóm người này, vã lại ẩi trong lúc đêm 
khuya và vào đến giữa trưa, đường ải bị nóng lên dưới 
ánh mặt trời, cát trắng trên mặt đường lộ bị nóng lên 
nhự than lửa hừng. Người phụ nữ không có thể để đặt 
bàn chân xuống mặt đường lộ được, mới để cái giỏ từ 
trên vai xuống để làm thành đôi đép bước đi. Khi mặt 


158 


trời càng thêm nóng lên thì cũng không còn bước äi 
trong cải giỏ đó được, mới đặt cải áo khoác vào rong 
cái giỏ tạo thành đôi dép đề tiếp tục đi. Khi áo khoác đó 
nóng lên thì đến con trai của mình đang cột ở ngang 
thắt lưng cũng không còn thương tiếc, liền đặt đứa con 
mình cho nằm túp xuống phía dưới đất, đứa bé bị sức 
nóng làm cho bị đau khổ, và người phụ nữ giắm lên đứa 
bé để nương nhờ ẩi trên con đường nguy hiểm hẻo lánh, 
cuối cùng người phụ nữ này và đứa bé phải bị chết trên 
con đường gian khổ”. 

Chính như vậy, gọi là Sắc bị tiêu hoại trên con 
đường hẻo lánh nguy hiểm. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết về Sắc bị tiêu hoại vừa nêu 
trên. Nếu kết hợp với sự bị tiêu hoại, gọi là Sắc bị tiêu 
hoại, có rất nhiều trường hợp xãy ra, như trường hợp bị 
tiêu hoại đo bởi lạnh và nóng, như vừa được giải thích. 


2. Vedanàkhandhaniddesa - Tho Uẩn xiên mình 

“Vedanàkkhandhaniddesàdìsu  hefthàvufttasadisam 
pahàya apubbameva vannayissàma. Yàkàci vedanàti 
catubhùmikam vedanam pariàdiydti Sukhà vedanàfì 
àđmi afBtàdivasena middithavedanam  sabhàvato 
đassefum vuftànÌHi ”. 

Nguyên câu này sẽ được giải thích phần 7o Uẩn 
một cách tuần tự tiếp theo của Sắc Uấn trong phần Uẩn 





159 


Phân Tích. Nhà chú giải của bộ Phân Tích giảng giải 
rằng: 

“Bhagavà” Đức Thế Tôn sau khi chấm dứt khải 
thuyết phần Sốc Uả» thì liền tiếp theo là khải thuyết 
phần 7o Uiổ, với lời vấn hỏi như sau: 

“Katamo vedanàkkhandho ” trường hợp như thế nào 
gọi là 7họ Uẩn? Thuyết giải là: “Yàkàci vedanà” Thọ 
thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Thọ thuộc nội phần hay 
Thọ ngoại phần. Thọ thô thiển hay Thọ vi tế. Thọ xấu 
hay Thọ tốt. Thọ trong chỗ gần hay Thọ trong chỗ xa. 
Tập hợp tất cả lại vào trong một chỗ, Như Lai gọi là 
Thọ Uấn. 

Có lời giải thích là luồng Phật ngôn giảng thuyết về 
Thọ Un, là nói tổng quát về 7o trong cả Tứ Địa Giới 
(Bhừmi). Đức Thế Tôn lập ý chỉ vào Lạc thọ, Khô thọ, 
Hỷ thọ, Ưu thọ và Xã thọ. Tất cả Thọ này phát sanh từ 
nơi Xúc chạm của Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, 
Thiệt Thức, Thân Thức và Ý Thức. 

Nhà chú giải đề cập về 7»o với câu phân giải nắm 
giữ lây là: “Pháp thường nhiên nào thọ lãnh Cảnh, Pháp 
thường nhiên đó gọi là Thọ ””. 

Hành động thọ lãnh Cảnh dẫn đến sự an lạc gọi là 
Thọ Lạc. 

Hành động thọ lãnh Cảnh dẫn đến sự khổ đau gọi là 
Thọ Khả. 

Hành động thọ lãnh Cảnh dẫn đến sự không khổ, 
không lạc, không hỷ, không ưu, gọi là Thọ Xã. 


160 


“Atthi kàyikà cetasikà sukhà vedana ” hành động thọ 
lãnh Cảnh dẫn đến sự an lạc hoặc sự khô đau, cả hai 
trường hợp Thọ này kết hợp hiện hành trong Thân cũng 
có và hiện hành trong Tâm cũng có. 

“Adukkhamasukhàpana” tuy nhiên Xã Thọ, hành 
động thọ lãnh Cảnh không thể tìm thấy được Khổ Lạc, 
nếu đề cập theo phương thức nương nhờ vào các Thanh 
Triệt (sắc thân kinh) như có Nhãn Thanh Triệt, v.v. thì 
cũng được gọi là có được kết hợp cả về Thân và Tâm. 

“Sabbàp: kàyikà ” vượt qua phần Thọ kết hợp trong 
Thân và trong Tâm, Thọ được kết hợp trong Thân là 
Dục Giới. Khổ Thọ kết hợp trong Tâm cũng là Dục 
Giới, nhưng Lạc Thọ kết hợp trong Tâm chung quy 
trong Tam Địa Giới (8zmi — Cởi) là Dục Giới, Sắc 
Giới và Vô Sắc Giới. Xã Thọ kết hợp trong cả Tứ Địa 
Giới. Và Thọ gọi là Thọ thô thiển là Thọ thành Bắt 
Thiện kết hợp với tư lự băn khoăn và có quả dẫn đến 
việc khổ đau và tội lỗi. Thọ thành Thiện và Vô Ký gọi 
là Thọ vi tế. 


Một trường hợp khác, Khổ Thọ gọi là Thọ thô thiển 
vì lẽ cho quả không tốt đẹp và dẫn đến sự khổ đau. Lạc 
Thọ là hành động thọ lãnh cảnh an lạc, gọi là Thọ vi tễ. 
Tương tự như thế, Xã Thọ cũng gọi là Thọ vi tế vì lẽ Xã 
Thọ là thọ lãnh Cảnh tốt đẹp. 

“Sukhampi tuppajjamànam ” một cách xác thực, Lạc 
Thọ, sự an lạc khi phát sanh được so sánh ví như có 


161 


người đem nước đến tưới mát mái ngói đang nóng, làm 
cho mái ngói nóng đó cũng trở lại nguội mát đi. 

Khô Thọ, khi phát sanh được ví như có người đem 
bó đuốc lửa được làm bằng cỏ châm vào mái nhà cho 
cháy thành tro, sáng rực với ngọn lửa thiêu đốt tàn phá. 

Khổ Thọ gọi là Thọ ty liệt. Lạc Thọ và Xã Thọ gọi là 
Thọ thanh cao. 

Thọ Bắt Thiện gọi là Thọ xa, Thọ Thiện gọi là Thọ 


^ 


gần. 


Một trường hợp khác, nếu sẽ phân tích ra, Thọ Bất 
Thiện được chia ra thành hai trường hợp, (1) Thọ Bất 
Thiện câu hành với Tham, (2) Thọ Bất Thiện câu hành 
với Sân. Vượt qua cả hai loại Thọ Bất Thiện, Thọ Bắt 
Thiện câu hành với Tham, gọi là Thọ xa và Thọ câu 
hành với Sân, gọi là Thọ gần. 


Đên đây, xin được châm dứt trong phân Thọ Uẩn 
xiên minh, một cách tóm lược chỉ có bây nhiêu. 


3. Sannàkhandhaniddesa —- Tưởng Uân xiển mình 
Tiếp theo sẽ giảng giải một cách tuần tự phần 7¡ trởng 
Uẩn. Trong T ưởng Uẩn, Đức Thế Tôn thuyết giảng với 
lập ý vấn hỏi: 
“Katamo sannàkhandho” trường hợp như thế nào 
gọi là Tưởng Uẩn? Thuyết giải là:“Yàkàci sannà” 


162 


Tưởng thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Tưởng thô thiển 
hay Tưởng vi tế. Tưởng ty liệt hay Tưởng thanh cao. 
Tưởng trong chỗ gần hay Tưởng trong chỗ xa. Tập hợp 
tất cả lại vào trong một chỗ, Như Lai gọI là Tưởng Uản. 

Luôồng Phật ngôn được thuyết giảng về Tưởng Uẩn 
một cách tóm lược chỉ có bấy nhiêu. 

Nhà chú giải, người sắp bày làm cho phá tan sự sỉ 
mê (Sazmnohavinodanì) phát tâm giảng giải một cách 
sâu rộng, khởi sự là: 

“Yàkờci sannà”” một loại Tưởng bao hàm hết tất cả, 
Tưởng chung quy trong cả Tam Địa Giới (Bhðzni — Cởi) 
gọi là Tưởng thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai. Ỹ nghĩa 
chính của việc khải thuyết trình bày cả ba Tưởng nhằm 
mục đích cho thấy ý chính về Tưởng, thật không phải 
chỉ có trong quá khứ, thường hiện bày luôn cả hiện tại 
và vị lai Tưởng thường phát sanh từ sự xúc chạm, 
chắng hạn như Nhãn Xúc, có Vật (rú căn) tương tự với 
Thọ. Tưởng có sáu trường hợp, là Ý Thức trong Sắc, Ý 
Thức trong Thinh, Ý Thức trong Khí, Ý Thức trong VỊ, 
Ý Thức trong Xúc, Ý Thức trong sự vật sẽ được hiểu 
biết ở trong tâm. 

Với lời nói cuối cùng, bậc trí tuệ là người có tiên 
thiên thông tuệ nên hiểu biết về Tưởng Uẩn cũng tương 
tự như phần đề cập đến Tọ Uẩn, và chỉ có sự sai khác 
là đôi từ ngữ giữa Thọ và Tưởng. 

Thọ được định nghĩa là thọ hưởng lẫy Cảnh. 


163 


Tưởng được định nghĩa là ý thức, nhận thức, xác 
định, hiểu biết lấy Cảnh và Cảnh đó, tức là Cảnh Sắc, 
Thinh, Khí, VỊ, Xúc và Pháp, tương tự như trong lời 
giải thích của Tưởng Uấn. 

Đến đây, xin được chấm dứt trong phần 7ưởng Uẩản 
xiển mình, một cách tóm lược chỉ có bấy nhiêu. 


4. Sankhùrakkhandhaniddesa - Hành Uần xiển mình 





Tiếp theo sẽ giảng giải một cách tuần tự phần /#/2nh 
Uẩn. Trong Hành Uẩn, Đức Thế Tôn thuyết giảng với 
lập ý vấn hỏi: 

“Kalamno sankhàrakkhandho” trường hợp như thế 
nào gọi là #ành Uẩn? Thuyết giải là: “Yàkờci sannà” 
Hành thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Hành thô thiển hay 
Hành vi tế. Hành ty liệt hay Hành thanh cao. Hành 
trong chỗ gần hay Hành trong chỗ xa. Tập hợp tất cả lại 
vào trong một chỗ, Như Lai gọi là #ành Uẩn. 

Luông Phật ngôn được thuyết giảng về Hành Uển và 
đến đây, xin được chấm dứt trong phần #ằnh Uẩn xiển 
minh, một cách tóm lược chỉ có bấy nhiêu. 


Š.  Yinnànakkhandhaniddesa — Thức Uân xiễn mình 





Tiếp theo sẽ giảng giải một cách tuần tự phần 7z⁄ec 
Uân. Trong 7c Uẩn, Đức Thế Tôn thuyết giảng với 
lập ý vấn hỏi: 


164 


“Katamo vinnànakkhandho ” trường hợp như thê nào 
gọi là Thức Uẩn? Thuyết giải là: “Yamm kinci vinnànam” 
một loại Thức được huân tập hiện hành một cách tốt 
đẹp trong Tứ Địa Giới, là Cỏi Dục Giới, Cỏi Sắc Giới, 
Cỏi Vô Sắc Giới và lãnh vực Siêu Thế. Và những loại 
Thức có trong vị lai và hiện tại. Thức nương nhờ vào cả 
năm Thanh Triệt (/hẩn kinh) có Nhãn Thanh Triệt và Ÿ 
Thức. Với những Thức hiện bày như thế, tập hợp tất cả 
Thức một cách thích hợp vào nhau, gọi là Tức Uẩn. 

Trình bày việc giải thích trong Tức Uẩn một cách 
tóm lược, chung quy lại chỉ có bấy nhiêu, được gom vào 
nhau với năm trường hợp. 


Nhà chú giải có đề cập điều tỷ dụ về Ngũ Uấn một 
cách rộng rãi, như sau: 

“Rùpam phenupindoviya” Sắc Uẫn được ví như bọt 
nước. Bọt nước rất nhanh bê vỡ và tiêu hoại. 

“Rùpam evam eva ” Sắc Uấn này cũng rất nhanh bể 
vỡ và tiêu hoại tương tự với tỷ dụ trên. 

“VYathà hi phemupindo ” một cách xác thực, bọt nước 
không thể nào tìm kiếm được sự bền vững. 

“Nissàram eva” Sắc Uâẫn này cũng không thể nào 
tìm kiếm được sự bền vững, vì lẽ không có sự thường 
tồn, không có sự trường cữu, và không có thành một 
bản ngã như điều tỷ dụ nêu trên. 

“Yatha ca” một trường hợp khác, với bọt nước cho 
đù có người sẽ nghĩ đến thực hiện cho thành một vật 


165 


liệu để xử dụng vào một sự việc nào, thì cũng không thê 
thực hiện được. Bất luận sắp đặt vào một thời gian nào 
cũng vẫn hiện bày trạng thái của sự tiêu hoại hủy diệt 
ngay thời điểm đó. 

Điều tỷ dụ như thế nào thì “Micczm và điuvam và” 
ở Sắc Uẫn, cũng không thể tin rằng là thường tồn, rằng 
là hiện hữu và sẽ chấp lẫy răng đây là Ta, là Tự Ngã, là 
bản thể của ta được. 

“Aniccam dukham và ” Sắc Uẫn luôn đị thường biến 
tướng, không thường hằng được, bởi do theo Pháp 
thường nhiên, không phải là của Tự Ngã, sẽ có được sự 
tốt đẹp cho dù chỉ là một chút ít cũng không có được. 

“Phenupindusadisafà” với nhân như thế, thực tính 
của Sắc Uấn, bậc trí tuệ nên hiểu biết điều tỷ dụ Sắc 
Uẫn ví như bọt nước. 


Một trường hợp khác, bọt nước có rất nhiều loại lớn 
nhỏ, trở thành nơi nương nhờ rất nhiều đối với tất cả 
chúng sanh ở trong sông nước mà không thể ước lường 
được. 

“Sappàa?nam àvàso ” chẳng hạn trở thành nơi Tương 
nhờ của loài răn độc. Trong nội phần của Sắc Uấn trở 
thành nơi nương nhờ rất nhiều của loài giòi tửa sâu bọ, 
theo ước chừng của bậc Thầy Axàlê hạn định được 80 
loại giống, có được xác định trong nội phần của Sắc 
Uấn, hiện bày tại nơi nhà vệ sinh là trú xứ sản sinh ra, là 
nơi sanh trưởng, trở thành nơi bố úy tử, là trú xứ của tật 


166 


bệnh đối với tất cả mọi chúng sanh, thường phải bị sanh 
già đau chết. Trong nội phần của Sắc Uẫn, mọi chúng 
sanh sẽ không thể đi đến chỗ nào khác, thường phải 
nương nhờ vào, tương tự ở trong bọt nước. 

Đầu tiên, bọt nước có khoảng chừng bằng lá cây sơn 
chi rơi rụng, một cách tuần tự lâu đài được lớn dần lên, 
có đến một do tuần, hai hay ba do tuần, cho thấu đến 
một trăm do tuần là rất nhiều. 

Việc này có trạng thái được so sánh như thế nào thì 
Sắc Uấn cũng có tỷ dụ ví như bọt nước vậy. 


Một trường hợp khác, ngay cả Sắc Uấn sẽ có được 
bền vững, không được biết về bệnh tật, dẫn đến sự tử 
vong thích hợp với thời gian hiện hữu ước chừng một 
trăm năm vì thọ mạng diệt. Sự việc con người có được 
tuổi thọ nhiều hơn trăm năm, không biết đến bệnh tật, 
quả thật vậy, không thể có được nhiều. 

“Yathà pana pubbulo” Sắc Uâẫn được ví như bọt 
nước. Bọt nước không thể tìm kiếm được sự bền vững. 

“Agayhupago” có trạng thái dẫn đến người đụng 
vào sẽ bể vỡ và tiêu hoại tức thì. Sắc thân của tất cả 
chúng sanh cũng được so sánh ví như bọt nước. 

“Na ciraghathiriko ” và nên ghi nhớ, bọt nước khi bị 
làn sóng nhồi đến đụng chạm vào thì sẽ bị tiêu hoại và 
tan biến đi một cách mau lẹ. 


167 


“Sannàpi imarìcisadisà” về phần Tưởng Uân được 
so sánh như một ảo ảnh. Ảo ảnh hiện bày đối với người 
đứng thăng ở đăng xa, nhưng khi đi đến gần thì biến 
mắt không còn hiện bày. Tưởng là hành động từ ý thức 
nghĩ tưởng, ví như tất cả mọi sự vật đều có màu xanh lá 
cây, và thường làm cho phải cải vả lẫn nhau. 


“§ankhàràp¡” về phần Hành Uẫn được so sánh ví 
như cây chuối, vì lẽ tắt cả Hành không được thường tồn, 
là sự việc dẫn đến sự đau khổ và không phải là của Ta. 
Với một đám đông người sẽ dẫn đến cây chuối với ý 
nghĩ rằng cây chuối có lõi, như thế sẽ làm thành cây đà, 
cây cột và cái then cửa, sẽ làm được thành tựu nhiều lợi 
ích đối với con người, quả thật không thể có được như 
vậy. 

Với việc tỷ dụ như thế, thì tất cả Hành Uẩn, con 
người có ý nghĩ răng được kết hợp với thực chất, cố 
gắng trang hoàng và tô điểm với y phục áo quần, với vật 
trang sức cùng với ý nghĩ rằng tất cả Hành này sẽ dẫn 
đến sự an lạc lâu dài. Và Hành Uẫn cũng không thể tìm 
kiếm có được thực chất tương tự như điều tỷ dụ vừa nêu 
trên. 


“Vinnànampi ” về phần Thức Uẫn có được ví dụ như 
Hoàng Hậu Màyà, thực hiện hành động xử sự với Tâm 
Từ Ái làm cho bao nam giới phải đem lòng mê say, và 
điều tỷ dụ về Hoàng Hậu Màyà như thế nào, thì Thức 


168 


Uẩn cũng phỉnh gạt tắm lòng chúng sanh cho phải bị mê 
lầm như điều tỷ đụ vừa nêu. 


Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên quán xét Ngũ Uân 
theo trạng thái vừa được giảng giải trong phần Uẩn 
Phân Tích một cách tóm lược, chung quy lại chỉ có bấy 
nhiêu. 


ÀVATANAVIBHANGA _- XỨ PHÂN TÍCH 





“ldàmi tadananfaram àyafananiddese 
suttantabhàjaniyam vàva desento đvà- đasàyafanàni 
cakkhvàyatanam rùnpàyatananfi àdiimàha ”. 


Nguyên câu này sẽ được tiếp tục giải thích trong 
ph Xứ Phản Tích tiến hành sự việc là 
“Suttamtabhàjanìyam dassenfo ” Thầy chú giải khi trình 
bày phân tách câu trong phần Xứ xiển minh, với khả 
năng từ câu phân tách theo phần Kinh Tạng, đưa lên 
phần câu đầu đề, là: “Dvàdasàyafanàmi - Thập Nhị 
Xứ”, Xứ có 12 trường hợp, là: 

1⁄_ Cakkhvàyatanam — Nhãn Xứ, 

2/ Rùpàyatanam - Sắc Xứ, 

3⁄_ Sotàyatanam — Nhĩ Xứ, 

4/ Saddàyatanam — Thỉnh Xứ, 

5⁄_ Ghànayatanam — Tỷ Xu, 

6/ Gandhàyatanam — Khí Xứ, 


169 


7⁄_ Jivhàyatanam - Thiệt Xứ, 

8⁄ Rasàyatanam — VỊ Xú, 

9⁄_ Kàyàyatanam — Thân Xứ, 

10/ Photthabbàyatanam — Xúc Xứ, 
11/ Manàyatanam — Ý Xứ, 

12/ Dhammàyatanam — Pháp Xư. 


Nhãn Xứ có thực tính việc thấy sắc. 

Nhĩ Xứ có thực tính việc nghe âm thanh. Gọi là âm 
thanh do bởi lời nói phát ra ở nơi người đang nói. 

Tỷ Xứ có thực tính việc hít ngửi khí hơi, vui thích 
trong khí hơi, lấy khí hơi làm Cảnh. 

Thiệt Xứ có sự hiểu biết các thực vị ở nơi cái lưỡi. 

Thân Xứ là thân vui thích việc xúc chạm làm đối 
tượng. Gọi là Thân bởi thành lãnh địa phát sanh, là 
thành nơi tích lũy của tất cả Pháp, là chỗ đáng phải ghét 
bỏ, như là sợi tóc. 

Ý Xứ, là tên gọi của Tâm, vì có sự hiểu biết tất cả 
Pháp được thọ ý giữ lẫy trạng thái tự bản ngã, và thọ ý 
tất cả Pháp như có Nhãn, v.v. Việc gọi tên là Xứ, là vì 
thành nơi phát sanh, trú xứ, nơi khởi lên, nơi hiện hành 
với phận sự của Ý. Ý có dụng nạp Cảnh theo phận sự 
chức năng từ nơi Ý. 

Nhãn dụng nạp Cảnh là Sắc, Sắc là cảnh của Nhãn. 

Nhĩ dụng nạp Cảnh là Thinh, Thinh là cảnh của Nhĩ. 

Tỷ dụng nạp Cảnh là Khí, Khí là cảnh của Tỷ. 

Thiệt dụng nạp Cảnh là VỊ, VỊ là cảnh của Thiệt. 


170 


Thân dụng nạp Cảnh là Xúc, Xúc là cảnh của Thân. 
_Ý dụng nạp Cảnh là Pháp, Pháp là cảnh của Ý. 


Bậc trí tuệ nên có tác ý xác định rằng sự việc nào 
hiện bày, sự việc nào thọ ý duy trì trạng thái tự nơi bản 
ngã, chính sự việc đó gọi là Pháp, và từ ngữ Pháp 
(dhamma) phân tách ra thì có rất nhiều nghĩa sai khác 
nhau. 

Từ ngữ Pháp cũng có vài nơi dịch là “?ho ý đưy trì 
chúng sanh không cho đi vào Khổ Thủ, không cho ẩi 
đến Địa Ngục ”. 

Từ ngữ Pháp cũng có vài nơi dịch là “?ho ý đuy trì 
và hiện bày trạng thải của mình ”. 

Từ ngữ Pháp dịch rằng: “họ ý đuy trì chúng sanh 
không cho đi vào Khổ Ti, không cho đi đến Địa 
Ngục”, có hai thể loại Pháp, đó là Pháp Học 
(Pariyatidhamma) và chín Pháp Siêu Ti hề 
(Navalokuttaradhammma). 

Từ ngữ Pháp dịch rằng: “?họ ý đuy trì trạng thái của 
mình” là tất cả chúng sanh đang hiện hữu trong lẽ 
thường tình của thế gian. 

Từ ngữ Pháp dịch rằng: “ðiện bày” là phù căn của 
sự vật (không thuộc nơi Tâm) đến hiện bày làm thành 
Cảnh đối với Tâm. 

Từ ngữ Pháp Xứ sẽ không nằm trong ý nghĩa của 
Pháp Học và chín Pháp Siêu TÌ hế. 


171 


Từ ngữ Pháp trong Pháp Xứ với mục đích là trú xứ, 
là nơi không có tâm, không có ý nhưng lại đến hiện bày 
với Tâm. Từ ngữ Xứ mà trước tiên như được gọi tên là 
Nhãn Xứ, từ ngữ Xứ được dịch là rộng lớn, là tỏa rộng 
ra, là thành nơi xuất sanh, là thành cái giếng, là thành 
nơi trú ngụ. 

Ý nghĩa của lời dịch “rộng lớn” được giải thích là: 
“tiệc huân tập hiện hành trong vòng sanh tử luân hồi sẽ 
không thể nào tìm kiếm ra được chỗ thủy chỗ chung, 
vòng sanh tử luân hồi này cho đù sẽ trở thành người 
được vượt qua, cũng không thể nào thấy được chỗ nào 
là khởi đẩu và nơi nào là điểm cuối cùng. Khi nào khổ 
đau trong cảnh đáng thương vẫn chưa được vượt qua 
thì khi đó vòng sanh tử thường dắt dân chúng sanh ẩi 
theo việc huân tập hiện hành ”. 

Với nhân như thế, mới được gọi là Xứ. Nhãn Xứ là 

trú xứ xuất sanh của Nhãn. 
Và Xi trong tất cả Xứ còn lại, như là N?7 Xứ v.v. và 
Pháp Xứ là điềm cuối cùng, bậc trí tuệ nên hiểu biết 
cũng có một ý nghĩa tương tự với từ ngữ X⁄ trong Nhãn 
Xứ. 


Bậc Đại Phúc (7znaràsì) khải thuyết Diệu Pháp với 
Thập Nhị Xứ được phân chia ra làm hai, với 6 X⁄ thuộc 
nội phần và ố X# thuộc ngoại phần. 

Sáu Xứ nội phần là: 1/ Nhãn Xứ, 2/ Nhĩ Xứ, 3/ Tỷ 
Xứ, 4/ Thiệt Xứ, 5/ Thân Xứ và 6/ Ý Xứ. 


172 


Sáu Xứ ngoại phần là: 1/ Sắc Xứ, 2/ Thinh Xứ, 3/ 
Khí Xứ, 4/ Vị Xứ, 5/ Xúc Xứ, và 6/ Pháp Xứ. 

“Pathamam desitàni” trước tiên là Sáu Xứ nội phần, 
với hai trường hợp Xứ nội phần đầu tiên là Nhãn Xứ và 
Nhĩ Xứ. Bậc Thầy Giáo Chủ bố thí Diệu Pháp trước tất 
cả Hội Chúng “Bahipakàraffà” vì cả hai Xứ này là 
Nhãn Xứ và Nhĩ Xứ có rất nhiều ân đức, với trạng thái 
làm thành nhân sẽ cho có được việc Quán Kiến Chí 
Thượng (Dassanànuftariya) và Thính Linh Chỉ Thượng 
(Savanànuitariy). 

Sự việc của Quán Kiến Chí Thượng là hành động 
được thấy, được nhìn xem những sự việc thanh cao tốt 
đẹp, và không thể tìm kiếm chỗ nào khác để được nhìn 
xem tốt đẹp hơn nữa. 

Sự việc của 7hính Linh Chí Thượng là hành động 
được lắng nghe âm thanh thanh cao tốt đẹp, và không 
thể tìm kiếm chỗ nào khác để được lắng nghe âm thanh 
tốt đẹp hơn nữa. 

Có lời giải thích của các Thầy Axàlê cho được rõ 
biết về Quán Kiến Chí Thượng và Thính Linh Chí 
Thượng là: 

“I4hekaceo ” có vài nhóm người trong thế gian này, 
khi khởi tâm chỉ là khởi sự trông thấy một nữ nhân có 
sắc mỹ lệ và thấy được tất cả sự vật ở thế gian giả định 
này đều là kiết tường đối với con mắt. Với hành động 
được gặp gỡ và nhìn thấy như thế, không thể nào gọi là 
thanh cao, vì lẽ khi nhìn thấy một nữ nhân có sắc mỹ lệ 


173 


thường huân tập hiện hành làm cho phát sanh sự tham 
đắm, làm nhân sẽ cho lẫn quân ở trong vòng sanh tử 
luân hồi. 

Với nhân như thế, hành động này không bao hàm ý 
nghĩa của sự thanh cao tốt đẹp với tất cả sự vật hiện bày 
ở trong thế gian này. 


Và hành động bảo rằng người được nhìn thấy sự việc 
mà không có sự việc nào tốt hơn nữa, đó là nBười trong 
thế gian này có đức tín thành khi được nhìn thấy ảnh 
tượng và bảo tháp, đức tánh Đại Giác Ngộ và được nhìn 
thấy chư tỳ khưu Tăng. Chính như vậy, gọi là Quán 
Kiến Chí T, hượng, và sẽ không có thê nhìn thấy sự việc 
nào khác có được tốt đẹp hơn nữa. 

“4nnam dassanam hi” vì việc nhìn thấy Sự việc nào 
khác, như là nhìn thấy một nữ nhân có sắc mỹ lệ thường 
hiện hành làm cho người nhìn thấy phải bị rơi vào vòng 
lân quân của vòng sanh tử luân hồi và thường hiện hành 
dẫn đến sự khổ đau, vì lẽ làm cho tâm tánh của nEười có 
được sự vui thích khoái lạc trong vòng ái luyến dục 
vọng, sẽ là con đường dẫn đến Khổ Thú. 

Việc nhìn thấy hình ảnh tượng và bảo tháp, đức tánh 
Đại Giác Ngộ và chư tỳ khưu Tăng là nhân sẽ làm cho 
phát sanh đức tin và chính đức tin này sẽ dẫn đến Thiên 
Giới. Với nhân như thế, được gọi là Quán Kiến Chí 
Thượng, sẽ không có thể nhìn thấy một sự việc nào khác 
có được tốt đẹp thanh cao hơn nữa. 


174 


Hành động nơi người được nhìn thấy bảo tháp với 
tâm thành tín thường làm cho phát sanh sự hoan hỷ, 
khiến cho toàn thân được bay bổng lên, ví như nàng 
Kumàr) là người ở phương xa, có nội dung như sau: 

“Tạm celyam” có một bảo tháp được rất nhiều 
người bày tỏ lòng tôn kính đảnh lễ trong ngày bố tát, 
với nàng Kumàrì cũng không ngoại lệ, khi nàng nhìn 
thấy ảnh sáng của ngọn đèn mà mọi người đang đuy trì 
gìn giữ lấy trong sân bảo tháp đang hiện bày thì phát 
tâm kết hợp với sự suy nghĩ tín thành, ước muốn để 
được thực hiện việc tôn kinh cúng dường. Nàng đi vào 
thưa với Mẹ Cha rằng: 

“Amơna tàtà” Kinh thưa Cha Mẹ, con ước muốn 
được đi thực hiện việc tôn kính cúng đường đến bảo 
tháp ”. 

Mẹ Cha của cô dạy bảo: 

“Đây không phải là thời gian mà con muốn thực 
hiện. Bây giờ đã là chiều tối và sẽ bước vào đêm, vả lại 
con là con gái. Kumàrì nè, hãy khoan vội đi, hãy để thời 
gian rạng đông sáng mới nên đi đảnh lễ tôn kính ”. 

Cha Mẹ nàng nói đứt lời, ra khỏi nhà với vật lễ tôn 
kính cúng dường ở trên tay, ải đến sân bảo tháp, và bảo 
nàng Kummàrì ở lại coi chừng nhà. Cha Mẹ nàng vẫn 
còn đang còn bước đi trên đường lộ, và vẫn chưa đến 
bảo tháp. Lúc bấy giò, nàng Kumàrì đứng ở giữa 
khoảng trồng của sân nhà, hướng mắt dõi nhìn về bảo 


175 


tháp xem vật lỄ cúng đường được sắp bày nơi sân bảo 
tháp. Ở nơi nàng hiện bày với tất cả tâm thành tín tột 
cùng, với trái tìm đập nhộn nhịp với nỗi lòng hoan hÿ. 
Nàng Kumàrì luôn tưởng nhớ đến Ân Đức Phật, và do 
mãnh lực của sự hoan hỷ dân đến toàn thân của nàng 
bay bồng lên, và bay đến sân bảo thắp trước cả Cha Mẹ 
của nàng ”. 


Nương vào nhân như thế, mới nói rằng hành động 
của việc được thấy bảo tháp với tâm tín thành, gọi là 
Quán Kiến Chí Thượng, và không thể có sự việc được 
nhìn thấy với con mắt ở sự vật nào khác có được thanh 
cao như vầy. 


Hành động được nhìn thấy Chư Tăng cũng được tính 
vào phần Quán Kiến Chí Thượng vì việc nhìn thấy Chư 
Tăng với Tâm tín thành sẽ ngăn chận hết bao tật bệnh 
về con mắt trong kiếp vị lai. Ngoài ra hành động được 
nhìn thấy Chư Tăng với Tâm tín thành sẽ làm duyên 
cho thành tựu Phật Độc Giác, ví như vị Phật Độc Giác 
có tên gọi là Søzzanassa, có nội dung như sau: 

“hnasmin bhudduppàde” vào thời kỳ Giáo Pháp 
của Đức Phật chúng ta, có một vị là tiền thân Đóc Giác 
Phật tên gọi là Somanassa, lúc bấy giờ đang sanh vào 
trong lãnh địa của loài chỉm cú, nương náu ở tại một 
cây gần múi có danh xưng là nủi Vediyaka. Khi đó, Đức 
Phật cùng chư tỳ khưu đang đụ hành thanh tịnh trong 


176 


đời sống Thánh Đạo, đến thời gian thích hợp cùng với 
Chư Tăng thực hiện việc trì bình khất thực. Chim cú 
bay ra khỏi tổ, được nhìn thấy Chư Tăng thì khởi Tâm 
tín thành kết hợp với sự yêu kính, bay đi theo đến từng 
căn nhà. 

Khi Đức Phật thọ ý thành tựu phận sự khất thực, 
chim cú quay trở về đến cửa hang núi Vediyaka, uốn 
cong đôi cảnh thực hiện việc đảnh lễ tôn kinh XONG, liền 
bay về tổ. | 

“Athekadivasam” rồi đến một ngày, Đức Thế Tôn du 
hành khát thực cùng rất đông chư tỳ khưu, đi vào làng 
khất thực rôi quay trở ra, chữn cú cũng bay xuống nên 
đất rồi cùng bước đi theo tới chân núi Vediyaka. Khi 
đến cửa hang núi, bậc Thầy Siêu Xuất thế gian tỏ ý ngôi 
xuống ở ngay gân cửa hang động và chư tỳ khưu Tăng 
cũng tuân tự ngôi xuống đoanh vây Đức Từ Phụ, làm 
cho không còn con đường đi vào cửa hang. 

“Tam disvà” chữn củ nhìn thấy với tâm thành tín, 
cúi đâu xuống phía dưới cánh thực hiện việc tôn kính 
đánh lễ ngay trước mặt bậc Thầy Giáo Chủ cùng với 
chư fÈ khưu Tăng. 

“Sitam kahà ” Đức Phật hé mỉm miệng cho hiện bày 
làm nhân để cho khải thuyết Pháp thoại. 

“Therena puttho” Trưởng Lão Ànanda khi nhìn 
thấy Đức Phật hiện bày sự hé mửn miệng, 

“Anjalim kaivà ” liền bày tỏ việc chấp tay thể hiện sự 
tôn kính cúi xuống đánh lễ tôi tác bạch: 


177 


“Bhante Bhagavà ” kinh bạch Đức Thế Tôn, 

“Nukho” đệ tử kết hợp với sự hoài nghĩ, kinh xin 
được tác bạch vấn hỏi với nhân nào Đức Thế Tôn hiện 
bày hé mỉm miệng, với trạng thải như thế thể hiện mối 
nhân quả liên quan trong trường hợp nào?” 

Bậc Thầy Giáo Chủ khải ngôn Diệu Pháp: 

“Passànanda” xem này Ànanda, hấy nhìn xem kiếp 
sống loài chìm cú đang hiện bày ngay trước mặt. 

Trưởng Lão Ànanda tiếp nhận Phật ngôn và đáp lời: 

“Passàmi bhamte ” kính bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đã 
được nhìn thấy chim củ. 

“Atha Bhagavà” tiếp theo đó, Đức Thế Tôn giải 
thích: 

“Sơmanassa nàma” vào trong thời vị lai, chữn cú 
này sẽ được giác ngộ thành Độc Giác Phật có danh 
xưng là Somanassa vì có tâm hoan hỷ với Như Lai và 
Chư tÈ khưu Tăng, có tâm yêu kính chư tỳ khưu Tăng 
ngay trong kiếp hiện tại là một tiển hạnh vận 
(pubbavàsanà) trong thời vị lai ”. 

fừa dứt lời Đúc Từ Phụ đi vào trong hang rủi 
VWediyaka và lấy Thánh Đạo làm việc đuyệt ý theo 
truyền thống Chư Phật. 

Chim cú quay trở về trú xứ của mình, thích hợp với 
thời gian thọ mạng điệt thì đi tục sanh về Thiên Giới và 
thọ hưởng Thiên sản lâu đài. 

“Tasmà vediabbà” với nhân như thế, Đức Phật bi 
mãn khải thuyết Nhãn Xứ trước tiên, làm nhân cho việc 


178 


Quán Kiến Chí Thượng được hiện bày, là việc thấy 
thanh cao và không có việc thấy nào khác thanh cao hơn 
nữa. Vì lẽ không có cận y nhưng vẫn được thành Tiển 
Hạnh Vận và tiếp theo khải thuyết N”ĩ Xứ cũng hiện 
hành tương tự làm cho chúng sanh có được Tính Linh 
Chí Thượng. Tuần tự nối tiếp theo, Đức Phật khải 
thuyết hết tất cả Xứ cho đến Pháp Xứ là Xứ cuối cùng. 

Chấm đứt nội đung một cách tóm lược về phần Xư 
Phân Tích. | 


DHÀTUVIBHANGA - GIỚI PHÂN TÍCH 





“lđàni tadanantaram dhàtuvibhange sabbà đhàmyo 
chah: chahi dhàtnh sankhjinà thị chakkehi 
suttantabhàjanyam dassento cha đhàtuyoti àdimàha. 
Tattha chàti gananaparicchedofi `. 


Nguyên câu này sẽ được tiếp tục giải thích trong 
phần Giới Phân Tích, tiễn hành sự việc tuần tự theo 
phần Xứ Phân Tích, Đức Phật khải thuyết phần Giới 
Phân Tích. Trong Giới Phân Tích, Đức Phật thuyết 
giảng về bộ Sáu của Giới (đhà/uchakka) là sự tập hợp 
về Giới thành từng bộ Sáu, với ba bộ Sáu. Tuy nhiên sẽ 
tính vào nhau thành Thập Bát Giới, trước tiên là sắp xếp 
theo Giới nội phần và Giới ngoại phần, thuyết kết hợp 
lại thành bộ Ba, là tập hợp theo từng ba Giới, đầu tiên là 
Nhãn Giới, Nhãn Thức Giới, và Sắc Giới, cuỗi cùng là 
Ÿ Giới, Ý Thức Giới và Pháp Giới. 


179 


Chấm đứt nội dung một cách tóm lược về phần Giới 
Phân Tích. 


SÁCCAVIBHANGA _ ĐỀ PHÂN TÍCH 


“Tadananfaram” một cách tuần tự, Đức Phật khải 
thuyết về phần Đề Phân Tích gồm có cả bốn thể loại. 7 
Thánh Để là Khô Thánh Đé, Khổ Tập Thánh Đé, Khổ 
Diệt Thánh Đề, và Khổ Diệt Đạo Thánh Đề. 

Chấm dứt nội dung một cách tóm lược về phần Để 
Phân Tích. 


JNDRIVAVIBHAINGA - QUYÊN PHẬN TÍCH 

Một cách tuần tự, Đức Phật khải thuyết về phần 
Quyển Phân Tích, phân chia ra thành 22 thể loại của 
Quyên, gọi là Nhị Thập Nhị Quyên, với Nhãn Quyển là 
đầu tiên và cuối cùng là Cự Tri Quyên. 

Chấm dứt nội dung một cách tóm lược về phần 
Quyên Phân Tích. 


ĐATICCASAMUPPÀDAVIBHANGA - LIÊN QUAN 
TƯƠNG SINH PHÂN TÍCH 


Tiếp nỗi theo, Đức Phật lập ý khải thuyết phần Liên 
Quan Tương Sinh Phân Tích, là sự phân tích Pháp do 
nương vào nhau mà phát sanh và do nương vào nhau mà 
diệt mắt, do vậy được gọi là Liên Quan Tương Sinh. _ 

180 


ï. Ávjjd paccavd sankhordniddesa —- Vô Minh làm 
duyên Hành xiễn mình. 

Bậc Thầy Giáo Chủ với lòng bi mẫn khải thuyết Phật 
ngôn, thuyết giảng phần Liên Quan Tì ương Sinh Phân 
Tích, là việc phân tích Pháp theo phương thức Liên 
Quan Tương Sinh với chỉ pháp đầu tiên là “4vÿjà 
paccayvà sankhàrà Vô Minh duyên Hành”. Bậc trí tuệ 
là người có tiên thiên thông tuệ cần nên hiểu biết về 
Pháp Liên Quan Tương Sinh này, là trạng thái hiện bày 
của Duyên. 


Đức Phật thuyết giảng với từ ngữ “Sznkhàrà ” tất cả 
Hành thường có là do bởi Vô Minh làm duyên, là phát 
sanh từ Vô Minh. 

Thức phát sanh là do Hành làm duyên. 

Danh và Sắc phát sanh là do Thức làm duyên. 

Lục Xứ phát sanh là do Danh và Sắc làm đuyên. 

Xúc phát sanh là do Lực Xứ làm duyên. 

Thọ phát sanh là đo Xúc làm duyên. 

Ái phát sanh là đo Thọ làm duyên. 

Thủ phát sanh là do 4¡ làm duyên. 

Hữu phát sanh là do 77z⁄ làm duyên. 

Sanh phát sanh là do Hữu làm duyên. 

Lão Tử sâu bi khổ ưu não phát sanh là do Sanh làm 
duyên. 


181 


“Evametassa kevalassa” Khổ Tập cùng phát sanh 
lên và hiện bày tất cả sự khổ đau, cũng được phát sanh 
tương tự với trường hợp như trên. 


Có lời vấn hỏi với “Kaszờ panettha desefi” nhân 
như thế nào, bậc Giáo Chủ lại khải thuyết Vô Minh là 
đuyên đầu tiên trong Liên Quan Tương Sinh? Có lời giải 
thích như sau: “Đức Phật khải thuyết phẩn Vô Minh 
trước tiên, là vì Vô Minh là nhân đầu tiên, là Cội căn, là 
nguôn góc, là nơi sắp bày tất cả Nghiệp Bắt Thiện, là 
nơi sẽ làm cho chúng sanh đi đến Khổ Thú ”. 

“Avijjàbhibhùto pufthujjano” vì lẽ vẫn còn là Phàm 
Phu, khi bị Vô Äin» che lấp, thì thường thực hiện sự 
việc khổ đau bất khả hỷ, chỉ là dẫn đến sự tiêu hoại phát 
sanh cho đến mình vì bị nóng nảy thiêu đốt bởi phiền 
não. Khi thực hiện các yếu tố tiêu hoại thì thường sẽ 
phát sanh dẫn đến Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, và Bàng 
Sanh. Và một khi thực hiện các điều bất thiện sai khác 
nhau, như là việc sát đạo mà đã được thực hiện, thì cũng 
là tác nhân sẽ dẫn đến sự tiêu hoại, là sẽ cho phát sanh 
vào trong Khổ Thú. Và việc thực hiện Nghiệp sát đạo 
là cũng do nương vào Vô Min. 


Với nhân như thế, bậc Thầy Giáo Chủ khải thuyết 
đưa Vô Minh lên thành duyên đầu tiên, khải thuyết phần 
Vô Minh trước, vì tất cả Pháp có Hành, Thức, v.v. sẽ 
phát sanh lên được là do nương vào ƒô Ä⁄inh làm 


182 


duyên, và người đón nhận sự khổ đau cũng do bởi Ƒƒô 
Äinh, là nhân đầu tiên của tất cả mọi nhóm khổ đau, 
thích hợp với luồng Phật ngôn bi mẫn khải thuyết cho 
chư tỳ khưu như sau: “4v/à #oanissà sankhàrà ” tất cả 
Hành thường cận y với Vô Minh. 

Tất cả mọi người kết hợp với Ngũ Thủ Uân cũng do 
nương nhờ vào Vô Minh, có Vô Minh làm nhân đầu tiên, 
là Vô Minh hiện hữu trước thì Hành được phát sanh. 

Hành đã hiện hữu thì 7c được phát sanh. 

Thức đã hiện hữu thì Danh và Sắc được phát sanh. 

Danh và Sắc đã hiện hữu thì Lực Xứ được phát sanh. 

Lục Xứ đã hiện hữu thì Xúc được phát sanh. 

Xúc đã hiện hữu thì 7o được phát sanh. 

Thọ đã hiện hữu thì 4¡ được phát sanh. 

Ái đã hiện hữu thì Wgữ Tú được phát sanh. 


Một trường hợp khác, Đức Thế Tôn khải thuyết Diệu 
Pháp sắp bày 4Í¡ sẽ phát sanh lên đối với người ngu 
cũng do nương vào ƒô Minh Triển Cái thông trị. Khi 
Vô Minh không còn thống trị thì 4 cũng không có thể 
phát sanh lên được. Từ ngữ Vô Minh (4vÿÿà) tức là 
hành động không có sự hiểu biết, là không có trí tuệ. 


Có lời giải thích về từ ngữ Vô Minh được dịch là 


“Tát cả sự việc mà các bác trí tuệ không thê có được, là 
cả ba trường hợp xâu ác, với Thân hành ác, V.V. ”. 


183 


“Tam avindivan vindati ” Pháp thường nhiên nào có 
sự việc mà bậc trí tuệ không đáng có, như có Thân hành 
ác, v.v. thì Pháp thường nhiên đó, gọi là Vô Minh”. 


Một trường hợp khác, “Pháp thường nhiên nào có sự 
việc mà bậc trí tuệ nên được có, như là Thân hành 
thiện, v.v. thì Pháp thường nhiên đó được gọi là Vô 
Minh ”. 

Một trường hợp khác,“Pháp thường nhiên nào 
không được thực hiện tạo quả phước, là nhân quản xét 
các nhóm từ Uẩn, Xứ, Giới theo thực tính hoại diệt hiện 
bày, và không có thực hiện thực tính của cả Tứ Thánh 
ĐỀ hiện bày cho thấy rằng là sự việc chắc thật, và 
không có thực hiện cho tất cả Quyển được hiện bày 
tăng trưởng lên, Pháp thường nhiên đó được gọi là Vô 

Một trường hợp khác, “Pháp thường nhiên nào làm 
cho chúng sanh trôi lăn trong Tứ Sản Địa, Ngũ Thú và 
Tam Hữu, là việc sắp bày của bảy Thức, không thể tìm 
kiếm chỗ tận cùng, Pháp thường nhiên đó được gọi là 
Vô Minh `”. 

Một trường hợp khác, “gọi là Vô Minh, là vì làm cho 
chúng sanh trôi lăn theo thực tính của phần Nữ giới và 
Nam giới, không có sự hiểu biết theo Pháp Siêu Lý”. 

Một trường hợp khác, “gọi là Vô Minh, là vì che 


A1? 


khuất lấp lấy trí tuệ ”. 


154 


Với lời nói giải thích Duyên, là do nương nhờ vào 
rồi diễn biến hiện hành, và có Duyên làm thành việc 
nâng đỡ. Tất cả Hành có Vô Minh ủng hộ, có Vô Minh 
giúp đỡ. Với nhân như thế, tất cả Hành có Vô Minh làm 
duyên, và Z##àn; là Thiện và Bắt Thiện tập hợp bài trí. 
Tuy nhiên, Hành được phân chia ra sáu thể loại, là: 

1/ Phúc Hành, 

2/ Phi Phúc Hành, 
3/_ Bất Động Hành, 
4/ Thân Hành, 

5⁄/ Ngữ Hành, 

6/ Ý Hành. 

“me avijà paccayà ” tất cả sáu loại Hành này có Vô 
Minh làm duyên, phát sanh lên do ƒô Minh làm duyên. 

“gatasankhàrà ” một trường hợp khác, tất cả Hành, 
theo từ ngữ Hành có thêm bốn trường hợp khác nữa, là: 

1⁄/_ Hữu VI Hành (Sankhatasanhhàrg), 
2/ Tối Vi Hành (Abhisankhatasankhara), 
3/_ Chuyên Tạo Hành 
(Abhisankharanakasankhàra), 
4/_ Tối Cần Hành (Payogàbhisankhàra). 
Lời giải thích: 
1⁄“Sabbepisapaccayà ” tất cả những Pháp kết hợp với 
duyên, gọi là Jữu V¡ Hành. 
2/ “Kamma nibbattà” Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp phát 
sanh với nghiệp kết hợp trong Tam Giới, gọi là 7 Ối Vi 
Hành. 


185 


3/. “Tebhùmikakusalàkusalacefanà ” Tư ở phần Thiện và 
Bắt Thiện chung quy ở trong Tam Giới, gọi là C#uyên 
Tạo Hành. 

4⁄ Sự nỗ lực chuyên cần phối hợp trong Thân và Tâm, 
gọi là Tối Cần Hành. 

Tất cả Hành thường có Vô Minh làm duyên. Tất cả 
Thức sẽ phát sanh cũng do nương vào Hành. 

“Wjànàtìi vinnànam” Thức là Pháp thường nhiên 
được hiểu biết theo cách đặc biệt. Danj và Sắc có Thức 
làm duyên, gọi là Danh vì thành Pháp hướng dẫn dẫn 
dắt, gọi là Sắc vì thường tiêu hoại đổi thay. Gọi là Xứ 
vì thành chỗ phát sanh. Gọi là Xúc vì có sự xúc chạm. 
Gọi là 7ø do thọ lãnh Cảnh. Gọi là 44; do có sự khát 
vọng nhiễm đắm.Gọi là 7% do có sự dính mắc, chấp 
giữ. Gọi là #/Z do trở thành sản địa của tất cả chúng 
sanh. Gọi là Sanh do thành sản địa của việc tái tục. 

Tất cả Pháp này sẽ phát sanh cũng do trước tiên là 
nương nhờ vào Vô Minh. Vô Minh đã hiện hữu thì 
Hành thường được phát sanh theo một cách tuần tự, cho 
đến Ứ% Não là nơi cuối cùng. 

Vô Minh thường che khuất lấp lấy trí tuệ, là nhân sẽ 
làm cho giác ngộ Tứ Thánh Đế. J2 Anh làm duyên 
cho Hành, như có Phúc Hành, v.v. 

Gọi là Phúc Hành tức là tạo tác việc Thiện. 

Gọi là PJú PJuúc Hành tức là tạo tác việc Bất Thiện. 

Gọi là Bát Động Hành tức là Tối Vi Hành của các 
bậc Thánh Nhân bất chuyển động, không rúng động. 


186 


Gọi là 7án Hành tức là Hành huân tập hiện hành 
theo phần 7á tạo tác. 

Gọi là Neữ Hành tức là Hành huân tập hiện hành 
theo phần Lởi nói ra. 

Gọi là Ý Hành tức là Hành huân tập hiện hành theo 
phần Ý nghĩ suy. 


Một trường hợp khác, vị Thầy chú giải phân tích ra 
tất cả Hành có Phúc Hành, v.v. với khả năng có lời vẫn 
hỏi như sau: 

“Katamo punnàbbisankhàro” do trường hợp như thế 
nào gọi là Phúc Hành? 

Do nhân nào gọi là Phúc Hành? 

Có lời giải thích rằng: 

“Kusalà cefanà” Tư Thiện chung quy ở trong Tam 
Giới, gọi là Phúc Hành. Với lời giải thích này chưa có 
đề cập một cách xác định. Nếu quả thật xác định, là: Tư 
ở trong 8 Tâm Thiện Dục Giới, 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 
chính như vậy gọi là Phúc Hành. 

Phi Phúc Hành là Tư Bắt Thiện phối hợp với 12 
Tâm Bắt Thiện, là 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sân, và 
2 Tâm căn Š!. 

Bắt Động Hành là Tư phối hợp với 4 Tâm Thiện Vô 
Sắc Giới. 

“Aninjànatfhena” vì lẽ 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới 
không còn rúng động. 


187 


Thân Hành tức là Thân tưởng Tư, là Tư làm cho 
Thân Biểu Tri khởi sanh rồi huân tập cho hiện hành, là 8 
Tâm Thiện Dục Giới, 12 Tâm Bắt Thiện, 20 Tâm (Tư) 
của cả hai phần Thiện và Bắt Thiện, gọi là Thân Hàn. 

Ngữ Hành tức là 20 Tâm (Tư), sai khác nhau chỉ là 
việc phối hợp với Ngữ huân tập hiện hành trong Khẩu 
Môn. 

Ý Hành tức là 91 Tâm (Tư), ở phần không có phát 
sanh trong Thân Môn và Khẩu Môn. 

Cả ba trường hợp, là Thân Hành, Ngữ Hành, Ý Hành 
được sắp xếp thành Thiện cũng có, Bất Thiện cũng có, 
và Vô Ký cũng có. 

Phát sanh về phía Thiện được gọi là Phúc Hành. 
Nếu phát sanh về phía Bất Thiện được gọi là Phi Phúc 
Hành. 

Thiện được huân tập hiện hành trong Thân Môn, là 
người xã thí và tôn kính đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng, ảnh 
tượng Phật, bảo tháp, v.v. gọi là 7án Hành và được 
tính vào trong Phúc Hành. 


Một trường hợp khác, người được nhìn thấy chư tỳ 
khưu Tăng và Sa Di đi trì bình khất thực, không những 
thế, khi được thấy người ăn xin nghèo khô đến nhận của 
xã thí rồi đi thông báo với người có đức tin rằng “cj £) 
khưu Tăng và Sa Di đến trì bình khát thực và người ăn 
xin nghèo khổ đến xin của xã thí. Tắt cả người có tâm 
tín ngưỡng, hãy hành động đem vật thực đến để bát cho 


188 


Chư Tăng, hãy đem vật thực xã thí đến cho người ăn 
xin”. Với hành động tuyên bố như thế, gọi là Ngữ 
Hành được tính vào trong Phúc Hành, Thân Hành cũng 


phải và Ngữ Hành cũng phải. 


Nếu là phần Bất Thiện tức là thực hiện ba trường 
hợp về Thán Hành Ác, là sát đạo, trộm cắp, tà đâm, do 
như thế gọi là Phi Púc Hành. Nếu đề cập đến vọng 
ngữ, lưỡng thiệt, ác khâu, ÿ ngữ, cũng gọi là Ngữ Hành 
và được tính vào trong Phi Phúc Hành. 


Một trường hợp khác, Tư Thiện phối hợp trong Ý 
Môn ở phần Awabhijjà (Vô Tham) với hành động không 
có tham lam, không có oán thù, và có chánh kiến, gọi là 
Ý Hành và được tính vào trong Phúc Hành. 

Nếu như Tư Bắt Thiện phát sanh trong Ý Môn ở 
phần 4bZijjà (Tham Nhiễm) chăm chú vào tài sản của 
người, oán hận và tà kiến, gọi là Ý Hành và được tính 
vào trong Phi Phúc Hành. 

“me avijàpaccayà” tất cả Hành này thường có Vô 
Minh làm duyên. Do vậy, có lời vấn hỏi rằng “Katham 
panetam jànitabbam ” do bởi nhân chỉ? Bậc trí tuệ sẽ 
được hiểu biết do bởi nguyên nhân như vầy. 


Có lời giải thích “4vi/7/àbhàve bhàyzío ` nên hiểu biết 
khi Vô Minh hiện hữu thì tất cả #ành được hiện hữu. 


189 


Khi fô Minh hiện hữu thì Hành được phát sanh. Vô 
Äinh là hành động bắt liễu tri trong tất cả Tứ Thánh Đé, 
có Khô Thánh Đề, v.v. hiện hữu trong thời lúc nào thì 
tắt cả Hành cũng thường huân tập hiện hành vào thời 
lúc đó. Một khi ƒô Minh đã hiện hữu thì làm phát khởi 
suy nghĩ rằng có an lạc trong vòng luân hồi. Khi đã 
được ý thức rằng có sự an lạc trong vòng luân hồi thì tất 
cả Hành cũng thường huân tập hiện hành trong thời lúc 
đó, do đó mới bảo rằng Jô ÄinJ làm duyên cho Hành 
phát sanh. 


“Kimangam pana ”sẽ bảo như thê nào là Vô Minh? 
Cũng nên hiểu biết là Tuệ trong Tứ Thánh Đế, là trí tuệ 
hiện hành trong Tứ Thánh Đé, thì V2 A⁄inh đây, nếu đã 
phát sanh thì cũng không có thể hiểu biết được về sanh 
khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, và trái lại có ý thức là 
an lạc. Vì lẽ tự thỏa mãn với tài sản ái dục, có tâm tánh 
si mê, là người đễ duôi, không có khả năng vượt qua 
được sanh lão bệnh tử, là nguyên nhân kết hợp giữ chặt 
vào trong vòng sanh tử luân hồi. Bởi do Vô Minh thống 
trị tâm tánh và làm nhân cho đi loanh quanh ở trong 
vòng luân hồi. Bởi do Vô Minh không có khả năng vượt 
qua thoát khỏi HZ„ được. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên 
thông tuệ nên có sự hiểu biết là Vô Ä⁄inb làm duyên cho 
phát sanh Hành trước tiên, có Phúc Hành, Phi Phúc 


190 


Hành, Bắt Động Hành, Thân Hành, Ngữ Hành, Ý Hành, 
như đã được giảng giải và giải thích ở phần trên. 


2. Sgnkhàrà paccavà vinnànarniddesa — Hành làm 
duyên Thức xiên mình 





“Vinnànapadamiddese cakkhuvinnànamtL  àđdiữmsu 
cakkhuvVinnànam — kusalavipàkam akusalavipàkanri 
dụvidham hoti tathà sota ghàna Jivhà kàya vinnànàni. 
Manovinnànam bàvìsatividham hofi”. 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiếp theo trong 
Pháp Liên Quan Tương Sinh thuộc phần duyên thứ hai, 
là Hành duyên Thức, được tiễn hành sự việc theo nhà 
chú giải là “Sankhàrà paccayà vinnànamn”. Câu xiễn 
minh phán quyết giảng giải làm cho nghĩa lý và tư 
tưởng được rỏ nghĩa thêm, là sẽ dẫn chứng 
câu “Sankhàrà paccayà vinnànam ” có nội dung là Thức 
được phát sanh do có Hành làm duyên. 

Bậc Thầy Giáo Chủ thuyết giảng Diệu Pháp sắp đặt 
để hiện bày trạng thái phần duyên thứ hai, gọi là Hành 
làm duyên 7c, Thức phát sanh do Hành làm duyên. 
Hành là hành động tạo tác, như có Phúc Hành, có nội 
dung tương tự như phần đã được giảng giải trạng thái ở 
phần duyên thứ nhất, là câu “4vjÿè paccayà sankhàrà ” 
với nội dung “CJw Hành phát sanh do đuyên Vô Minh, 
do Vô Minh làm duyên ”. 


191 


Tức với mục đích bao gồm Nhãn Thức, Nhĩ Thức, 
Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức và Ý Thức. 
“Cakkhuvinnànain đuvidham ” có hai trường hợp với 
nhau: 
L/ Nhãn Thức là thành tựu của quả Thiện, 
2/ Nhãn Thức là thành tựu của quả Bắt Thiện. 
Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức cũng có 
hai trường hợp tương tự với N?ấn Thức, là thành tựu 
của quả Thiện và quả Bất Thiện. 


“Bàvìsatividham ” có 22 trường hợp của Ý Thức, là 2 
Ý Giới quả Thiện và Bất Thiện, 3 Ý Thức Giới Vô 
Nhân, 8 Quả DỊ Thục Dục Giới Hữu Nhân, 5 Quả DỊ 
Thục Sắc Giới, 4 Quả Dị Thục Vô Sắc Giới, và như thế 
có tất cả 22 trường hợp của Ý 7ức. 

Có 32 Tức là thành tựu của quả Hiệp Thế. Với bậc 
Thánh nhân có đủ cả 6 loại Tức là Nhãn Thức, Nhĩ 
Thức, Tỷ Tì hức, Thiệt Thức, Thân Thức và Ý Thức, 
nhưng thuộc về Siêu Thế. Nhà chú giải không lập ý giữ 
lây trong lãnh vực này vì không thích hợp, vã lại 7c 
Siêu Thế thuộc trong lãnh vực của bậc Thánh nhân 
thành tựu Đạo Quả. 


Có lời vấn hỏi về Tức, với trường hợp đã đề cập 
đến là có Hành làm duyên. Vậy làm thế nào để hiểu 
biết rằng Tức có Hành làm duyên, được sanh bởi nhân 
Hành làm duyên? 


192 


Có lời giải thích “Ưpaciftakamunàbhàve” khi người 
không có kiến tạo tích trữ các loại Thiện Nghiệp và Bất 
Thiện Nghiệp thì không thể có kết quả là sẽ cho thành 
tựu việc an lạc và khổ đau, kết quả không thể phát sanh 
do không có được thực hiện. 

“Yađi uppa/jeyya ” nêu là như vậy, Nghiệp mà người 
có thực hiện thì sẽ có quả trổ sanh, Nghiệp mà TIBƯỜI 
không có thực hiện thì sẽ không có quả trô sanh. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết rằng 
Hành làm duyên cho Thức phát sanh. 


Lại có lời vẫn hỏi là “Kz/aram vinmànam” với loại 
Thức nào phát sanh do từ loại Duyên nào? Và có lời giải 
thích “Kàmàvacarapunnàbhisankhàrapaccayàtàva” sẽ 
cho được thấy ở việc trước mắt, như là quả Thiện sản 
sanh trong Dục Giới cũng do bởi duyên là Phúc Hành 
Dục Giới. 


Có 16 trường hợp của Quả từ nơi Đúc Hành Dục 
Giới, là: 
l/ Phúc Hành Dị Thục Quả được phát sanh từ Ngũ 
Thức, là: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, 
Thân Thức, kết hợp lại thành năm phần của Phúc Dị 
thục Quả Thiện. 
2/ Phần Dị Tục Quả phát sanh ở trong ba loại Ý, là: 
một Ý Giới, hai Ý Thức Giới, kết hợp lại thành ba. 


193 


3/ Phần của Dj 7hực Quả Thiện gồm có 5 Phúc Dị 
Thục Quả, 3 Dị Thục Quả Thiện, kết hợp lại thành § 
loại. 

4/ Cùng với 8 Đại Dị Thục Quả Dục Giới, kết hợp 
thành 16 loại. 

Tất cả 16 Tâm Dị Thục Quả Thiện thường được phát 
sanh trong Dục Giới Thiện Thú là Nhân Loại và 6 Thiên 
Dục Giới, thích hợp với lời dạy của Đức Phật khéo 
thuyết giảng rằng: “Vipàham cakkhuvinnànam” quả 
phước của Thiện Dục Giới như là bố thí xã ly mà người 
đã kiến tạo tích lñy, làm Duyên cho phát sanh Nhãn 
Thúc, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt thức, Thân Thức một 
cách tốt đẹp, trở thành duyệt ý nơi Ý Giới, là người có 
sự suy xét với Tâm hằng nghĩ tưởng đến ân đức Phật, 
ân đức Pháp, ân đức Tăng và luôn nghĩ tưởng đến Giới 
Thí Thiện mà đã được kiến tạo, thì sẽ dắt dẫn đi tục 
sinh vào Thiện Thú, và tột cùng của sự xác định là lúc 
cận tử lâm chung của người có nghĩ tưởng đến việc 
Thiện cũng được dất dẫn tái tục về Thiên Giới ”. 

Với nhân như thế, mới bảo rằng /##vnh làm đuyên 
cho 7?zức, và Tức phát sanh do Hành làm duyên. 


Ý Thức Giới câu hành với Hỷ được phát sanh cũng 
do bởi Phúc Hành. Ý Thức Giới câu hành với Xã và 
Tương Ung Trí, là có Trí Tuệ kết hợp, thường phát sanh 
lên cũng bởi do PJúc Hành. Không thể tự phát sanh lên 
nếu không có Hành làm duyên. 


194 


Năm Quả Dị Thục Sắc Giới là quả làm cho Thức 
hiện điện ở trong Cỏi Sắc Giới, được phát sanh cũng do 
Thiện Sắc Giới làm duyên, phát sanh từ Púc Hành Sắc 
Giới, thích hợp với lời dạy của Đức Phật thuyết giảng 
Diệu Pháp như sau: “72zsseva rùpà -vacarakusalassa” 
khi hành giả tu tiến Thiện Thiền Sắc Giới và Thiển 
không bị tiêu hoại thoái hóa, đến khi thân hoại mạng 
chung thì được thọ sanh về Phạm Thiên Sắc Giới. 
“Ƒ;vicceva kàmehi” bậc Sa Môn tu tiễn từ Sơ Tì hiển, 
Nhị Thiền, Tam Thiên, Tứ Thiển, Ngũ Thiền với Tâm 
tĩnh lặng, xa lìa Bắt Thiện Pháp và các Thiên đó không 
bị tiêu hoại, khi thọ mạng diệt thì được phát sanh về 
Phạm Thiên Sắc Giới, và Thiện Sắc Giới đó cũng tương 
tự với Thiện Dục Giới, là được tính hành vào trong 
Phúc Hành ”. 


Thiện Dục Giới được phát sanh theo Nhãn Môn, có 
Cảnh Sắc làm đối tượng, phát sanh từ Nhãn Thanh 
Triệt, là người được thấy Đức Phật, Pháp, Tăng, với tâm 
tín thành quy ngưỡng, xác định một cách tận cùng của 
đức tin chỉ là được thấy lễ vật cúng đường, được thấy 
người cúng đường đến Đức Phật, Pháp, Tăng và có Tâm 
tín thành với đức tin, thì cũng được tính vào trong Thiện 
Dục Giới. 

Thiện Dục Giới được phát sanh theo Nhĩ Môn, có 
Cảnh Thinh làm đối tượng, phát sanh từ Nhĩ Thanh 


195 


Triệt, là được nghe âm thanh hiện bày và phát âm lời 
nói không tìm thấy một điều tội tỐi. 

Thiện Dục Giới được phát sanh theo Tỷ Môn, có 
Cảnh Khí làm đối tượng, phát sanh từ Tỷ Thanh Triệt, 
là người được ngữi hương thơm ở các lễ vật và có tâm 
kết hợp với đức tin tín ngưỡng sự việc thành tín khi thấy 
người thực hiện, tức thời phát tâm hoan hỷ vui thích 
theo với đức tin, và như thế cũng được xếp vào Thiện 
Dục GIới. 

Thiện Dục Giới được phát sanh theo Thiệt Môn, có 
Cảnh Vị làm đối tượng, phát sanh từ Thiệt Thanh Triệt, 
là người được nếm thưởng thức các vị và xác định trong 
tâm rằng các vị của hoa quả và của tất cả vật thực này 
có vị tốt đẹp, có mỹ vị, thích hợp cho sự cúng đường 
đến chư tỳ khưu Tăng, làm thành tư lương để được thọ 
dụng trong kiếp vị lai, làm thành thực phẩm để dành 
trên đường đi đến Níp Bàn, và như thế cũng được xếp 
vào Thiện Dục Giới. 

Thiện Dục Giới được phát sanh theo Thân Môn, có 
Cảnh Xúc làm đối tượng, phát sanh từ Thân Thanh 
Triệt, là người có sự đụng chạm vào các sự vật với sắc 
thân như là y phục và nệm gối, có tâm thành tín SUY 
nghĩ tất cả các sự vật này được thực hiện việc xã thí 
cúng dường thì sẽ có được nhiều quả phước báu, và như 
thế cũng được xếp vào Thiện Dục Giới. 

Bậc trí tuệ nên hiểu biết về cả ba loại Thiện Dục 
Giới, Thiện Sắc Giới và Thiện Vô Sắc Giới thường làm 


196 


cho 7c được thiết lập trong Thiện Thú, là Nhân Thiện 
Thú và Thiên Thiện Thú theo phạm vị của thực tính 
pháp. 

Với nhân như thế, Đắng Thập Lực có lời khải thuyết 
Diệu Pháp: “Sankhàrà paccavà vinnànam- Thức phát 
sanh do Hành làm duyên ””. 


Thức phát sanh từ Phi Phúc Hành, là Thức được phát 
sanh gồm có 7 loại Tâm Dị Thục Quả, là Ngũ Thức 
gồm: 1/ Nhãn Thức, 2/ Nhĩ Thức, 3/ Tỷ Thức, 4/ Thiệt 
Thức, 5/ Thân Thức, cùng với một Ý Giới và một Ý 
Thức Giới, kết hợp lại thành 7 lọai. 

Cả 7 loại 7»ức này, là thành quả của Bất Thiện, 
thích hợp trỗổ sanh quả khổ đau, dẫn đi vào trong Tứ 
Khổ Thú. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết cả 7 Thức 
này phát sanh do bởi Ph¿ Phúc Hành làm duyên, là do 
có Hành làm duyên. 


“Tatha akusalavpàkàya” qua cả hai Tư là Tư 
Thiện và Tư Bắt Thiện, với Tư Bắt Thiện loại Ý Thức 
Vô Nhân thường dắt dẫn chúng sanh đi tái tục vào Tứ 
Khô Thú. 

Quả của Thiện loại Ý Thức Vô Nhân, nếu có được 
tái tục trong Cỏi Nhân Loại, và nếu có được sắc nhân 
thân thì cũng không có đầy đủ sắc thần kinh, là phải bị 


mù mặt khi vừa mới sanh, bị tai điêc hoặc bị bại xuội, 
què quặc, hoặc gù lưng khi vừa mới sanh. 


“Aihahi sahetukamahàvinàkehi” người có được 
thực hiện nhiều Thiện Sự với 8 Tâm Thiện Dục Giới 
Hữu Nhân thường cho quả đi tái tục trong Cỏi Nhân 
Loại và Thiên Dục Giới. 

Thiện Sắc Giới cho tái tục trong Cỏi Phạm Thiên 
Sắc Giới. Thiện Vô Sắc Giới cho tái tục trong bốn Cỏi 
Phạm Thiên Vô Sắc Giới. Tất cả Quả Dị Thục Thiện 
thường cho tái tục theo từng thể loại sai khác nhau. 


“Sankhepafo pana” trình bày một cách tóm lược, 
theo lệ thường có 3 Cảnh hiện bày trong lúc cận tử lâm 
chung, là: 1/ Cảnh Nghiệp, 2/ Cảnh Nghiệp Tướng, 3/ 
Cảnh Thú Tướng, đó là 3 loại Cảnh thường hiện bày 
trước thời gian tái tục. 

Cảnh Nghiệp, là Tư Thiện và Bất Thiện mà chúng 
sanh đã tạo tác. 

Cảnh Nghiệp Tướng, là hành động nghiệp báo đã 
thực hiện cho thành Cảnh. 

Cảnh Thú Tướng, là việc thực hiện Thiện Nghiệp và 
Bất Thiện Nghiệp cho thành Cảnh trong thời cận tử hoại 
diệt ngũ uân. Thực hiện việc Thiện hoặc là việc Bất 
Thiện, tạo tác bất luận loại Nghiệp nào để tích lũy và 
nghĩ tưởng đến loại Nghiệp đó thì thường đắt dẫn đi tái 
tục thích hợp. Nếu nghĩ tưởng đến Nghiệp Bất Thiện 


198 


thì sẽ đẫn đến Khổ Thú. Nếu nghĩ tưởng đến Nghiệp 
Thiện thì sẽ dẫn đến Thiện Thú. 

Một trường hợp khác, khi sắp tiêu hoại ngũ uấn, 
Tâm Thức lại nghĩ tưởng đến việc đã có tạo tác Nghiệp 
Thiện và Bất Thiện thì thường đắt dẫn đi đến Khổ Thú 
và Thiện Thú. Chính loại Nghiệp này được gọi là 
Nghiệp Tướng, là Nghiệp thành nhân sẽ cho đi tái tục. 

“Àganfvà upatthàti” khi Nghiệp này đến hiện bày, 
nếu Nghiệp Tướng là Cảnh Thiện thì sẽ được phát sanh 
đến Thiên Giới, nếu Nghiệp Tướng là Cảnh Bất Thiện 
thì sẽ phát sanh vào Tứ Khổ Thú. 

Nhà chú giải có đề cập đến phần Thiện Nghiệp 
Tướng cho hiện bày, là việc tâm thức nghĩ tưởng trong 
thời sắp hoại điệt ngũ uân và cho phát sanh về Thiên 
Giới, như tích truyện của người gia trưởng có tên gọi 
Œopakasìvafì với nội dung như sau: 

“Có một gia trưởng với tên gọi Gopakasìvalì, nhà ở 
gân đại tịnh xá Tàlapitthi -ka, có tâm thành tín kiến tạo 
bảo tháp trong đại tịnh xá. Vào thời gian cuối của cuộc 
đời, gia trưởng phát sanh bệnh trầm trọng, dẫn đến cận 
tử lâm chung trên giường, không có khả năng đứng đậy 
nồi, và trong giây phút đó, bảo tháp do gia trưởng đã 
có kiến tạo lại đến hiện bày ở ngay trước mắt của 
Gopakasìval, tức thời lấy đó làm Cảnh Nghiệp Tướng. 
Khi chấm dứt sanh mạng thì liền được phát sanh về 
Thiên Giới ”. 


199 


Khi người sắp phải chấm dứt sanh mạng trong trú xứ 
nào thì thường có 3 loại Cảnh trên đến hiện bày trong 
thời lúc đó, ví như người bước đi phía trước và có người 
đi phía sau chém cái đầu người đang đi phía trước vậy. 


Một trường hợp khác, cũng có khi có người đến 
chém cái đầu người đang nằm ngủ với thanh gươm sắc 
bén, và đôi khi quăng cho chìm vào trong bể nước. Như 
thế, nên hiểu biết là thường luôn có Cảnh đến hiện bày, 
hoặc là Cảnh Nghiệp, hoặc là Cảnh Nghiệp Tướng. 

Cảnh Thú Tướng, là sanh thú hiện bày, là Thiên Giới 
hoặc là Địa Ngục đến hiện bày qua Ý Môn. Đôi khi 
Cảnh Địa Ngục đến hiện bày, đôi khi Cảnh Nhân Loại 
đến hiện bày và cũng có đôi khi là Cảnh Thiên Giới đến 
hiện bày, duyên theo Nghiệp đã tạo tác một cách thích 
hợp. 

“Nirpe upaffhahanfe” Cảnh Địa Ngục hiện bày như 
thê hiện nồi đồng sôi (lohakumbhi) là Cảnh Thú Tướng 
sẽ cho đi đến Địa Ngục tuần tự nối tiếp theo kiếp sống. 
Cảnh Nhân Loại hiện bày với khả Tăng cho thấy bụng 
của người Mẹ, xe cộ hoặc vải dệt bằng lông thú, và như 
thế gọi là Cảnh Thú Tướng sẽ làm cho chúng sanh đi tái 
tục vào Cỏi Nhân Loại. 

“Devaloke upatthahante” Cảnh Thiên Giới thường 
hiện bày như là cho thấy cung điện và các cây cảnh xinh 
đẹp. 


200 


Cuối cùng, một cách xác thực là Cảnh Thú Tướng 
đến hiện bày được gọi là PJúe Hành làm đuyên cho 
Thức. Với nhân như thế, bậc Thầy Giáo Chủ có lời khải 
thuyết là 7Zành làm duyên cho 7Jz⁄c, như đã được giảng 
giải ở phần trên. 


$.. Vinnànag paccavà nàmarupanidldesa —- Thức làm 
duyên Danh Sắc xiên mình 
“Vimnàna paccayà nừmarùpaniddese desenabhedato 
bhavàdisu pavaftito sangahà paccayanavà vinnàtabbo 
vimicchayofi ”. 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiếp theo trong 
Pháp Liên Quan Tương Sinh thuộc phần đuyên thứ ba, 
có nội dung là Danh và Sắc phát sanh do 7c làm 
duyên, được tiến hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác 
bộ Kinh này có lời đề cập là “ƒimàna paccayà 
nàmarùpaniddese”, và tuần tự sẽ trình bày về câu Tức 
làm duyên cho phát sanh Danh Sắc. 

Có lời vấn hỏi như sau: “N?ư thế nào gọi là Danh, 
như thế nào gọi là Sắc?Gọi là Danh do nương vào 
trường hợp nhân quả như thế nào, và ở thể loại sự việc 
nào? Gọi là Sắc do nương vào trường hợp nhân quả 
như thế nào, và ở thể loại sự việc nào?” 

Có lời giải thích rằng: “Gọi là Danh, vì lẽ dắt dẫn 
các Tâm Thức đi loanh quanh trong vòng luân hồi và 
cho thọ sanh trong Tứ Sản Địa, Ngũ Thú và bảy Trúủ Xứ 
của chúng sanh ”. 

201 


Tứ Sản Địa là noãn sanh sản địa, thai sanh sản địa, 
thấp sanh sản địa và hóa sanh sản địa. 

Noãn sanh sản địa tức là chúng sanh nương sanh từ 
một trái trứng, như các chúng sanh có kiếp sống của 
loài chim muông. 

Thai sanh sản địa là chúng sanh nương sanh từ bụng 
của một người Mẹ, như các chúng sanh sanh trong Cỏi 
Nhân Loại. 

Thấp sanh sản địa là chúng sanh nương sanh từ nơi 
âm thấp, như ở bủn sình hoặc ở mồ hôi nhơ nhớp sanh 
khởi lên. 

Hóa sanh sản địa là chúng sanh được sanh ra không 
từ nơi người Cha và Mẹ, tự sanh lên theo lẽ thường 
nhiên, bởi do quả Phước báu (Chư Thiên) hoặc quả Tội 
Lỗi (Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula). 


Với thai sanh sản địa, ý chỉ chúng sanh nằm ở trong 
bụng của người Mẹ, là Nhân Loại và tất cả chúng sanh 
ngoại trừ Chư Thiên. 

Với noãn sanh sản địa là sanh từ trái trứng, như là 
loài chim muông, nhân loại, cá, rùa,v.v. Nhân loại như 
là vị đại trưởng lão là con trai của nàng Kinarì (Kim Xi 
Điểu — đầu người mình chim). 

Với thấp sanh sản địa thường phát sanh đến chúng 
sanh như 500 vị Phật Độc Giác là em trai của VỊ 
Mahàpaduma, Paccekabođli là hoàng nhi của đức vua 
Bàrànagi. 


202 


Với hóa sanh sản địa có chung trong tất cả chúng 
sanh địa ngục, nhân loại và chư thiên. Việc chúng sanh 
phát sanh trong địa ngục và hàng ngạ quý là tự phát 
sanh lên không nương vào một người Cha và người Mẹ, 
với năng lực của Nghiệp Bắt Thiện mà phát sanh. 

Nhân loại được sanh trong hóa sanh sản địa như vị 
bà la môn okkharasàfiya được sanh trong một bông 
sen nơi hồ hoa sen Pokkaranì, nàng Accapàlì được 
sanh ra từ một nhánh cây xoài và tất cả Chư Thiên được 
sanh làm Mộc Thần, chư thiên bậc thấp, chư thiên hư 
không, và các chư thiên trong Cỏi Tứ Đại Thiên Vương, 
đều phát sanh trong hóa sanh sản địa, bởi do tích trữ 
nhân Thiện mà mình đã tạo ra “ð2z/2vakusalena” do 
việc thiện có năng lực làm cho phát sanh thành chư 
thiên. 

“Yàvabrahmaparisajjà” tất cả Chúng Phạm Thiên 
sanh khởi trong Cỏi Phạm Thiên, được hạn định từ 
Phạm Chúng Thiên khởi lên đều được gọi là hóa sanh 
sản địa. 

Tất cả chúng sanh đi thọ sanh trong cả Tứ Sản Địa 
này, gọi là Tức làm duyên cho Danh và Danh thường 
dắt đẫn chúng sanh cho đi thọ sanh trong cả Tứ Sản Địa 
này. 

Danh được dịch là “đắt dẫn đi” tức là chúng sanh được 
đắt dẫn đi trong Ngũ Thú, là Địa Ngục Thú, Ngạ Quỷ 
Thú, Bàng Sanh Thú, Nhân Loại Thú và Thiên Thú. 


203 


Cả ba trường hợp là Địa Ngục Thú, Ngạ Quỷ Thú và 
Bàng Sanh Thú, là quả phát sanh do từ Nghiệp Bất 
Thiện dắt dẫn đi. 

Nhân Loại Thú có cả hai loại là Thiện Thú và Khô 
Thú, thường được kết hợp với quả từ Nghiệp Thiện và 
Bất Thiện. Với Thiện Nhân Thú thì người sống trong 
Cỏi Nhân Loại này được an vui viên mãn với tài sản 
đầy đủ bạc vàng ngọc quý, v.v. Với Khổ Nhân Thú thì 
người sống trong thế gian này không được an vui, có sự 
khổ đau hiện tiền, nhìn thấy nhân sẽ cho thọ lãnh nhiều 
trường hợp khổ thọ sai khác nhau, sẽ còn loanh quanh 
trong vòng luân hỏi, không thể nào vượt thoát khỏi sanh 
khổ, bệnh khổ, già khổ, và chết khổ. 

Danh được dịch là “đắt dẫn đi” trong các Thú, như 
năm loại Thú vừa kế trên, hoặc Dan” được dịch là “đế 
dân đi” trong bảy trú xứ của chúng sanh. Với nhân như 
thế, mới bảo rằng Danh tức là hành động của việc dắt 
dẫn đi. 

Sắc có thực tính là phát sanh và tiêu hoại đi, như đã 
được trình bày trong phần Sắc Uẩn của Uẩn Phân Tích. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết VIỆC giảng giải về Danh và 
Sắc là trước tiên phân tích ra theo phần thuyết giảng và 
huân tập hiện hành trong kiếp sống, với mục đích là đề 
cập phần tổng hợp và phán đoán theo Duyên, là sẽ phán 
quyết theo sự phân tích. 


204 


Việc giảng giải về Sắc, là bốn Sắc Đại Hiển và hai 
mươi bốn Sắc Y Sinh là những Sắc nương nhờ vào bốn 
Sắc Đại Hiển. 

Trong bộ kinh này, một cách xác thực, có trình bày 
đến Thọ, Tưởng, Tư, Xúc và Tác Ý. Sự việc thọ lãnh 
Cảnh chính là 7»o và cũng là sự việc xác định hiểu biết. 
Tự là suy nghĩ về Cảnh và X⁄c là hành động xúc chạm 
vào Cảnh và xác định trong Tâm, được gọi là Danh. 
Trong từ ngữ Dan”, hiện bày ba Uấn, gồm có Thọ Uần, 
Tưởng Uẫn và Hành Uấn, và cả ba Uần này được gọi là 
Danh, vì cả ba Uẫn này không có Sắc. 


Bậc trí tuệ nên hiểu biết theo phần trình bày như 
sau: “Nàma 1u2paƒjafi” Danh sẽ được phất sanh do Thức 
làm duyên, nương vào 77c được tạo dựng lên. Cũng 
tương tự như thế, Sắc sẽ phát sanh lên cũng do nương 
vào Danh, nương vào Danh được hiện bày. Với nhân 
như thế, cả hai Danh và Sắc, được phát sanh lên là đo 
nương vào 77c làm duyên, do 7c làm duyên cho 
sanh khởi Danh và Sắc. 

Danh gồm có ba Uẫn là Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn và 
Hành Uẩn, vì cả ba Uẫn này không có Sắc. Với nhân 
nào, 7c là phần không có Sắc mà lại không được tính 
vào trong Danh? 

Có lời giải thích rằng: “không có tính Thức vào trong 
Danh vì lẽ cả ba Uẩn có hành động cùng phát sanh 
chung với Thức, và do Thức làm duyên mới phát sanh ”. 


205 


Với nhân như thế, mới không gọi 7#⁄c vào trong phần 
Đanh, và việc sẽ gọi Thức là Danh quả thật sa1 lầm, vì 
không phải như thế, có sự giải thích cả hai Danh và Sắc 
thường có 7c làm duyên. 

Với Thức, nêu là Bất Thiện thì sẽ dắt dẫn chúng sanh 
đi đến Khổ Thú, nếu là Thiện thì sẽ dẫn đến Thiện Thú. 
Nếu là Thức Thiện thì thường có sắc thân xinh đẹp. Với 
nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết về ý chính của 
Thức làm duyên cho Danh và Sắc. 

Với Thức Bát Thiện dắt dẫn chúng sanh đi đến Khổ 
Thú, như có mộ/ cận sự nam là một vị đại giảng thuyết 
(mahàvacaka) tu tập Sa Môn Pháp rất lâu dài, ước 
chừng được 50 năm, nhưng không đắc được Đạo Quả. 

“Aniyyànikam eva buddhasàsanam `” vị cận sự nam 
đại giảng thuyết này, trước kia có Tâm Thức Thiện mới 
tu học được Sa Môn Pháp, 

“Pacchàvippatisàrì” nhưng về sau, Tâm Thức trở 
thành Bắt Thiện, với suy nghĩ rằng “Giáo Pháp của 
Đáng Thập Lực không có được Pháp cao siêu, là Giáo 
Pháp không có dân chúng sanh ra khỏi luân hồi, nếu 
nhự quả thật có dẫn đắt chúng sanh ra khỏi vòng luân 
hồi thì bẩn đạo cũng đã được thành đạt Thánh Đạo và 
Thánh Quả”. 

Khi khởi sanh Tâm Bắt Thiện như thế, liền từ bỏ tắt 
cả và không còn muốn thực hiện một sự việc nào. Đến 
khi thân hoại mạng chung, vị cận sự nam này ẩi tái tục 


206 


thành một cá xấu to lớn nằm ở ngay trên đường lộ cạnh 
bờ hồ ven bìa rừng, có sắc thân xấu xí ghê sợ. 

Với Thức Bất Thiện dẫn đi tái tục trong sản địa của 
loài bàng sanh có thân hình hiện bày phù hợp với việc 
Bắt Thiện mà mình đã thực hiện tích lũy. Khi Thức ở 
trong sản địa bàng sanh, Danh Sắc cũng là loại Danh 
Sắc cúa chúng sanh bàng sanh”. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết rằng Thức 
làm duyên cho Danh và Sắc phát sanh”. 


Một trường hợp khác, gọi là 7hức làm duyên cho 
Danh và Sắc, nêu là Thức Bất Thiện cũng làm duyên 
đối với Sắc. Nếu là Tức Thiện, là người thực hiện việc 
Thiện cũng nương vào Tức. Nếu với Thức điên đảo thì 
không thể thực hiện việc Thiện được, chỉ khi nào là 
Thức Thiện thì mới thực hiện việc Thiện được. Khi đã 
được thực hiện việc Thiện thì cũng được dẫn dắt đi tái 
tục sanh về Thiên Giới, cả hai Danh và Sắc cũng huân 
tập hiện hành theo 77c cùng với trạng thái trở thành 
hoan hỷ duyệt ý. 

Tất cả được hiện hành như thế cũng do nương vào 
Thức, được so sánh ví như ngạ quỷ phát sanh trong 
hàng ngạ quỷ, về sau có sự hoan hỷ vui thích thọ lãnh 
phần thiện phước của thân bằng quyến thuộc đã hồi 
hướng truyền rãi ra cho thì có được thân hình của chư 
thiên, có thiên sắc với hào quang tỏa sáng châu thân rất 
là thỏa thích. Với 7Zzc 7ện sanh trong bậc 7iên Dục 


207 


Giới nào cũng luôn có Danh Sắc huân tập hiện hành 
theo mãnh lực của Tức. 

Với nhân như thế, mới bảo tằng Danh và Sắc có 
Thức làm duyên. 


“Yam hetam pafisandhiyam” một cách xác thực, 
Thức nào hiện hành trong thời tái tục, thời bình nhựt 
(pavaffikàla) là ngay hiện tại, với Thức đó hiện hành 
_ như thế nào thì Danh Sắc cũng huân tập hiện hành theo 
như thế. Nếu 71c không hiện hữu thì Danh Sắc cũng 
không hiện hữu được, thích hợp với luồng Phật ngôn bị 
mãn thuyết giảng Diệu Pháp như sau: 

“Aciram vatayam kàyo” thân này sẽ không thể nào 
hiện hữu với thời gian lâu dài được, rồi cũng sẽ nằm 
đài ở trên mặt đất, 

“Apetavinnàno ” thân này sẽ lìa khỏi Thức, rồi cũng 
không tìm thấy được sự lợi ích, được ví nhự khúc củi 
khô mà khúc củi khô đó cũng còn tìm thấy được sự lợi 
ích, 

“Kattham ” như sẽ được dùng trong mộc gia dụng và 
xa cụ, xe cô và tất cả đô phụ tùng, 

“Bhatfapacana kammam kàtum sakkhissanti” cũng 
có khi dùng làm củi và đùng trong việc nấu nướng, làm 
cho các thức ăn bồ dưỡng cho được thành tựu. Với cây 
đã uốn cong thì người cũng có được sự lợi ích ở phân 
uốn cong theo như điều mong muốn, nếu với cây ngay 
thắng cũng có được sự lợi ích theo sở nguyện. Với cự 


208 


khô, mục nát, uốn cong cũng vẫn không tuyệt đối là vứt 
bỏ hết, vẫn làm cho thành tựu điều lợi ích cho nhân 
loại. 

Còn sắc thân của chúng sanh sẽ huân tập hiện hành 
do nương vào Thức. 

“Apetavinnàno” nếu lìa khỏi Thức đi rồi thì cũng 
không tìm thấy một điều lợi ích nào cả. Nếu đã không 
còn Nhãn Thức thì không còn nhìn thấy một sự vật nào. 
Nếu không còn Nhĩ Thức thì cũng không được nghe một 
âm thanh nào. Nếu không còn Tỷ Thức thì cũng không 
được ngữi mùi hơi thơm thúi. Nếu không còn Thiệt Thức 
thì cũng không được nếm thưởng thức các hương vị. 
Nếu Thân Thức không có thì cũng không có thể hiểu 
biết được việc xúc chạm cứng hoặc mễm, nóng hoặc 
lạnh. Nếu như không có Ý Thức thì không thể nào có sự 
suy nghĩ, không hiểu biết theo Ý sở nguyện ”. 

Do vậy, bậc trí tuệ nên quán xét về sắc thân theo 
Tam Tướng rằng: “Nếu như Thức không còn hiện hữu 
trong Ngũ Uẩn này, lìa khỏi Thức rồi thì cũng không 
thể tìm kiếm thực thể chỉ là cở chừng một sự vật được. 
Việc huân tập hiện hành cũng do nương vào Thức, và 
Thức sắp đặt trong chỗ nào thì cũng được hiện hữu 
trong chỗ đó ”. 

Với nhân như thế, Đẳng Giáo Chủ phát khởi khải 
thuyết Diệu Pháp rằng: 

“Danh Sắc có Thức làm duyên”, được tính vào trong 
Pháp Liên Quan Tương Sinh có được nội dung như trên. 


209 


4.. Nàmaruùpa paccayà salàyatfananiddesa - Danh Sắc 
làm duyên Lục Xứ xiễn mình 
“Nàmam khandhatayam rùpambhùtavathadikam 


matam katekasesan tantassa tàdisasseva paccayayoti ”. 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiếp theo trong 
Pháp Liên Quan Tương Sinh thuộc phần duyên thứ tư, 
có nội dung là Danh Sắc làm duyên Lục Xứ, được tiễn 
hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ Kinh này có 
lời đề cập là “J4àni ananfaram ”, và tuần tự sẽ giải thích 
trong phần /c Xứ xiển minh, là tiếp theo sẽ trình bày 
việc Lực Xứ phát sanh do Dan? Sắc làm duyên. Danh ý 
chỉ tổng hợp các Uẩn, gồm có Thọ Uẫn, Tưởng Uẫn, 
Hành Uấn. Sắc ý chỉ về bốn Sắc Đại Hiển và hai mươi 
bốn Sắc Y Sinh. 


Lục Xứ là sáu loại xứ thường có Sắc làm đuyên, tức 
là Lực Xứ sẽ được phát sanh bởi do Danh Sắc làm 
duyên. Nếu không có Danh Sắc làm đuyên thì Lục Xứ 
cũng không có thể phát sanh. 

Như thế “7asseva paccayà” cả hai Danh và Sắc làm 
đuyên cho cả Lục Xứ. 


Có lời của nhà chú giải nói Đức Phật khái thuyết cả 
Lục Xứ là bao gồm cả Xứ nội phần và ngoại phần, 
không thể chỉ có riêng phần của Lực Xứ nội phần, và 
phải có kết hợp với cả Lực Xứ ngoại phần. Việc thuyết 

210 


giảng U„c Xứ là thực hiện cho thành ekøsesa giảm ổi 
một từ ngữ, chỉ giữ lấy một từ ngữ, với lúc ban đầu có 
cả hai từ ngữ, và chỉ còn sa/àyafana dịch là Lục Xứ. 

“Paccayabhùtam nàmarùpam” Danh và Sắc làm 
duyên cho cả Lục Xứ là nhần đầu tiên, sau đó Lực Xứ 
nội phần làm duyên cho c Xứ ngoại phần. Và Lực Xứ 
nội phần đã có được giảng giải trong phần Xứ Phản 
Tịch. 

“Tatha siyà katham panetam Jjànitabbam” lại có 
vấn đề hỏi là: “làm thế nào để biết được Danh và Sắc 
làm đuyên cho Lục Xứ? với trường hợp như thế nào? ”. 

Có lời giả thích như sau: “Nảàmzrùpabhàve 
bhàvato” gọi là Danh và Sắc làm duyên cho Lục Xứ vì 
khi Danh và Sắc phát sanh thì Lục Xứ mới phát sanh ”. 
Quả thật vậy, cả hai Danh và Sắc thường phát sanh lên 
trước, rồi làm duyên cho Lc Xứ thì Lục Xứ mới phát 
sanh. Và Lực Xứ không thể nào phát sanh với một 
trường hợp nào khác. 

Có ví dụ như cây cối và hoa quả “Rukkhe hi 
pathamam uppanne” một cách xác thực, loài thảo mộc 
thường phát sanh lên trước, khi đã hình thành thân cây 
rồi tiếp theo sau, sanh ra lá ra quả, hoa quả thường trổ 
sanh tương xứng với loại cây và như thế loại cây làm 
duyên cho phát sanh hoa quả. So sánh tương tự, cả hai 
Danh và Sắc thường phát sanh trước rồi làm duyên cho 
Lục Xứ phát sanh sau. 


211 


“Tam aVakaimsafo ” Danh và Sắc nếu tính theo sự 
nâng lên và hạ xuống, thì Danj thường làm duyên trong 
Cỏi Vô Sắc Giới, làm duyên trong việc tái tục và việc 
huân tập hiện hành cho đến hết Thiện Nghiệp là thọ 
mạng diệt sẽ rời khỏi Cỏi Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

Có lời vấn hỏi rằng “Ka(ham jànitabbam” với lời nói 
“Danh làm duyên cho Xứ trong Cỏi Trời Phạm Thiên 
Vô Sắc ”, vậy với trường hợp nào đề nhận biết được? 

Có lời giải thích như sau: “Danh và Sắc làm duyên 
trong Cỏi Phạm Thiên Vô Sắc Giới, là Danh làm Cầu 
Sanh Duyên, cùng phát sanh lên làm duyên, với “ldha 
arlpa -ÿJhànam bhàvento "khi hành giả tu tiến Thiền Vô 
Sắc Giới, và không bị hư hoại tầng Thiên đã chứng đắc 
khi thọ mạng điệt ngũ uấn, vừa chấm đút sanh mạng 
liền được thọ sanh về cung trời Phạm Thiên trong Cỏi 
Phạm Thiên Vô Sắc Giới, goi là bậc Phạm Thiên Vô 
Sắc. Với nhân nhự thể, mới bảo răng Danh làm Câu 
Sanh Duyên đối với Xứ”. 


Một trường hợp nữa, Danh làm Hồ Tì ương Duyên 
trong Cỏi Phạm Thiên Vô Sắc Giới, tức là khi được 
sanh làm vị Trời Phạm Thiên Vô Sắc ở tầng nào thì 
Đanh cùng phát sanh đến vị Trời Phạm Thiên đó. 

Một trường hợp nữa, gọi là Danh làm duyên trong 
Cói Phạm Thiên Vô Sắc Giới, với năng lực của Y C?ỉ 
Duyên, Tương Ứng Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên. 


212 


Danh làm Y Chỉ Duyên cho Xứ, tức là làm duyên với 
năng lực làm thành chỗ nương tựa. 

Danh làm Tương Ung Duyên cho Xứ, tức là làm 
đuyên với năng lực cùng hòa trộn chung nhau với Xứ. 

Danh làm DỊ Thục Quả Duyên cho Xứ, tức là làm 
duyên với năng lực cho làm thành tựu quả, làm thành vị 
Trời Phạm Thiên Vô Sắc. 

Danh làm Hiện Hữu Duyên cho Xứ, tức là làm duyên 
với năng lực Danh phát sanh hiện hữu trong vị Trời 
Phạm Thiên Vô Sắc. 

Danh làm Bất Ly Duyên cho Xứ, tức là làm duyên 
với năng lực không xa lìa khỏi Xứ, Danh có trong chỗ 
nào thì Xứ có trong nơi đó. 

Bậc trí tuệ nên hiểu biết là trong bốn tầng Trời Phạm 
Thiên Vô Sắc Giới, một cách xác thực là không có Sắc 
Pháp, không thể thành vật thể loại Sắc nào, cho dù chỉ 
là một hình thức thì hình thức đó cũng tính vào trong 
Xứ, Danh làm duyên cho Xư. 

Với nhân như thế, mới nói rằng Danh làm Câu Sanh 
Duyên, là đồng cùng sanh chung với Xứ, Danh làm 
đuyên cho Xứ. 


“Annathàpi paccayo hoti” Danh làm duyên cho Xứ 
cũng có trong những trường hợp khác, tuy nhiên tại đây 
chỉ xin trình bày về khả năng của Danh làm duyên trong 
Cỏi Trời Phạm Thiên Vô Sắc. 


213 


Cũng như thế, trong 16 tầng Trời Sắc Giới, cả hai 
Danh và Sắc làm duyên cho Xứ, là hành giả tu tiến 
Thiền Chỉ trong Cỏi Nhân Loại, khi thân hoại mạng 
chung thì được thọ sanh về Cỏi Trời Phạm Thiên Sắc 
Giới, như Cỏi Phạm Chúng Thiên cùng kết hợp với ba 
loại Xứ là Nhãn Xứ, v.v. gọi là vị Trời Phạm Thiên. 

Với nhân như thế, mới bảo rằng Danh và Sắc làm 
đuyên trong Phạm Thiên Sắc Giới. Tại đây, Sắc ý chỉ 
sắc của Phạm Thiên. Cả hai loại Danh và Sắc làm đuyên 
cho sanh Xứ, Xứ có Danh và Sắc làm duyên. 


Tất cả chúng sanh sẽ thọ sanh trong Cỏi nào đều có 
Danh làm đuyên với Xứ tại nơi đó, tuy nhiên có đôi khi 
có sự sai khác nhau, là đôi khi không có đủ phần Danh, 
tức là đôi khi chỉ có Thọ, chỉ có Tưởng, chỉ có Hành, 
đôi khi chỉ có hai loại, đôi khi có đủ cả ba loại là Thọ, 
Tưởng, Hành như chúng sanh ở cỏi Nhân Loại. 

Chư Thiên ở trong 6 Cỏi Trời Dục Giới cũng tương 
tự với Cỏi Nhân Loại, nhưng ở Cỏi Trời Phạm Thiên thì 
chỉ có hai loại, là Tưởng và Hành, không có Thọ vì có 
Pháp Hỷ làm vật thực, không còn hiểu biết bất luận 
trường hợp nào về các vị mặn, ngọt, chua cay, cũng 
không còn thọ hưởng các Cảnh Sắc, Thinh, Khí, VỊ, 
Xúc. 

Tại Phạm Thiên Sắc Giới chỉ còn thọ hưởng duy 
nhất là Cảnh Pháp, tuy nhiên vẫn gọi là có Danh và Sắc 


214 


làm duyên cho hết tất cả vì Tưởng Uẩn được tính vào 
trong phần Dan. 


Trong bộ Chú Giải Vô Tỷ Pháp Phân Cấp 
(Abhidhamnabhàjanìya) là phân tách theo Tạng Vô Tỷ 
Pháp thì nhận định là Danh làm duyên đối với Xứ gọi là 
Danh và Sắc làm duyên đối với Xứ thuộc Sắc Giới, sẽ 
không thể nào tự hướng theo cá nhân để cho được thấy. 

“Swffanfanayena api” nhận định theo phần Tạng 
Kinh có dẫn chứng trình bày cho thấy Danh và Sắc làm 
đuyên, được phát sanh làm vị Trời Phạm Thiên. Danh 
và Sắc làm duyên đối với Xứ trong Phạm Thiên Sắc 
Giới, ví như một vị Phạm Thiên là người bạn của 
Bàhia, trong thời Phật Pháp của chúng ta. VỊ Phạm 
Thiên là người bạn của 8àZiy»z cùng có một đời sống 
Phạm Hạnh với nhau kế từ Giáo Pháp của bậc Chánh 
Đẳng Giác Kassapa, có nội dung như sau: 

“Pubbe kira” như vậy được nghe, vào thời lỳ Giáo 
Pháp của bậc Thầy Giáo Chủ Kassapa đang đến thời kỳ 
sắp hoại diệt, tắt cả chư fÈ khưu và sadi thực hành sai 
phạm với lời dạy của Đức Phật, vi phạm rất nhiều điều 
luật (sikkhàpada) mà Đúc Phật Kassapa đã cẩm chế 
định đặt, luôn cả chà đạp những lời Phật đã dạy. 

“Safa bhikkhù samvegappaHà” có chư tÈ khưu 
khoảng chừng bảy vị, thấy hiện bày nhân như thế, đồng 
cùng kết hợp với sự trắc ấn động tâm và cùng nhau bàn 
tính: 


215 


“Giáo Pháp của bậc Chánh Đẳng Giác gân sắp tiêu 
hoại, quả thật thích hợp cho chúng ta đi tìm kiếm chỗ 
nương nhờ đặng thực hành sự nỗ lực chuyên cân, cho 
kịp Giáo Pháp chưa đến kỳ hoại diệt, một khi Đạo Quả 
vận còn trong thời Phật Pháp và vẫn chưa đến thời tiêu 
hoại, tất cả chứng ta cần phải ghi nhớ để nỗ lực cỗ 
gắng cho chóng đạt đến Đạo Quả”. 

Sau khi bàn tính với nhau như vậy, cả báy vị tò khưu 
cùng dẫn nhau đi đến đảnh lễ T, háp Vàng có chứa đựng 
Ngoc Xá Lợi của Đẳng Chí Tôn hộ trì thể gian có danh 
xưng là Kassapa, cùng nhau bày tỏ lòng trí kính đánh lễ 
và sau đó rời khỏi bảo tháp, cùng nhau đi về hướng 
rừng già, đến một trái núi ở trong khoảng giữa rừng 
cây vừa thích hợp cho nương nhờ để thành tựu Sa Môn 
Pháp. Được đón nhận điểu kiện thuận lợi, cả bảy vị tỳ 
khưu cùng nhau phát nguyỆn: 

“Tất cả Chúng ta sẽ làm cho thành tựu Sa Môn Pháp 
tại trải núi này. Nếu một trong tất cả chứng ta đây còn 
CÓ Sự vấn vương đời sống hoặc có sự sợ hãi bố úy tử thì 
quả thật không nên đi lên trái núi này. Với người nào 
không có sự vấn vương đối với mạng sống thì hãy nên 
đi”. 

Cả bảy vị tỳ khưu này đông cùng thực hiện một cẩu 
thang cho áp tựa vào và bắt đâu đi lên trên đỉnh múi, và 
sau đó xô đỗ cầu thang cho rới xuống trở lại mặt đất vì 
lẽ quyết định không có trở XuỐng, hạ quyết tâm cho làm 
được thành tựu Đạo Quả rồi sẽ dùng thắng trí (thần 


216 


thông) để đi trở xuống. Vừa dứt dòng suy nghĩ, tất cả 
báy vị tỳ khưu này ấi vào trung tâm của trải núi và bắt 
đâu thực hành “Chuẩn Bị Tu T ập Sa Môn Pháp” 
(Samanadhamnaparikammabhàvdanà). 

“Tesu sanghafthero ” trong tất cả bảy vị tỳ khưu này, 
vị ft khưu Trướng Lão Tăng tiễn hóa Sa Môn Pháp trải 
qua vừa trọn một đêm thì thành tựu quả vị bậc Vô Sinh 
trước tiên, và cả sản vị tỳ khưu vẫn chưa chứng đắc 
được quả vị nào đặc biệt. Vào lúc buổi sảng hiện bày, vị 
Trưởng Lão Tăng lìa khỏi đỉnh múi, bay đến ao hồ núi 
Tụ Di súc miệng đánh răng rửa mặt xong liền bay đi 
đến Bắc Lục Địa Kuru để trì bình khất thực. Sau khi 
việc khất thực vừa đủ dinh dưỡng làm cho sanh mạng 
được hiện hành, vị Trưởng lão vội quay trở lại đỉnh núi, 
đi thỉnh mời chư tỳ khưu thân hữu thực hành Phạm 
Hạnh với nhau đề được súc miệng rủa mặt đánh răng 
và thọ dụng vật khát thực. 

Cả sáu vị tỳ khưu đồng trả lời: “Bhante” kính bạch 
Tôn Giả, là người tiến hóa, tất cả chúng tôi đồng có 
một suy nghĩ gìn giữ lấy với nhau là “Yo pathamam” 
trong tất cả chúng tôi, nếu người nào được chứng đắc 
quả vị Vô Sinh thì người đó sẽ đi khất thực cho những 
người còn lại khi vân chưa được thành quả vị Vô Sinh, 

“Tena na paribhunjàma ” với nhân như thể, cả sảu 
anh em chúng tôi sẽ không thể độ vật khát thực của Tôn 
Giả đem đến được, vì chúng tôi đã có sự suy nghĩ giữ 


217 


lấy như vậy cho phù hợp với việc thọ đụng vật khát thực 
của bậc Trưởng lão, 

“Sacepi tumhe viya” nếu tất cả chứng tôi chưa có 
được thành tựu Pháp Quả cao thượng nhự Tôn Giả thì 
quyẾt sẽ không thọ dụng vật khát thực của bậc Ti rưởng 
Lão đem đến, chỉ sẽ thọ dụng vật thực do chính mình tự 
tìm ra. 

Thế là, cả sđu vị  khưu này không thọ dụng vật 
thực của vị Trưởng Lão Tăng đem đến, quay trở lại trú 
xứ của mình và nỗ lực tiễn tu làm cho thành tựu Sa Môn 
Pháp. 

Đến ngày thứ hai, vị t khưu Trưởng Lão thứ hai, là 
vị bậc kế của vị Đại Tìị rưởng Lão đấu tiên, chứng đạt 
thành tựu quả vị Bất Lai. Vào lúc trời vừa rạng đông, vị 
tb khưu Bắt Lai này cũng đï đánh răng súc miệng rửa 
mặt và đi khất thực đem về cúng dường cho năm vị tỳ 
khưu còn lại. 

Tuy nhiên cả năm vị tỳ khưu này cũng nói lên lời 
giải thích của lập nguyện ban đâu, không có thọ dụng 
vật khát thực của cả hai vị Tì trưởng Lão đem đến, và 
kiên trì chú tâm nỗ lực làm cho thành tựu Sa Môn Pháp. 

“Tesu arahattapatto ” với cả bảy vị t khưu này, ở vị 
Đại Trưởng Lão thứ nhất đã thành đạt quả VôSinh khi 
thọ mạng điệt thì Vô Dư Y Níp Bàn. Vị T rưởng Lão thứ 
hai đã thành tựu quả Bất Lai và khi thọ mạng điệt thì 
thọ sanh về Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Sắc Giới. 


218 


“lare panca” với năm vị tỳ khưu còn lại cùng là 
đạo hữu đồng Phạm Hạnh, sau bảy ngày không có thọ 
dụng vật thực thì cũng thọ mạng diệt, và được thọ sanh 
vê Thiên Giới với năng lực của việc Thiện đã có kiến 
tạo frong việc tiễn tu cho được thành tựu Sa Môn 
Pháp ”. 

(Tuy nhiên có sự hoài nghi với nhân quá như thế nào 
mà cả bảy vị tỳ khưu đồng cùng trau giồi Phạm Hạnh 
với nhau, lại không được thành tựu Đạo Quả như nhau? 

Việc không thành tựu Đạo Quả có làm cho thành tựu 
việc Thiện để cùng lìa bỏ sanh mạng chung với nhau? 

Hay là việc phát triển Sa Môn Pháp có sự sai khác 
dẫn đến không làm cho thành tựu Đạo Quả như nhau? 

Hay là chư tỳ khưu có tâm sai biệt làm cho việc tu 
tiến Sa Môn Pháp không cho thành tựu giống nhau? 

Hoặc là có vị tỳ khưu kết hợp với Tâm Thiện câu 
hành Hỷ Tương Ưng Trí hoặc là Bất Tương Ưng Trí, 
hoặc là có Tâm Thiện Vô Dẫn và Hữu Dẫn, do vậy việc 
trau giỗi tiến tu Sa Môn Pháp không dẫn đến thành tựu 
Đạo Quả như nhau? : 


Có lời giải thích về hành động của cả bảy vị tỳ khưu 
không thể có việc tiến tu Sa Môn Pháp làm cho thành 
tựu sai khác nhau. 

VỊ tỳ khưu đại trưởng lão chứng đắc quả vị Vô Sinh 
và vị trưởng lão thứ hai thành tựu quả vị Bất Lai là do 


219 


nương vào Thiện Nghiệp quá khứ quá đầy đặn với sở 
nguyện trọn vẹn một trăm ngàn đại kiếp. 

Về năm vị tỳ khưu còn lại vì vẫn chưa đủ tài sản 
nương nhờ, với nhân như thế, không thể thành tựu Đạo 
Quả trong kiếp hiện tại. 

Dẫn chứng điều tỷ dụ so sánh như một loại cây khi 
đi đến thời kỳ thích hợp mới trổ sanh ra quả cho hiện 
bày, phần hoa quả đi đến thời hạn định thì sẽ được già, 
sẽ gần chín mùi, và sẽ chín mùi. Nếu như không đến 
thời gian được già, được gần chín mùi thì không thể nào 
có việc chín mùi được. 

Cũng như thế, người có thực hiện tích lũy việc Thiện 
nhưng vẫn không có đủ chí nguyện, vẫn chưa thích hợp 
với thời kỳ chứng đắc thì cũng không thể chứng đắc 
được.Nếu không hội túc duyên chứng đắc một cách xác 
thực thì cũng sẽ sanh về Thiên Giới và Nhân Loại hết 
một trăm ngàn đại kiếp. Nếu có sở nguyện không sở cầu 
quay trở lại thì cũng thành tựu sở nguyện, duyên theo 
hạn định sắp bày duy trì chí nguyện. 

Bậc trí tuệ nên hiểu biết theo phần được giải thích 
như trên.) 

“Về năm vị t) khưu sau khi chấm đứt mạng quyền 
điệt ngũ uẩn được thọ sanh về Thiên Giới với một thời 
gian lâu dài ước chừng một thời kỳ Đức Phật. 

Khi đến thời Giáo Pháp của Đúc Phật chúng ta, cả 
năm vị Chư Thiên này cùng nhau lìa khỏi Thiên Giới và 


220 


đi tải tục ở Cỏi Nhân Loại, được sanh làm con trai 
trong các đòng họ sai khác nhau. 

Đến khi Đúc Phật thọ sanh mệnh niên linh ẩi hóa độ 
chúng sanh, 

1/ một vị Thiên Nam sanh làm đức vua Pukkusàti, 

2⁄/ một vị Thiên Nam sanh làm con trai của đại trưởng 
lão mi, có tên là Kumàrakassapa, 

3/một vị Thiên Nam sanh làm con trai nhà đấu vật tên 
là Dabba, | 

4⁄ một vị Thiên nam sanh làm thanh niên có tên gọi 
Sabhiva Paribbdajaka, 

3/ một vị Thiên Nam sanh làm thanh miên có tên gọi 
Bàhiya, là đạo hữu của vị Phạm Thiên đã chứng đắc 
quả vị Bắt Lai trong thời Giáo Pháp của bậc Chánh 
Đẳng Giác Kassapa và đang hưởng Phúc Thọ trong Cỏi 
Phạm Thiên. 

VỊ Phạm Thiên là đạo hữu của Bàhiya có Tưởng 
Uẩn và Hành Uẩn làm đuyên cho Xứ. Và sự việc Danh 
làm duyên cho phát sanh Xứ trong Cỏi Phạm Thiên như 
là người bạn của Bàhiya. 

Bàhiya là người có đây đủ Pháp Balamật dây dặn, 
tuy nhiên trong đời chưa từng dâng cúng y áo Kathina 
cúng dường đến Đức Phật, Độc Giác và chư tỳ khưu bắt 
luận vị nào. Sau khi thành tựu quả vị Vô Sinh nhưng 
bản thân vẫn còn hiện hữu thân người cận sự nam, và 
cũng không thể thành tựu quả vị Thiện Lai Tỳ Khưu. 
Ngay khi đang lang thang đi tìm kiểm y áo casa và bình 


221 


bát với lòng hoan hỷ được xuất gia trong Phật Pháp, thì 
có một Dạ Xoa hóa thân ra một bò sữa mẹ đến húc vào 
bên hông Bàhiya làm cho té xuống mặt đường lộ, chấm 
đứt sanh mạng và viên tịch Nịp Bàn ngay tại nơi 2ó, 
không hội túc duyên đề được xuất gia như sở nguyện ” 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên có tác ý khôn khéo 
để nhận biết về người không có từng xã ly cúng dường 
y áo đến Chư Tăng, ngay khi được thành tựu quả vị Vô 
Sinh lậu tận diệt cũng không có thể duy trì sanh mạng 
lâu dài vì lẽ hàng cư sĩ không thể nào duy trì ân đức 
thanh cao của bậc Vô Sinh. 

Một khi vị cư sĩ đã thành tựu bậc Vô Sinh, nếu có sở 
nguyện được tiếp tục duy trì sanh mạng ở trong Giáo 
Pháp thì cần phải xuất gia ngay trong ngày đó, và nếu 
không được xuất gia trong ngày chứng đắc Đạo Quả thì 
sẽ thích hợp cho việc viên tịch Vô Dư Y Níp Bàn. 

Sự việc được xuất gia phải do nương nhờ vào việc 
bố thí cúng dường y áo từ trong quá khứ. Nếu đã có 
từng dâng cúng bố thí y áo đến Chư Tăng thì sẽ được 
xuất gia trong kiếp hiện tại, một cách tận cùng, nếu 
không được thành quả vị Thiện Lai Tỳ Khưu thì cũng 
vẫn tìm kiếm được y áo và bình bát, và sẽ được xuất gia 
thọ Cụ Túc Giới (⁄»asamjpađà) trau giồi tiến tu Phật 
Pháp được lâu dài mãi cho đến thích hợp việc viên tịch 
Níp Bàn. 

Và cũng nên hiểu biết việc không có từng bố thí 
cúng dường y áo đến Chư tăng thì vẫn được thành tựu 


222 


quả Vô Sinh nhưng không đủ duyên để có thể xuất gia, 
vì lẽ sẽ không có thể tìm kiếm được y áo và bình bát, 
như là chàng thanh niên Bàhiya vậy. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên 
thông tuệ tốt đẹp, nếu có sở nguyện được thành tựu tục 
lệ của Chư Thánh và có sở nguyện được thành tựu quả 
Thiện Lai Tỳ Khưu thọ Cụ Túc Giới thì cũng nên thực 
hiện việc bố thí bình bát và Tam Y, sẽ làm duyên cho 
hiện bày thành Thiện Lai Tỳ Khưu thọ Cụ Túc Giới 
trong kiếp cuối cùng ngay chứng đắc tục lệ của Chư 
Thánh. 


` 


5. ,Salàydfana paccavà phassaniddesa — Lục Xi 1? làm 
duyên Xúc xiên trình 
“§aleva phassa sankhepà cakkhusamphassa àdayo 
vinnàùnamiva batftnsa vithà -rena bhavanti teti”. 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiếp theo trong 
Pháp Liên Quan Tương Sinh thuộc phần đuyên thứ năm, 
có nội dung là Xúc phát sanh do Lục Xứ làm duyên, 
được tiến hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ 
Kinh này có lời đề cập là “Saleva phassà sankhepà”, và 
tuần tự sẽ giải thích trong phần Xúc xiển mình, trình bày 
một cách tóm lược, là tất cả Xúc có sáu loại như là Nhãn 
Xúc, v.v. 

“Withàrena bhavami te” và tất cả Xúc nếu được 
trình bày theo cách giảng rộng thì có được 32 loại, 
tương tự với 7ức. 

223 


“Kim phasso katham phasso ” có lời vẫn hỏi về Xúc: 
như thế nào gọi là Xúc? Xúc là sự vật như thế nào? Xúc 
có khoảng chừng bao nhiêu? 

Có lời giải thích như sau: “PÖassafifi phasso ” hành 
động xúc chạm gọi là Xúc. Hành động xúc chạm tức là 
Nhãn Xứ đến đụng chạm với Cảnh Sắc, Nhĩ Xứ đến 
đụng chạm với Cảnh Thinh, Tỷ Xứ đến đụng chạm với 
Cảnh Khí, Thiệt Xứ đến đụng chạm với Cảnh Vị, Thân 
Xứ đến đụng chạm với Cảnh Xúc, Tâm Thức đến đụng 
chạm với Cảnh Pháp hiện bày phần đáng hiểu biết. 

Tất cả Xúe là việc xúc chạm với Cảnh sẽ được phát 
sanh cũng do nương vào cả Lc Xứ như là Nhãn Xứ 
sanh trước làm duyên, v.v. và như thế cả Lực Xúc có 
Nhãn Xúc được phát sanh. Nếu không có Nhãn Xứ thì 
không thể có Nhãn Xúc. 

Bậc trí tuệ nên hiểu biết theo như phần đã được trình 
bày ở trên. Cũng chính do như thế, tất cả Xúc như Nhãn 
Xúc và Ý Xúc là cuối cùng có nội dung tương tự với 
Nhãn Xứ làm duyên. 

“Tatràyam vibhàyanà” có lời giải thích trong phần 
Xúc xiên minh như sau: 

“Cakkhvàyatanàdìni tàva paneca ” cả Lục Xứ như có 
Nhãn Xứ thường làm duyên cho cả Lực Xúc như là 
Nhãn Xúc, có được sáu loại Duyên hiệp lực. Tức là: 

L/_ làm Y Chỉ Duyên, là trở thành nơi nương nhờ, 


224 


2/_ làm Tiền Sinh Duyên, là Xứ phát sanh lên trước rồi 

Xúc mới được phải sanh, 

3/_ làm Quyên Duyên, là Xứ làm chánh yếu chủ vị trong 

chỗ sẽ cho Xúc được phát sanh, 

4! làm Bắt Tương Ưng Duyên, là Xứ và Xúc không có 

được cùng hòa hợp chung nhau, 

5 làm Hiện Hữu Duyên, là khi Xứ hiện hữu thì Xúc 

hiện hữu, 

6/ làm Bắt Ly Duyên, là Xứ và Xúc không xa lìa nhau. 
Với trường hợp Xứ sanh trong chỗ nào thì Xúc cũng 

sanh trong chỗ đó. Vậy thì Xứ như có Nhãn Xứ, v.v. 

làm duyên với sáu loại đuyên đối với Xúc như vừa kế 

trên. 


“Ekam manàyafanam” tuy nhiên Ý Xứ làm đuyên 
đối với Ý Xúc có được 9 loại Duyên hiệp lực. Tức là: 

1/ làm Câu Sanh Duyên, là cùng phát sanh chung 

với ŸÝ Xúc, 

2/ làm Hồ Tương Duyên, là hỗ trợ và ở với nhau, 

không xa la, 

3/ làm Y Chỉ Duyên, là Ý Xứ làm điểm nương nhờ 

khởi phát đối với Ý Xúc, 

4L làm Dị Thục Quả Duyên, làm thành tựu quả đối 

với Ý Xúc, 

5/ làm Vật Thực Duyên, là Ý Xứ làm duyên dắt dẫn 

và nuôi dưỡng Ý Xúc, 


225 


6/ làm Quyên Duyên, là Ý Xứ làm chánh yếu chủ vị 

cho Xúc được phát sanh, 

7/ làm Tương Ưng Duyên, là Ý Xứ hòa hợp chung 

vào nhau với Ý Xúc, 

§/ làm Hiện Hữu Duyên, là khi Ý Xứ hiện hữu thì Ý 

Xúc hiện hữu, 

9/_ làm Bất Ly Duyên, là Ý Xứ không xa lìa khỏi Ý 

Xúc. 

Như vậy, Ý X⁄ làm đuyên với 9 mãnh lực Duyên đối 
với Ý Xúc, như kể trên. 


Bậc trí tuệ cũng nên hiểu biết là Xứ ngoại phần cũng 
có làm duyên một cách tương tự, không phải chỉ có Xứ 
nội phân. Với Xứ ngoại phân, thì: 

1/ Sắc Xứ làm Cảnh Duyên, là Sắc trở thành nơi 

bám víu đối với Nhãn Xúc. 

2/ Thỉnh Xứ trở thành nơi bám víu đối với N”ĩ Xúc, 

3/ Khí Xứ trở thành nơi bám víu đối với Tỷ Xúc, 

4/_ Vị Xứ trở thành nơi bám víu đối với 7hiệt Xúc, 

5/⁄ Xúc Xứ trở thành nơi bám víu đối với Thân Xúc, 

“Đhammàyatanam pana ” Pháp Xứ làm Cảnh Duyên 
đối với Ý Xúc, một cách tương tự. 

Với nhân như thế, mới nói rằng Xứ nội phẩn và 
ngoại phần làm duyên hết tất cả Xúc và Tâm Sở Xúc 
nếu có sự xúc chạm Cảnh và hoan hỷ trong việc ác thì 
cũng xếp vào thành phần Bắt Thiện. 


226 


Một trường hợp nữa, Nhãn Xúc là Nhãn Thức xúc 
chạm vào Sắc Xứ, khi được nhìn thấy Cảnh Sắc, nhưng 
lại xác định trong Tâm theo thực tướng Vô Thường, 
Khổ Đau, Vô Ngã. Ví như người được thấy việc văn 
nghệ giải trí, lại khởi tâm suy nghĩ trắc ân rằng chỉ là 
nhân lường gạt thế gian cho đắm say đi loanh quanh 
trong vòng luân hồi, và cũng được thấy theo Tam 
Tướng là thành vật vô thường, là nơi sẽ dẫn đến khô 
đau, và không phải là của Ta. | 

Nhãn Xúc tiếp xúc với Sắc Xứ, Nhĩ Xúc tiếp xúc với 
Thinh Xứ, với tác ý như trên, được xếp thành phần 
Thiện. 

Ví như hai vị Chí Thượng Thinh Căn, là Ngài Xá 
Lợi Phất và Mục Kiền Liên, khi hãy còn là hàng cư sĩ 
có rủ nhau đi xem văn nghệ giải trí. Tuy nhiên với Ý 
Thức trong Cảnh Pháp, có lòng trắc ân khởi lên, nhận 
thấy không có thực chất ở phần giải trí văn nghệ, nên 
cùng rủ nhau đi lưu lạc khắp nơi để tìm kiếm Pháp Vị 
giải thoát cho mãi đạt đến thành bậc Chí Thượng Thinh 
Văn ở bên Tả và bên Hữu của Đức Phật. 

Với người đi xem văn nghệ giải trí và có tâm suy 
nghĩ như vậy, thì việc Thiện cũng được phát sanh lên 
làm duyên sẽ dẫn dắt cho thoát khỏi vòng luân hồi, nếu 
không được thành tựu trong kiếp hiện tại thì cũng sẽ 
thành đạt trong ngày vị lai. 

Với nhân như thế, mới bảo rằng ở con người cũng có 
cả hai loại: Tâm Thiện và Bắt Thiện. 


227 


Xúc không có lợi ích trong hiện tại và vị lai, sẽ cho 
được việc sát cận khi được xếp vào thành phần Bất 
Thiện, như người đi xem cuộc lễ vui chơi văn nghệ giải 
trí với tâm suy nghĩ cho là thật tao nhã, loại này rất tốt, 
được quãng cáo hay, người nữ điễn viên làm điệu bộ 
dáng thật đáng tán dương đáng ưa thích ngắm xem. Khi 
đã ưa thích và nghĩ là tao nhã, là rất tốt, như thế cũng 
được xếp vào phần Bắt Thiện, là nhân sẽ cho dẫn đi tái 
tục trong Tứ Khổ Thú và sẽ cho lội trong vòng luân hồi 
với thời gian rất lâu dài không thể xác định cho được 
hết khổ đau. 

Tất cả đều do nương vào X⁄c, và Xúc sẽ được phát 
sanh cũng do nương vào X⁄, và có X# làm duyên. 

Bậc trí tuệ nên có tác ý cho cả hai trường hợp của 
Xúc phát sanh do có Xứ nội phần và ngoại phân làm 
đuyên. Nếu không có Xứ làm đuyên thì Xúc không thể 
nào tự phát sanh lên được, và hãy nên tác ý như vậy ở 
trong tâm theo phần đã được giảng giải ở phần trên. 

Với nhân như thể, Đắng Giáo Chủ phát khởi khải 
thuyết Diệu Pháp rằng: 

“Xúc có do Xứ làm duyên”, được tính vào trong Pháp 
Liên Quan Tương Sinh có được nội dung như trên. 


6.. Phassa paccavà vedgnàniddesa — Xúc làm dụ )ÊØ 
Tlh:o xiÊH ninh 








228 


Tiếp theo sẽ tuần tự giảng giải trong phần Pháp Liên 
Quan Tương Sinh thuộc phần duyên thứ sáu, có nội 
dung là Thọ phát sanh do Xúc làm duyên. Có lời chú 
giải đề cập để giải thích trong luồng Phật ngôn thuyết 
giảng như sau “Passapaccayà vedanà ” Thọ phát sanh 
do Xúc làm duyên, Xúc làm duyên cho Thọ phát sanh. 


“Kà ce nàma vedanà katividhà ” có lời vẫn hỏi: “ gọi 
là Thọ do nhân như thế nào? Nếu phân tích Thọ thì có 
bao nhiêu trường hợp? 

Có lời giải thích như sau: “feáayafi vedanà” Thọ 
không chỉ xa lạ, tức là hành động thọ lãnh 
Cảnh. “Dvàrzfo” Thọ nêu chia theo Môn thì có được 
sáu loại: 

l/ Thọ phát sanh từ Xúc theo Nhãn Môn, 
2/ Thọ phát sanh từ Xúc theo Nhĩ Môn, 
3/ Thọ phát sanh từ Xúc theo Tỷ Môn, 

4/ Thọ phát sanh từ Xúc theo Thiệt Môn, 
5/ Thọ phát sanh từ Xúc theo Thân Môn, 
6/ Thọ phát sanh từ Xúc theo Ý Môn. 

“Ekùnavufivedanà” nêu phân tích chia theo loại thì 
Thầy Chú Giải đề cập đến 7o có đến 91 trường hợp 
bằng với Tâm, vì lẽ 7o luôn hòa hợp với Tâm. Tuy 
nhiên trong phần Liên Quan Tương Sinh Phân Tích này, 
mục đích chỉ lẫy có 32 trường hợp Thọ, là Thọ phối hợp 
với 32 Tâm Quả DỊ Thục có Xúc làm đuyên. 


229 


Có lời giải thích rằng: “Pancaảvàre” Xúc trong Ngũ 
Môn, là Nhãn Xúc làm duyên trong Nhãn Thanh Triệt, 
Nhĩ Xúc làm duyên trong Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Xúc làm 
duyên trong Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Xúc làm duyên trong 
Thiệt Thanh Triệt, Thân Xúc làm duyên trong Thân 
Thanh Triệt (/Pasàdo - Thanh Triệt: là sự trong ngân 
của sắc thần kinh). 

Có 5 trường hợp Xúc làm duyên đối với Thọ theo cả 
Ngũ Thanh Triệt, được phân tích ra làm 9 mãnh lực 
Duyên, là: 1/ Câu Sanh Duyên, 2/ Hồ Tương Duyên, 3/ 
Y Chỉ Duyên, 4/ DỊ Thục Quả Duyên, 5/ Vật Thực 
Duyên, 6/ Quyền Duyên, 7/ Tương Ưng Duyên, 8/ Hiện 
Hữu Duyên, 9/ Bất Ly Duyên. 

Như thế X⁄e làm duyên đối với Thọ có được 9 mãnh 
lực vừa kể trên. 


Gọi là Xúc làm đuyên cho Thọ, là với khả năng của 
Thọ trong việc thọ lãnh Cảnh để thành tựu ở Dục Giới 
được hiện hành cùng với Tâm Tiếp Thâu là Tâm đón 
nhận tiếp thâu Cảnh, Tâm Thâm Tấn dùng để quan sát 
phán đoán Cảnh, và Tâm Na Cảnh là vui thích với Cảnh 
theo các Môn. 

Gọi là Thọ do có Xúc làm duyên, là vì trước tiên, 
Nhãn Thức tiếp xúc với Cảnh Sắc, sau đó mới thọ lãnh 
Cảnh. Nếu không có Nhãn Thức tiếp xúc với Cảnh Sắc 
thì không thể có 7ø phát sanh theo Nhãn Môn để thọ 
lãnh Cảnh Sắc được. 


230 


“Yà panekà” Thọ hiện hành trong Ý Môn với khả 
năng của Tâm Na Cảnh, là vui thích bám níu với Cảnh, 
thành 7o Dục Giới, thì Ý Xúc kết hợp trong Tâm Đoán 
Định là Tâm quán sát xác định Cảnh trong Ý Môn làm 
duyên đối với tất cả Thọ với mãnh lực của Y Chỉ Duyên 
và Thọ này có được giải thích trong bộ kinh Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidharmmnatffhasangaha), với 
ba loại đầu tiên là: 1/ Lạc Thọ, 2/ Khô Thọ, 3/ Phi Khổ 
Phi Lạc Thọ. 

Lạc Thọ là hành động thọ lãnh cảnh dẫn đến sự an 
VUI. 

Khổ Thọ là hành động thọ lãnh cảnh dẫn đến sự khổ 
đau. 

Phi Khổ Phi Lạc Thọ là hành động thọ lãnh cảnh 
quân bình, không vui không buồn, không sướng không 
khổ, là Xã Thọ. 

Và có thêm hai loại Thọ nữa, là: 1/ Hỷ Thọ, 2/ Ưu 
Thọ, như thế có tất cả 5 loại Thọ với nhau. 

Khi phân tích từng mỗi loại của Ngũ Thọ thì mỗi 
loại có sáu trường hợp là: 

Lạc Thọ phát sanh do X⁄c từ nơi Nhãn, phát sanh do 
Xúc từ nơi Nhĩ, phát sanh do Xúc do từ nơi Tỷ, phát 
sanh do Xúc từ nơi Thiệt, phát sanh do Xúc từ nơi Thân, 
phát sanh do Xe từ nơi Tâm. 

Tương tự như Lạc Thọ, hành động tiếp thọ lãnh cảnh 
dẫn đến Khổ Thọ (Khổ Đau), Xã Thọ, Hỷ Thọ, Ưu Thọ, 
cũng là 7o phát sanh từ Ngũ Sắc Thanh Triệt. Tất cả 


231 


Thọ đều phát sanh do từ Xñc, sẽ không thể nào tự phát 
sanh lên được, cần phải có Xúc làm duyên. Khi Xúe đã 
phát sanh rồi thì To mới được phát sanh. Với nhân như 
thế, mới nói rằng Xúc làm đuyên cho Thọ. 

Nhà chú giải có đề cập đến tất cả To nằm trong Thọ 
Uấn của phần Uẩn Phân Tích. Trong lời nói răng 7o 
phát sanh do Xúc làm duyên, ý chỉ nói đến 6 loại Xúc 
như có Nhãn Xúc, v.v. Tương tự như thế, Thọ ý chỉ nói 
đến Lực Thọ phát sanh do Xúc như từ nơi N”?ãn v.v. Gọi 
là 7họ có 91 loại là do nương vào 91 thứ Tâm, vì 7o 
thường luôn phối hợp với Tâm. 

Với nhân như thế, Đắng Giáo Chủ phát khởi khải 
thuyết Diệu Pháp rằng: 

“Thọ có do Xúc làm đuyên”, được tính vào trong Pháp 
Liên Quan Tương Sinh có được nội dung như trên. 


2 Phassu paccavà vedanàniddesa — Thọ làm duyên Â¡ 
xiến mình 

Tiếp theo sẽ tuần tự giảng giải trong phần Pháp Liên 
Quan Tương Sinh thuộc phần duyên thứ bảy, có nội 
dung là 4Á¡ phát sanh do Thọ làm đuyên. Có lời chú giải 
đề cập để giải thích trong luồng Phật ngôn thuyết giảng 
như sau “PÖassa paccayà vedanà” Ái phát sanh do Thọ 
làm duyên, Thọ làm duyên cho Ái phát sanh. 


Trong phân 41 xiến minh, có Thọ làm nhân, tiễn hành 
sự việc là “7asszfif/ zanhà” thực tính nào kết hợp với 
232 


sự hoảng hốt, chính thực tính đó gọi là .4¡ Nếu phân 
tích theo ngôn ngữ là đề cập cho thấy rõ thực tính của 
Ái, tức là sự khát vọng, và từ ngữ Pàlì địch là sự khái 
vọng bao hàm nhiều trường hợp, như là ?z/hanà (khao 
khả£), cũng có sự mong muốn của anidhi (tham muốn), 
lcchà (thèm khát), Kàmà (dục vọng), cũng được gọi là 
sự khát vọng. Patfthanà sự khao khát và Panidhi (tham 
muốn) có trong cả phần Thiện và Bất Thiện, tức là 
người thực hiện việc Thiện và Bất Thiện cũng có sự chú 
tâm mong muốn và /cchà được dịch là IBƯỜI CÓ SỰ 
mong muốn trước tiên là cơm nước vật thực. 

Một trường hợp nữa, người có sự mong muốn sẽ có 
được tài sản và sự vật cũng được tính vào trong ?cchà. 
Riêng về Kờmà hiện hành trong rất nhiều ý nghĩa, là có 
Sự mong muốn sẽ có được ngũ dục trưởng thượng, là 
sắc thinh khí vị xúc, cũng gọi là sự mong muốn, không 
là thế thì sẽ có tham vọng đi vào đồ đạo cũng được tính 
là KXèmà, địch là sự tham dục. 


Tuy nhiên trong từ ngữ 7zzà được địch là ái „yến 
(ái dục), ý chỉ sự mong muốn làm cho thân và tâm bị 
hoảng hốt, như thế sự mong muốn làm cho thân và tâm 
trong các Pháp đáng được hiểu biết ở nơi Tâm. Sự 
mong muốn trong mỗi sự việc và sự vật được phân chia 
ra làm ba loại là: 1/ Dục Ái, 2/ Hữu Ái, 3/ Ly Hữu Ái. 

Sắc Ái được chia ra thành Dục Ái, Hữu Ái, Ly Hữu 
Ái. Bậc trí tuệ nên hiểu biết thêm về Thỉnh Ái, Khí Ái, 


233 


Vị Ái, Xúc Ái, Pháp Ái cũng được chia ra thành ba loại, 
Dục Ái, Hữu Ái, Ly Hữu Ái tương tự với Sắc Ái. 

Một khi Sắc Ái vui thích với Cảnh Sắc đang đi đến 
nơi Nhãn Thức trong thời điểm nào, thì Sắc Ái là sự 
mong muốn trong Cảnh Sắc cũng được gọi là Dục Ái 
trong thời điểm đó. 

Sắc Ái là sự mong muốn trong Cảnh Sắc, huân tập 
hiện hành cùng với Tà Kiến, khi nhìn thấy Cảnh Sắc đó 
là thường tôn trong thời điểm nào thì Sắc Ái đó gọi là 
Hữu Ái trong thời điểm đó. 

"Sasafadifthisahagafo hỉ ràgo” một cách xác thực, 
Hữu Ái tức là sự khoái lạc câu hành với Thường Kiến 
(Chấp Hữu). 

Sắc Ái huân tập hiện hành cùng với Đoạn Kiến trong 
thời điểm nào thì Sắc Ái cũng được tính vào trong Ly 
Hữu Ái, tức là sự khoái lạc câu hành với đoạn kiến 
(Chấp Vô). 


Có tất cả 108 loại Ái, là 36 thuộc quá khứ, 36 thuộc 
hiện tại, 36 thuộc vị lai. Tuy nhiên bậc Thầy Chú Giải 
có đề cập lời giải thích ý nghĩa và thuận theo luồng Phật 
ngôn là “Kkme bhave pavaffati kàme tanhà” Ái nào 
được huân tập hiện hành trong Dực Hữu, sự mong muốn 
đó gọi là Dục Ái. Sự mong muốn huân tập hiện hành 
trong Sắc Hữu, sự mong muốn đó gọi là Hữu Ái. Sự 
mong muốn huân tập hiện hành trong ƒô Sắc Hữu, sự 
mong muốn đó gọi là Ly Hữu Ái. 


234 


Cả ba trường hợp 4Í này có trong tâm tánh của cá 
nhân người nào thì thường làm duyên sẽ làm cho người 
đó không có thể thoát ra khỏi địa ngục, thích hợp với 
luông Phật ngôn thuyêt giảng là “Tanhàya jàyafe soko ” 
sự sâu muộn và hiểm nguy bắt hạnh khổ ưu não sẽ phát 
sanh lên cũng do nương vào Ái, "Vippamuffassa” khi 
người vượt thoát khỏi Ái thì sẽ không còn sự sâu muộn 
và hiểm nguy bắt hạnh khổ ưu não. 


Một trường hợp nữa, luồng Phật ngôn khải thuyết về 
Ái sanh theo Lục Môn, thống trị cá nhân người nào cũng 
sẽ làm cho cá nhân người đó phải sa đọa vào trong Tứ 
Khổ Thú, có địa ngục là chủ yếu, được so sánh ví như 
bụi dây leo, gọi là vùng bải cát đè lấp thống trị cổ thụ 
(dùng làm nhà) cũng sẽ làm cho cỗ thụ bị đỗ ngã xuống 
mặt đất. Với năng lực của mưa xuống, hạt giống đón lấy 
trận mưa, cô thụ không có thể duy trì sự sống được thì 
cũng phải bị đỗ ngã xuống. 

Ái sẽ bị điệt trừ từ nơi bậc Thánh, và Phàm nhân 
không thể cắt đứt lìa bỏ một cách dứt tuyệt một lúc 
được. Tuy nhiên bậc trí tuệ khi được liễu tri 4¡ khởi 
sanh trong thời lúc nào thì cũng thường ức chế dục 
vọng, không cho có sự nhượng bộ đối với Á¡ vì lẽ 
nhượng bộ với 4Í¡ thì sẽ rớt xuống trong Tứ Khô Thú. 4¡ 
sẽ được phát sanh theo Lục Môn cũng do nương vào 
Thọ, bậc trí tuệ nên có sự nhận định hiểu biết theo như 
phần được giải thích ở trên. 


235 


8. Tanhà paccavà upàdànaniddesa — Ãi làm duyên 
Thủ xiễn mình 
“Upàdàni caHàri tàn: atthavibhhàvato Dhammam 
sankhepavithàrà katamo ca vibhàvaye pàliam hi 
upàdànamii kàmupàdànam đitthupàdànam 
slabbattupàdànam affavàdupàdànamti ”. 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiếp theo trong 
Pháp Liên Quan Tương Sinh thuộc phần duyên thứ tám, 
có nội dung là 7J#¿ phát sanh do Ái làm duyên, được 
tiễn hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ Kinh này 
có lời đề cập là “8#agavè” Đức Thế Tôn thuyết giảng 
về “7anhàpaccayà upàdànam” có nội dung là Ái làm 
duyên cho Thủ phát sanh, Thủ sẽ được phát sanh do có 
nhân Ái làm duyên ”. 


Có lời giải thích về bốn loại Thủ (7 71). Vị Thầy 
Chú Giải sẽ trình bày: 
L/ theo phần phân tích nội dung, 
2/ theo phần tóm lược và giảng rộng, 
3/ theo phần Pàlì, 
4/ theo thứ tự. 
Và lần lượt sẽ trình bày theo bốn phần vừa nêu trên: 


1/ Theo Phần Phân Tích Nội Dung: 


236 


Một cách xác thực, Thầy Chú Giải phân tích theo nội 
dung phần Pàlì có bốn loại Thủ là: Dực Thú, Kiến Thủ, 
Giới Cấm Thủ và Ngã Chấp Thủ. 

“VWatthusankhàtà kàmam upàdàyaf” Pháp Thực 
Tính nào chấp cứng vào Dục, được nói đến là vật dục 
(Vaiih), Pháp Thực Tính đó gọi là Dục Thủ. 

Một trường hợp nữa, “So ca kàmo ” Dục gọi là Thủ, 
là sự mong muốn và làm nhân chấp giữ vào trong Dực. 
Từ ngữ 7a trong câu Upàđäna được dịch là chấp 
cứng, và nêu chấp cứng trong Dực được gọi là Dục Thủ 
(Kàmupàdàng). 

Tà Kiến Thủ (Dithupàdàna) là hành động có sự thấy 
sai lầm và có tâm chấp cứng vào sự thấy sai đó, gọi là 
Tà Kiến Thủ, chấp cứng vào Tà Kiến trong quá khứ và 
vị lai, như là trong câu nói: “7 hằng thường tôn, thế 
gian luôn vĩnh hằng ” như vậy gọi là Tà Kiến. Và từ ngữ 
Diihi dịch là Kiến, sự việc thấy có hai trường hợp là: 

1/ thấy đúng đắn gọi là Chánh Kiến, 
2/ thấy sai lầm gọi là Tà Kiến. 

Tuy nhiên trong phần 7v Kiến thuộc Pháp Liên Quan 
Tương Sinh, với lời nói là Di (Kiến) ý chỉ phần Tà 
Kiến ở việc thấy trái ngược lại, sự thấy sai lầm, như là 
“#a hằng thường tôn, thể gian luôn vĩnh hằng ”. 

Giới Cấm Thủ là chấp cứng vào giới luật theo tín 
điều của kẻ ngoại đạo Nigamha (Giới Chấp Tiện Thị), ý 
thức sai lệch trong tâm của mình cho rằng chính điều 
này làm cho chúng sanh được thanh tịnh, làm thành 


237 


nhân cho thực hành khổ hạnh như theo Ngưu Hành Giả, 
khổ hạnh theo Cầu Hành Giả, là nằm trên nền đất rồi sẽ 
thọ thực hiện hành theo cách của con bò, của con chó và 
chấp giữ khổ hạnh theo cách sống của con chó như nằm 
gần bên bếp lửa, như vậy cũng gọi là Giới Cấm Thủ. 
Ngã Chấp Thủ (Atavàdupàdàna) là chấp cứng nói 
tằng “7ø là như vầy ”. 
Như vậy gọi là phân tích theo phần nội dung của 7⁄ 
Thủ. 


2/ Theo Phần Tóm Lược Và Giảng Rông: 
Tiếp theo là việc trình bày theo Pháp một cách tóm 
lược và giảng rộng. 


A1 ứé£ 


Có lời vấn hỏi trong D„c Thủ là“Katamam 
kàmupàdànam ” Dục Thủ có trường hợp như thế nào? 
Do nhân như thế nào gọi là Thủ? 

Có lời giải thích rằng: “sự £ham muốn trong Dục và 
sự khoái lạc trong Dục, sự vui thích đuyệt ý trong Dục, 
sự yêu thương ràng buộc trong Dục, sự ham muốn 
trong Dục, sự địu êm trong Dục, và hành động thấu rõ 
tâm bị nhiễm đắm trong Dục, đểu goi là Dục Thủ, là sự 
chấp cứng trong Dục ”. 

“Samkhepato pana ” tuy nhiên theo phần tóm lược, 
là hành động kiến chấp do nơi Ái “7anhàdalhatam” 
thực tính chấp cứng từ nơi 4i gọi là “Purnafanhà — 
Tiển Ấi”, Ái có trong thời gian trước (guá khứ), ý chỉ 
đối với Ái, “Dalhasambhùtà” Ái phát sanh lên và an trú 

238 


vững chắc, gọi là trong phần cuối của 4i vì lẽ nương 
vào phần Ái sanh trước, T%¿ cũng do nương vào Ái, Ái 
làm duyên cho Thủ. 

"Kcci panàhú” có một vài nhóm Thầy Chú Giải đề 
cập về “4paffavisayapai -thanà” Ái là sự mong muốn 
có trạng thái không đạt đến được, được ví như kẻ cướp 
duỗi thắng cánh tay trong đêm tối. Tử là sự mong 
muốn mà đạt đến được, được ví như hành động của kẻ 
cướp duỗi cánh tay ra chụp lây được đồ vật. 

Tất cả Pháp ái và Thử thường là đối nghịch với 
nhau, là kẻ thù đối với thiểu dục và tri túc, thường là 
nhân của đa dục. 

“Abhijjhàdukkhamùlà” trở thành nơi chất chứa, là 
nguyên nhân sẽ trổ sanh quả khổ đau. Dục Thú là hành 
động chấp cứng vào Dực, mong muốn trong Đực, 
thường sẽ dẫn đến quả khổ đau ngay trong hiện tại và vị 
lai, có tích truyện kiểu mẫu dẫn chứng cho thành khuôn 
mẫu để hiện bày. 


Hành động chấp cứng vào trong Vật Dục, như là “V7 
Trưởng Giả kết hợp chất chứa với sự bỏn sẽn trong việc 
gieo trông đám mía. Chính bản thân cũng không dám 
ăn và người cũng không có được ăn. Khi đến thời gian 
gân sự bố úy tử, trưởng giả khởi tâm huyễn tiếc vào 
trong ẩảm mía của mình, do vậy khi diệt Ngũ Uẩn thì đi 
tái tục vào trong sản địa của loài bàng sanh, sanh làm 


239 


con kiên ở trong khúc mía với năng lực từ nơi tâm chấp 
cứng bám vào trong Vật Dục”. 


Hành động chấp cứng vào trong Phiền Não Dục, nếu 
chấp cứng một cách xác thực, thì lửa của Sắc Dục là 
thực tính của sự khoái lạc cũng có thể đốt cháy tàn phá 
tâm khám dẫn đến lâm chung, ví như tích truyện về một 
vị tỳ khưu trẻ kết hợp sự đan díu với một nữ nhân, có 
tâm vui thích duyệt ý trong việc mong muốn được 
hưởng ngũ dục, có nội dung như sau: 

“Eko kira” như vầy được nghe, có một vị tÈ khưu trẻ 
đi trì bình khát thực, được nhìn thấy một cô gái thanh 
xuân liên khởi tâm vui thích duyệt ý trong ngũ đục, liên 
tưởng đến sự suy nghĩ sẽ hoàn tục trở thành mỘt cư sĩ. 
Sau khi suy nghĩ như thế, thì vị tỳ khưu này không có 
thể đi trì bình được nữa, mới quay trở về Tịnh Xá nơi 
đang trú ngụ, suy nghĩ đắn đo trong sự việc trở thành 
cư sĩ với mãnh lực chấp cứng trong phiên não dục, chỉ 
mong muốn cho được thành tựu theo ước nguyện, không 
còn muốn ăn chỉ cả. 

Trong ngày đó, người con gái thanh xuân đó ngã 
bệnh và chết vào lúc chiêu tôi. Sự hay biết được đến vị 
£) khưu, khởi tâm nghĩ rằng: 

“Việc suy nghĩ ta gìn giữ nay đã bị tiêu hoại mắt, 
ước mơ của ta đã bị hỏng ””. 


240 


VỊ tÈ khưu này khởi lên sự sâu muộn, lửa của Sắc 
Dục phát lên mạnh bạo trong thân, đốt cháy trái tìm và 
hủy diệt ngũ uẩn. 

Việc chấp cứng vào Dục Thủ, nếu không phá vỡ 
được sự chấp cứng đó, cũng là nhân sẽ làm cho tiễu 
hoại ngũ uẩn, tương tự như vị tÈ khưu trẻ này ””. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người tài trí hãy xa 
la phần Dực Tú, không cho khởi sanh trong tâm tánh, 
cho đù có bị bộc phát trong thời lúc nào thì cũng cố 
gắng đè xuống trong thời lúc đó, cho giãm bớt xuống 
từng chút ít đến nhiều thì sẽ điệt tắt. 

Nếu đã được giảm bớt thì sẽ không còn nguy khốn, 
sẽ xa lìa do nương vào trí tuệ quán xét trong Cảnh Bắt 
Tịnh (4subhàrammang), là xác định trong Bất Tịnh 
Tướng, suy nghĩ rằng “không có chỉ là fốt đẹp”, cho 
được tiếp xúc với luồng Phật ngôn đã bi mẫn khải 
thuyết đến chư tỳ khưu như sau: 

“Subhànupassun  viharaniam ” Phiển Não Ma 
thường hay che lấp, tạo tác làm hư hại với người có sự 
quán xét Cảnh Tịnh Tướng, mong muốn rằng tốt đẹp 
theo việc quán xét bắt lấy theo hình tướng và ngoại 
hình. 

“Kiesamàro nappasahati” người có sự quản xét 
thấy Cảnh Bất Tịnh, là không có sự ưa thích vào Cảnh 
Tịnh Tướng thì Phiền Não Ma không có thể làm hại, 
không có thể che lấp được ”. 


241 


Có được ví dụ như một ngọn gió yếu thì không thể 
nào thối quạt cái núi là một khối đá to lớn bị rung 
chuyển được. 

“Kilesajàlam” phiền não được ví như một màn lưới 
tóm thâu các loài chim một cách xác thực, người thợ 
săn chim thường đặt để giăng lưới trong hư không. Tất 
cả loài chim thường bị vướng mắc vào lưới rất nhiều, 
loài chim bị vướng mắc vào lưới nhiều hơn là phá hủy 
lưới để được bay thoát ra. 

Ví dụ về cái lưới lập ý là Phiền Não Ma được đặt để 
giăng ra, tất cả chúng sanh thường mắc dính vào lưới đó 
rất nhiều, việc phá hủy cái lưới phiền não để vượt thoát 
ra là tất ít. 

Dục Thủ là hành động chấp cứng thường sẽ làm cho 
chúng sanh bị vướng mắc ở trong vòng luân hôi, và Dựe 
Tú sẽ được phát sanh cũng do bởi nhân là 4, có 4; làm 
duyên cho sanh khởi. Và 77 là chấp kiến cũng sẽ là 
nhân đuyên tóm thâu lấy chúng sanh, không cho thoát 
khỏi vòng luân hồi. 7à Kiến là sự thấy sai, được tính 
vào trong 62 Tà Kiến, như là 7»zờng Kiến chấp vào “?a 
hằng thường tôn, thế gian luôn vĩnh hằng ”. 

Nhà chú giải là người hiểu biết lời giảng giải của 
Đức Phật, do đó có lời đề cập bổ túc thêm trong luồng 
Phật ngôn của Đắng Thập Lực, với lời vấn hỏi là: 


“Katamam dithupàdànam ” Kiến Thủ là Sự Việc như 
thê nào 2” 


242 


Có lời giải thích về Kiến Thú là hành động chấp 
cứng trong Tà Kiến, và Tà Kiến là sự thấy sai. Hành 
động thấy sai chấp lầm được sắp ra thành hai trường 
hợp là: 

1/ _ Niyatamicchàditthi — Nhất Định Tà Kiến, là sự thấy 
sai một cách khẳng định. 

2/ Aniyatamicchàditthi — Bất Định Tà Kiến, là sự thấy 
sai một cách không xác định. 

Hành động thấy sai một cách khẳng định, là ƒô 
Hành Kiến, Vô Hữu Kiến, Vô Nhân Kiễn. 

Vô Hành Kiến là chấp cứng vào việc “tạo phước 
cũng không có được phước, tạo việc ác cũng không gặt 
hải quả ác, gọi là giết chúng sanh cũng không có tội, 
chỉ là Tứ Đại tự tạo với nhau và sẽ không có quả khổ, 
chúng sanh lớn nhỏ sanh ra để dành cho nhau, thịt cá 
phát sanh làm vật thực cho nhân loại (vật dưỡng nhân), 
nhân loại chém giết đề ăn và không có tội ác chỉ cả”. 

Vô Hữu Kiến là chấp tất cả đều không có, không có 
quả từ nơi việc Thiện. 

Vô Nhân Kiến là chấp vào suy nghĩ sai lệch, là chúng 
sanh trong thế gian này không phải do Mẹ Cha sinh ra, 
chỉ như là thuyền nhỏ móc đeo đằng sau thuyền lớn. 

Cả ba loại Tà Kiến vừa kể trên được xếp vào 
Niyatamicchàdithi — Nhất Định Tà Kiến, làm việc cản 
ngăn con đường về Thiên Giới và đến Níp Bàn. 


243 


Có vài loại Tà Kiến sai khác chỉ có cản trở Níp Bàn 
và không có cản ngăn Thiên Giới. Loại Tà Kiến này 
chấp cứng vào suy nghĩ là có quả từ nơi Thiện và Bất 
Thiện, khi chuyên cần làm việc Thiện chỉ có mong 
muốn gặt hái hai loại tài sản là Nhân Sản và Thiên Sản. 
Không có sự mong cầu được Níp Bàn vì nhận định 
trong Tâm là Thiên Giới và Nhân Loại là an lạc và Níp 
Bàn cũng có an lạc, tuy nhiên khi đến Níp Bàn thì mắt 
hết tắt cả. Như thế, loại Tà Kiến này sẽ cản trở Níp Bàn 
và không có cản trở Thiên Giới vì không vì có sự duyệt 
ý đi đến và không có sở cầu mong muốn có được. 

Có vài loại Tà Kiến không có cản trở Níp Bàn mà 
chỉ cản trở Thiên Giới, là thực hiện các việc Thiện 
thành Thiện Hạnh Nghiệp, đến khi thân hoại mạng 
chung lại thấy được Phật Pháp làm cho chúng sanh 
được thoát khỏi khổ. Sau khi suy nghĩ như thế, khởi tâm 
tín thành trong Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức 
Tăng, với đức tin tôn kính Tam Bảo rồi chú tâm để thực 
hiện sở nguyện thành đạt Níp Bàn. Hành động tín thành 
trong Ân Đức Tam Bảo, tuy nhiên không có sự chú tâm 
thực hiện sở nguyện mong cầu cho thành Y Chỉ Duyên 
trong ngày vị lai, được ví như có người muốn vượt qua 
sông với chiếc thuyền. Lúc ban đầu, NgƯưỜIi CÓ Sự suy 
nghĩ do dự lưỡng lự, nhưng về sau xuống thuyền vượt 
qua sông không còn sự nghi ngại, thấy một cách chắc 
thật khi nghĩ rằng cố gắng chèo thuyền thì cũng sẽ đến 


244 


bờ kia, và sau khi suy nghĩ như thế đi xuống thuyền và 
vượt qua sông. 

Hành động Tà Kiến thấy sai không có cản trở cả 
Thiên Giới và Níp Bàn, là người có thực hiện một số 
việc Thiện lại có sở nguyện mong cầu được Níp Bàn, 
tạo bao nhiêu việc Thiện cũng chỉ mong cầu được Níp 
Bàn, khi hội đủ hạn định thời gian thì sẽ thành tựu sở 
nguyện. Tuy nhiên khi đi xem ca nhạc múa hắt, lại lên 
tiếng rằng là tao nhã, là tốt đẹp, không có sự quán sát 
theo cách nhìn về những sự vật nô đùa nhảy múa này 
chỉ là vô thường, không có chỉ là thường tổn, và đôi khi 
đi xem văn nghệ giải trí cũng khởi tâm vừa lòng duyệt 
ý. Tà Kiến này ý chỉ sự thấy sai trong việc thấy là tao 
nhã, là tốt đẹp, như thế cũng được tính vào trong Tà 
Kiến. 

Bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ nên hiểu 
biết một cách tận cùng chỉ là thấy ra ngoài lời dạy của 
Đức Phật cũng được gọi là thấy sai một cách trọn vẹn. 
Với nhân như thế, sự việc nào không có được đúng với 
lời dạy của Đức Phật thì cũng suy nghĩ để từ bỏ cho 
bằng được, hãy nên tự đặt mình ở trong vị trí Chánh 
Kiến. Với một Chánh Kiến bậc thấp nhất chỉ là người 
thực hiện một số việc Thiện rồi lại hòa theo hoan hỷ 
duyệt ý, có sự suy nghĩ thọ hưởng hoan hỷ duyệt ý, 
cũng được gọi là Chánh Kiến. 

Người có Chánh Kiến là đối nghịch với Tà Kiến. Tà 
Kiến khi được gọi là 77z vì lẽ xác thực cho đi loanh 


245 


quanh trong vòng luân hồi, và Kiến Thú này sẽ được 
phát sanh cũng đo bởi Á¡ làm duyên. 


Giới Cẩm Thủ là chấp cứng vào sự nhận thức theo 
giới luật của kẻ ngoại đạo N¡gazøha, là nhân sẽ làm cho 
có nghĩ suy là được thanh tịnh, lại chỉ trích Giới của bậc 
hiền triết, không thọ trì giới luật của Đức Phật quy định, 
được xếp vào Giới Cẩm Thủ. Bậc trí tuệ nên hiểu biết 
về từ ngữ 4 (Giới) một cách thường nhiên được gọi là 
Giới. Giới Cấm Thủ là chấp giữ một cách xác thực về 
giới của ngoại đạo Nigantha (Giới Chấp Tiện Thị). 

Có vài người tu tập với hình thức lỏa thể không có y 
áo. 

Vài người cố chấp với tri kiến là vượt qua sông cái 
và ao hồ giếng nước thì mất hết cả ĐIỚI. 

Vài người thọ dụng vật thực với hình thức rất là kỳ 
dị, như thực hiện theo cách của con chó cúi miệng 
xuống ăn. 

Vài người nằm trên mặt đất. 

Vài người chỉ ăn mặc bằng lá cây. 

Tất cả đều lập dị sai khác, không có đúng với lời dạy 
của Đức Phật, chấp ngược lại sai với lời Phật ngôn. 

Đức Phật có lời chỉ trích trong Phật ngôn răng: “Giới 
cẩm thủ như là nguyện thọ trì giới thực hành theo việc 
nằm trên mặt đất, trộn lộn cát bụi trên đẫu và hòa trộn 
với đất bùn, thực hành lỏa thể không có ăn mặc y áo, 
đôi khi ăn mặc phân lá cây và tắm ván, như thế sẽ 


246 


không giải quyết được hoài nghỉ, không thể vượt qua 
điều nghỉ ngại ”. 

“Afthakilamathàti” luồng Phật ngôn thuyết giảng 
Diệu Pháp giải thích “chỉ làm cho có sự vất vả khổ thân 
và hiện hành để cho có sự khô đau, một loại hình thức 
khổ đau một cách xác thực trong Khổ Thú như là trong 
Cỏi Địa Ngục ”. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên 
thông tuệ một cách tốt đẹp, xa lìa phần giới luật ty liệt 
khinh thị, nương vào trí tuệ quán xét cho liễu tri luồng 
Phật ngôn, ngăn cản tâm không cho huân tập hiện hành 
theo tín điều của người ngoại đạo, đôi khi dẫn đến cho 
mình điều bất hỷ, dù chỉ là thấy được sự lợi lộc. Tâm 
quả thật khó để ức chế, khó khăn để gìn giữ phù hợp với 
luồng Phật ngôn khéo thuyết giảng: 

“Dumniggahassa lahuno” hành động của người chế 
phục được tâm cho mắt ẩi sự ương ngạnh ở phân xấu 
ác, thường có được kết hợp với sự lợi ích trong hiện tại 
và vị lai, vì lẽ một khi Tâm khởi lên sự mong muốn 
trong các Dục trưởng thượng túc thì thường là đắm 
nhiễm vào trong các Cảnh đó ngay, Tâm thường huân 
tập hiện hành mau lẹ. Con người quả thật khó cản 
ngăn, vì Tâm thường vùng vậy đi đến với Dục trưởng 
thượng, có được tỷ đụ như loài cá ở trong sông nước ao 
hồ đây đủ nước, bị người thợ câu ưa lên khỏi đòng 
sông, quăng bỏ trên đất liền ở phần đất cao thì thường 
đi đến sự vùng vây”. 


247 


Người có trí tuệ thường đặt để tâm, gìn giữ tâm 
không cho huân tập hiện hành trong mãnh lực của 4Í. 
Khi không bị hiện hành trong mãnh lực của 4 thì cả 7⁄ 
Thủ không thể phát sanh vì lẽ không có Á¡ làm duyên. 
Cả Tứ Ti sẽ được phát sanh với mãnh lực nhân duyên 
là Ái, và cả Tứ Thú thường có 4i là nơi tích lũy, như đã 
được giải thích ở phần trên. 


9. Upàdàna paccavà bhavaniddesa - Thủ làm duyên 
Hữu xiễn mình 
“Auhato dhammafto ceva satthato bhedasangahà 
am yassa paccayo ceva vin -nànàfabbo vinicchayo 
tatha bhavaffi bhavo dụvidhenài đvìh: àhùrehi 
vavdfthifofi ” 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiếp theo trong 
Pháp Liên Quan Tương Sinh thuộc phần đuyên thứ chín, 
có nội dung là Hữu phát sanh do Thủ làm duyên, được 
tiền hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác bộ Kinh này 
có lời đề cập là “8agavà” Đức Thế Tôn thuyết giảng 
về “Ubàdànapaccayà bhavam ” có nội dung là Thủ làm 
đuyên cho Hữu phát sanh, Hữu sẽ được phát sanh do có 
nhân Thủ làm duyên ”. 


Tiệp theo sẽ khảo sát trong phân Hữu xiển minh, về 


Hữu được phát sanh đo Thủ làm duyên, có lởi giải thích 
như sau: 


248 


“Vinnatabbo vinicchayo ” gọi là khảo sát phần giải 
thích theo sự nhận biệt vê Hữu phát sanh do Thủ làm 
duyên, bậc trí tuệ nên hiểu biết theo bốn phần: 

1/ giảng giải theo nội dung, 

2/ giảng giải theo phần PàIì, 

3/ giảng giải theo phần phân tích Pháp Lý, 
4/ giảng giải theo phân tóm lược. 


Cả bốn phần trên sẽ được giảng giải một cách tuần 
tự như sau: 

1/ Giảng giải theo nội dung: là phân tích với nội dung, 
là: 

“Bhavdatìti bhavo ” chúng sanh được sanh lên trong 
chỗ nào thì nơi đó gọi là Hữu. Việc gọi là Hữu tức là 
sản địa của chúng sanh, và theo nhà chú giải xác định 
theo hai trường hợp: l/ là Nghiệp Hữu và 2/ Sanh Hữu. 

Nghiệp Hữu đó là Nghiệp. Sanh Hữu đó là hành 
động của việc sanh khởi. 

Hữu là sản địa của chúng sanh được phân tích thêm 
nữa, là: Dục Hữu, Sắc Hữu, Vô Sắc Hữu, Tưởng Hữu, 
Vô Tưởng Hữu, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu, Nhất 
Uẩn Hữu, Tứ Uẩn Hữu, Ngũ Uẩn Hữu. 


2/_ Giảng giải theo phần Pàl: “Dzamnzfo pana” theo 


phần Pàlì thì Ngiiệp Hữu là Phúc Hành, Phi Phúc 
Hành, Bất Động Hành. 


249 


Nếu theo phần tổng hợp là pháp hiện hành với nội 
dung, tức là Nghiệp ở phân Thiện, Bắt Thiện và Vô Kỷ. 

“Bhedato ceva sangahafo ” nêu theo thứ loại và tông 
hợp, tức là Hữu phát sanh do bởi nhân duyên, 

“Wam kiriyati” Nghiệp nào làm cho chúng sanh 
được sanh khởi trong Dục Hữu với nhân đuyên là Dục 
T?r mà chúng sanh đã thực hiện, 

“So kammabhavo” Nghiệp đó được gọi là Nghiệp 
Hữu. 

“Tadàbhinibbattà ” tất cả Uẩn phát sanh từ Nghiệp 
đó, gọi là Sanh Hữu. 

Sắc Hữu và Vô Sắc Hữu cũng có nội dung giảng giải 
phân tích theo thứ loại một cách tương tự với Dục Hữu. 

Nếu tính theo phần liệt kê thì #7#u có ba trường hợp 
như sau: /⁄ Dục Hữu, 2/ Sắc Hữu, 3⁄/ Vô Sắc Hữ‹, do 
cùng thực hiện cả hai trường hợp, là: Nghiệp Hữu và 
Sanh Hữu vào nhau. 

“Api ca avisesena” một trường hợp nữa, nếu tính 
theo phần sai biệt nhau, với Nghiệp mà dẫn dắt chúng 
sanh đi đến Dực ÖZữu, chính nhân phát sanh đó làm 
duyên, gọi là Dục //Zu. Tất cả Uẫn phát sanh từ nơi 
Nghiệp dắt dẫn chúng sanh đi đến /7#u đó, gọi là Sanh 
Hữu. 

“Aparena ca pariyàyena” nêu theo một phương 
pháp khác, HZw có được sáu loại khác biệt nhau, là: 
Dục Hữu, Sắc Hữu, Tưởng Hữu, Vô Tưởng Hữu, Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu. Cả sáu loại Hữu này đều do 


250 


Tú làm duyên, và có khi người được sanh trong những 
Hữu này, như có Dục Hữu với mãnh lực của hai loại ắc 
hạnh. 

Có lời của bậc Thầy Chú Giải vấn hỏi: “Kø/ham 
gahetabbam ” việc sẽ chấp giữ các Hữu bởi do những 
trường hợp nào? Và sẽ chấp giữ lấy trong trường hợp 
nào? 

Có lời giải thích là: “?4ekacco” có một vài hạng 
chúng sanh trong thế gian này suy nghĩ cân nhắc trong 
tâm rằng tắt cả Dục thường có đây đủ trong tắt cả dòng 
họ, như dòng Sát Đá Ly, Đại Phú Hộ, v.v. trong nhân 
loại và luôn cả với các Thiên Nam Thiên Nữ trong Lục 
Dục Thiên Giới. Sau khi suy nghĩ hiểu biết như thế thì 
thực hiện tắt cả các ác hạnh như có Thân Hành Ác với 
mãnh lực của Dục Thủ. 

“So dđuccariaparipùrijyà” với nhân làm cho thực 
hiện đủ các ác hạnh đó, khi người thân hoại mạng 
chung, chấm dứt mạng quyên tức thì đi tái tục trong 
Khổ Thủ như là Địa Ngục, v.v. 


Xin được trích dẫn một tích truyện trong Tạng Kinh 
để trình bày giải thích cho thấy người tạo tác Nghiệp 
Bất Thiện với Dục Thú làm duyên, như là tiền kiếp của 
Trưởng Lão Mục Kiền Liên khi vẫn chưa thành đạt 
được lãnh vục Chí Thượng Thính Văn 
(Aggasàvakabhùmi), khi vẫn còn đi lang thang trong 


251 


vòng sanh tử luân hồi, khi là một người con đang nuôi 
dưỡng Mẹ Cha, 

“Gehe và aranne và” tự một mình làm những công 
việc nhà và trong rừng, không có được một người bạn. 
Mẹ Cha thấy như thế, mới đi tìm kiếm người vợ cho làm 
đôi bạn, ngõ hâu gánh vác việc khổ cực cho nhau. Khi 
"người con trai ấi làm công việc trong rừng, hái rau bẻ 
củi để đem về nấu HƯỚNG, và quay trở về nhà thì sẽ có 
vật thực do người vợ ở nhà sắp đặt nấu đề dành cho. 

“Sukatam karoti” ban đầu, người vợ mới về ở được 
đôi ba ngày, khi người chồng đi vào rừng, thì người vợ 
ở nhà cũng biết tìn kiếm vật thực loại cứng và loại mêm 
để săn sóc Mẹ Cha của chông rất tốt đẹp. Và thời gian 
được kéo dài theo năm tháng, khi người chông ẩi vào 
rừng, người vợ ở nhà khởi sanh tật đô đề hãm hại cha 
mẹ chồng, qua việc bày bừa rác rến rải rác cho [ung 
tóe, khắp mọi nơi ở trong nhà, không còn chỗ nào để 
ngôi, 

“Arannato àgantvà” khi người chẳng từ THnE trở về 
nhà, nhìn thấy nhà đây rác rến, đến hỏi vợ: “ Có người 
nào đã đến đây để làm ra sự việc này, phải không? ” 

Người vợ sằng giong trả lời: 

“Thưa Anh, tôi sẽ không biết nói sao để giải thích sự 
việc này. Vã lại là Mẹ Cha của Anh, tất cả đểu già cả, 
mắt lại và thấy đường, quả thật tôi không thích hợp 
một chut nào `”. 


252 


Người chẳng nghe như thể thì không có một lời nói 
nào. Một ngày từ rừng trở về nhà, lại nhìn thấy cảnh 
trạng như củ, mới đi hỏi vợ. Người vợ mới bảo rằng: 

“Quả thật là tôi không có thể ở trong nhà của anh 
được rồi, nhưng nếu anh muốn cho tôi ở thì hãy dẫn 
Cha Mẹ của anh đem bỏ hết vào rừng. Nếu không là 
nhự thế thì anh hãy giết hết đi, tôi mới sẽ ở với anh 
được. Nếu anh không có thực hiện điều đó thì coi như là 
anh không có sự yêu thương tôi ”. 

Người chồng nghe như vậy, liền la mắng vợ: 
“Nguyên nhân nào mà người lại bảo tôi như vậy. Ái 
mà đi hãm hại Mẹ Cha cho được. Người nào có tâm 
hãm hại như thế thì sẽ bị đốt cháy với thời gian rất lâu 
đài trong Địa Ngục, người chớ nên nói như thế nữa ”. 

Người vợ lắng nghe người chông đề hiểu ý, nên cũng 
hoãn lại ý định thêm đôi ba ngày, sau đó lại đề cập với 
chồng về vấn đề này như củ. Lân này, người chẳng 
nghe vợ nói đến, thì sự sợ hãi việc ác và lòng yêu 
thương Mẹ Cha cũng vơi giảm đi, tuy nhiên vẫn còn lo 
sợ đến sự trừng phạt của Vua (Ràjabhaya) mới trả lời 
vợ: 

“Manussamaranam nàma” gọi là sát nhân thì có tội 
rất nhiều ngay trong hiện tại và vị lai. Tội trong vị lai 
thì cũng không can hệ chỉ, nhưng rất sợ Vua trừng phạt 
là vị trưởng dòng Sóf Đế Ly cai trị quốc độ. Một khi có 
sự hiểu biết về điều này thì sẽ truyễền lệnh cho thọ án 


253 


trọng tội trong hình phạt của Vua, sẽ thọ lãnh khổ đau 
mà không thể nào tỷ giảo được ”. 

Người vợ vội đáp lời: 

“Arannam ganwvà” anh hãy dân Mẹ Cha đi vào 
trong rừng già rồi hãy giết đi ở giữa rừng, ai mà biết 
được. Nếu anh thật lòng có sự yêu thương và luyến ái 
nghĩ tưởng đến tôi thì hãy đi thực hiện lời của tôi. Còn 
nếu không có sự yêu thương thì tôi xin từ giã ra khỏi 
nhà này và chấm dứt phiên toái, không bao lâu nữa thì 
tôi sẽ trở về nhà ”. 

Chàng thanh niên nghe lời vợ vừa nói thì có tâm 
mêm yếu, mới nhận lời: 

“1hôi được, tôi sẽ thực hiện theo lời của "người, xin 
hãy hoản ở lại thêm hai ba ngày, hãy chờ tôi chuẩn bị 
xe bò và sắp đặt vận chuyển đồ vật lương thực rồi vào 
trình thưa với Mẹ Cha là “tất cả những thân bằng 
dt thuộc. của Mẹ Cha muốn được thăm viễng gặp 

”. Khi sắp xếp tất cả vật dụng cân thiết đi đường thì 
Đ " bỏ hết vào trong xe bò rồi mời Cha Mẹ lên xe thì 
sẽ đánh xe đi theo con đường lộ tức thì ”. 

“diavin pawà” việc đã thực hiện, đi đến giữa khu 
rừng, người con tạo ra cảnh trạng bọn cướp đến Cướp 
lấy tài sản. Thanh niên có sự suy nghĩ sẽ giết hết Mẹ 
Cha, mới trao sợi dây đánh xe cho Cha và thưa: 

“Báy giờ bọn cướp đã tới, con phải bỏ đi và con sẽ 
quay trở lại ”. 


254 


Người Cha cầm lấy dây cương để giữ lấy 
những con bò ải theo trí tưởng của mình. Sau khi đưa 
dây cương xong, bước xuống xe đi một chốc lát rồi tạo 
ra âm thanh hò hét tương tự như là âm thanh của bọn 
cướp rừng. Mẹ Cha nghe như thể, có ý nghĩ là âm thanh 
của bọn cướp và không có ý nghĩ đó là âm thanh của 
con trai mình, liên tưởng đến bọn cướp sẽ đến hãm hại, 
vội la lớn với âm thanh lớn tiếng: 

“Tàta pufta” này con ơi, hãy giữ lấy thân nha con, 
chớ nên lo nghĩ đến Cha Mẹ, Mẹ Cha nay đã già yếu 
rồi, duy trì mạng sống cũng không còn lâu đài, con hãy 
bỏ chạy trắn nhanh đi ”. 

Chàng thanh niên khi biết Cha Mẹ không được biết 
âm thanh của mình, bỏ ẩi một chút rồi quay trở lại chụp 
lấy Cha Mẹ giết tất cả và vứt bỏ trong rừng, rồi quay 
trở về nhà. 

Khi đến tuổi thọ thích hợp của sự diệt tắt ngũ uấn, 
thanh niên này bị rớt xuống trong Đại Địa Ngục, thọ 
lãnh khổ đau vô cùng khốc liệt”. 

Với nhân như thế, mới bảo răng chúng sanh thực 
hiện ác hạnh với mãnh lực của D2„c 7Ò thường phải thọ 
sanh trong Tứ Khổ Thú, ví như chàng thanh niên vừa kế 
trên. Nghiệp đó cho đi thọ sanh vào trong Khô Thú, với 
nhân như thế, nên hiểu biết là Tủ làm đuyên cho Hữu 
phát sanh, Hữu sẽ được phải sanh do nương vào Thủ ” 


255 


Kiến Thủ làm duyên cho Hữu phát sanh, là người có 
sự chấp cứng vào Tà Kiến, sẽ rất khó buông bỏ được. 
Một khi đã chấp cứng vào Tà Kiến thì cũng sẽ làm 
duyên cho đi tái tục vào trong Tứ Khổ Thú, ví như VỊ 
trưởng lão Kondađhàna khi hãy còn là một vị Thiên Tử 
có sự suy nghĩ với mưu kế lường gạt cho hai vị tỳ khưu 
phải chia rẽ nhau, có nội dung như sau: 

“Atite” trong thời quá khú, có hai vị tỳ khưu sống 
hòa hợp với nhau như là con cùng chung một mẹ với 
nhau. Vị trời này thấy cả hai vị tỳ khưu chung sống hòa 
hợp với nhau, mới khởi lên một suy nghĩ: 

“Ta sẽ làm cho cả hai vị tÈ khưu này chia rẽ nhau có 
được hay không?” 

Suy nghĩ xong điễu này và giữ lấy ở trong tâm, vào 
một ngày là ngày bố tát phát lộ, cả hai vị tỳ khưu quyết 
định đi đến Bảo Điện để bỗ tát, cùng rủ nhau ra khỏi 
tịnh thất và đi đến thực hành TT, ăng Sự. 

“Antaràmagse” đi đến khoảng giữa con đường, vị tỳ 
khưu nhỏ hạ tác bạch với vị đại trưởng lão: 

“Bạch Tôn Giả, ngài là bậc trưởng lão, xin hãy chờ 
một chút, tôi muốn đi thực hiện một í† việc trong thân 
thể ở khoảng giữa của bụi cây”. 

Vừa đứt lời, vị tb khưu trẻ đi đến một chỗ khuất kin 
để thực hiện công việc của thân thể. Lúc bấy giờ, Vị 
thiên tử thấy như thế, liền phát sanh Tà Kiến, với sự Suy 
nghĩ thực hiện việc lường gạt để làm cho hai vị tỳ khưu 
này sẽ chia rẽ lần nhau. Tức thời hóa ra một nữ nhân đi 


256 


đến vị tỳ khưu đang giải quyết công việc của thân thể 
rồi quay trở ra, vị thiên nữ cũng đi theo phía sau, tháo 
gỡ tóc ra và làm cho y áo bị sốc sếch như là đã thực 
hiện phi chánh pháp kết giao cùng với tỳ khưu trẻ này 
trong khoảng giữa của bụi cây. Với vị tỳ khưu nhỏ hạ 
thì không được thấy, nhưng với vị đại trưởng lão đang 
đứng chờ thì lại nhìn thấy vị thiên tử thực hiện cảnh 
trạng đó. Khi vị t) khưu trẻ vừa bước tới liền vấn hỏi: 

“Giới của người đã bị tiêu hoại hết hay là như thể 
nào?” 

Vị tỳ khưu nhỏ hạ thưa rằng: 

“Bạch Tôn Giả, sự việc như thế quả thật không có 
đối với tôi ”. 

Vị đại trưởng lão khẳng định với lời nói: 

“Người con gái đi theo sau người, từ trong bụi cây 
bước ra với tóc tai bị tháo gỡ cùng với y áo sốc sếch, 
chính mắt của tôi đã nhìn thấy, với nhân như thế, làm 
thế nào tôi còn tin tưởng vào người nữa ”. 

Khi dứt lời, bỏ đi đến Bảo Điện và vị tỳ khưu nhỏ hạ 
cũng ãi theo. 

Đến nơi Bảo Điện, vị đại trưởng lão bảo: 

“Tôi không còn muốn thực hành bố tát với người 
nữa, vì chính mắt của tôi đã nhìn thấy một nữ nhân đi 
theo phía sau, trong khi người đang thực hiện công việc 
cá nhân ở trong khoảng giữa bụi cây ”. 

VỊ tỳ khưu lại trình thưa: 


257 


“Sự việc mà Ngài thấy như vậy, quả thật không có 
đổi với tôi” 

Vị đại #3 lão lại quả quyết một lần nữa: 

“Chính mắt của tôi đã được trông thấy như thế”. 

Lời vừa dứt, thì nhất quyết không thực hiện lễ Tăng 
Sự Phát Lộ (Uposathakamimma) hiện bày sự chia rẽ nhau 
như khúc cây bị bề vỡ lìa khỏi nhau. 

“Anicchamam đisvà” về phía vị Thiên Tử kia, khi 
thấy vị đại trưởng lão không còn thực hiện việc T: ăng Sự 
Phát Lộ với vị tỳ khưu nhỏ hạ, liền khởi tâm suy nghĩ 
nhận xét: 

“Đáy là một nighiệp báo rất trầm trọng, là một loại 
nghiệp xấu xa thấp hèn, quả thật không xứng đáng cho 
fa tạo rq ”. 

Dứt dòng tâm suy nghĩ, liền bay đến ngay trước Bảo 
Điện, cho hiện bày Thiên Tướng và tác bạch phái lộ: 

“Vimainsanavasena eva kataim” sự việc mà Ngài đại 
trưởng lão cho là như thể thật không phải vậy. Sự việc 
này là do chính tôi đã tạo ra với ước muốn thử xem lòng 
của cả hai Ngài, sẽ là chung sống hòa hợp nhau hay là 
Sẽ chia rẻ nhau ”. 

Khi vị Thiên Tử hiện bày và thốt lên lời phái lộ XOHg, 
vị đại trưởng lão cũng lìa khỏi sự hoài nghỉ và tiễn 
hành lễ phát lộ với nhau, và sau đó, cả hai vị tỳ khưu 


này khi đến thời thân hoại mạng chung thì đi tái tục về 
Thiên Giới. 


258 


Vẻ phía vị Thiên Tử, sau khi thọ mạng diệt thì sa đọa 
vào trong A Tỳ địa ngục, khi đến thời Giáo Pháp của 
Đức Phật chúng ta thì được tải tục trong một gia đình 
có Chánh Kiến, đến tuổi thọ thích hợp ải xuất gia trong 
Phật Pháp, nhưng vào ngày xuất gia thì cũng có hình 
tướng của nữ nhân dính theo cho hiện bày đến tất cả 
mọi người được nhìn thấy, bởi do Nghiệp dự sót khi còn 
là vị Thiên Tử đã có suy nghĩ thử nghiệm mưu kế làm 
chia rễ hai vị tỳ khưu. | 

Sự việc kế trên cũng được tính vào loại Tà Kiến, và 
loại Tà Kiến này cũng được gọi là 7ú. Tà Kiến Thủ 
làm duyên cho Hữu được phát sanh. Với nhân như thê, 
mới nói rằng /Jữu phát sanh do Thủ làm duyên. 


“Aparo pang ” có một vài hạng 
người, “Ä4annừmàno ” với ý nghĩ trong tâm là tất cả sự 
việc sẽ được thành tựu cũng do nương vào thực hiện 
việc Thiện. Khi ý thức như vậy, nỗ lực thực hiện tất cả 
thiện hạnh như là Thân hành Thiện, với năng lực từ nơi 
Dục Thủ. 

“§o sucariftapàripùriyà” với tác nhân thực hiện các 
Thiện hạnh như làm các việc về Thân hành Thiện cho 
được viên mãn thành tựu, đến khi điệt tắt ngũ uân thì 
được thọ sanh về Thiên Giới và Nhân Thiện Thú, bởi do 
nương vào JD„c 7. Sự ước muốn trở thành một đức tin 
trong sạch cho được phát sanh lên, và không bởi một sự 
việc nào khác làm duyên. 


259 


Trong Dục Hữu thì Thủ làm duyên đối với Hữu, có 
mãnh lực Duyên hiệp lực là: Tương Ưng Duyên, Hỗ 
Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên, ly Khứ 
Duyên, đồng cùng câu sanh kết hợp chung với nhau, 
nương tựa lẫn nhau, và không xa lìa với nhau. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên 
thông tuệ nên nhận xét hiểu biết là #7#» được phát sanh 
lên do bởi nhân 7?z/ làm duyên, như đã được giải thích 
và trình bày như trên. 


10. Bhava paccavà jàtiniddesa —- Hữu làm duyên Sanh 
VIÊH mình 





“Bhavapaccayà jàtniddesàdìsu jài  àdinam 
vimcchayo saccavibhange vuitanaye -neva veditabbo 
bhavoti panettha kammabhavo adhippetoti ”. 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiếp theo trong 
Pháp Liên Quan Tương Sinh thuộc phần duyên thứ 
mười, có nội dung là Sanh phát sanh do Hữu làm 
đuyên, được tiễn hành sự việc theo nhà chú giải soạn tác 
bộ Kinh này có lời đề cập là “8agavà” Đức Thế Tôn 
thuyết giảng về “Bhavapaccayà jàti” có nội dung là 
Hữu làm duyên cho Sanh phát sanh, Sanh sẽ được phát 
sanh do có nhân Hữu làm duyên ””. 


260 


Tiếp theo sẽ khảo sát trong phần Sanh xiển mình, về 
Sanh được phát sanh do H#u làm duyên, có lởi giải 
thích như sau: 

“Jàtiniddesàdìsu jàt àdìnam vinicchayo ” việc giảng 
giải các Pháp về Sanh xiển minh, bậc trí tuệ nên hiểu 
biết theo phần giải thích của các Thầy Chú Giải đã có 
đề cập trong phần Đề Phân Tích, 7c có Hành làm 
duyên, Danh và Sắc có Thức làm duyên, Lục Xứ có 
Danh Sắc làm duyên, Xúc có Lục Xứ làm duyên, Thọ có 
Xúc làm duyên, Ái có Thọ làm duyên, Thủ có Ái làm 
duyên, Hữu có Thủ làm duyên. 

Lời nói về Hữu trong phần Đề Phân Tích, là ý chỉ về 
Dục Hữu, sẽ không có lập ý về phần Sanh Hữu, vì lẽ 
Nghiệp Hữu làm duyên cho Sanh, và Sanh Hữu sẽ 
không có thể làm duyên cho Sanh được. 

Nghiệp Hữu làm duyên đối với Sanh có hai trường 
hợp, là: Nghiệp Hữu làm Nghiệp Duyên đối với Sanh, 
làm Y Chỉ Duyên đối với Sanh. 

Nghiệp làm nhân cho Sanh được phát sanh, và quả 
thật vậy, nếu không có Nghiệp làm duyên thì Sanh 
không có thể tự phát sanh lên được. Với người có tạo 
tác các hành động liên quan tới Nghiệp sẽ làm duyên 
cho Sanh được phát sanh, và một cách xác thực, Nghiệp 
thường là Pháp đặc biệt, thể hiện qua việc hiện bày tinh 
lương cao quý hoặc ty liệt. 

Với nhân như thế, Bậc Toàn Đức có khải thuyết 
Diệu Pháp như sau: 


261 


“Kammam safte vibhajjeti” Nghiệp thường phân 
chia tất cả chúng sanh, với thực tính làm cho tất cả 
chúng sanh được tỉnh lương hoặc ty liệt. 

“Tasmà jànitabbametam” với nhân như thế, bậc trí 
tuệ nên có sự hiểu biết về Hữu làm đuyên đối với Sanh, 
và khi Hữu không được trở thành là Nghiệp thì sanh sẽ 
không thể có được ”. 

Nghiệp tức là sự việc người tạo tác. Nếu nói một 
cách tóm lược thì sự việc người có tạo tác hiện bày hai 
trường hợp là: 1/ tạo tác việc Thiện, 2/ tạo tác việc Bất 
Thiện. Tạo việc Thiện gọi là 77iện Nghiệp. Tạo việc 
Bắt Thiện gọi là Bát Thiện Nghiệp. Thiện Nghiệp sẽ là 
nhân làm cho chúng sanh được tinh lương cao quý. 8á: 
Thiện Nghiệp sẽ làm cho chúng sanh thấp hèn ty liệt. 
Tuy nhiên tất cả đều gọi chung với nhau là Nghiệp, đề 
cập đến phần riêng biệt chỉ là sự an vui hạnh phúc hoặc 
là sự khổ đau nguy hại và gặp nhiều khó khăn. 

Nếu nói theo từ ngữ của tôn giáo thì thành ngữ gọi là 
Nghiệp là thông dụng một cách trung dung, ý chỉ ở cả 
phần Thiện và Bát Thiện. 

Kiến tạo phước báu gọi là Thiện Nghiệp. Kiến tạo tội 
ác gọi là Bắt Thiện Nghiệp. Lời nói gọi là Nghiệp, đặc 
biệt chỉ về hành động, không thể có được sự mong cầu 
đạt thành sở nguyện ở phần Nghiệp là phước báu và tội 
ác, hiện hữu theo vị trí trung tính, không phân biệt tội 
lỗi và công đức ở phần phước và ác. 


262 


Kiên tạo việc bât thiện và ác cũng trô sanh quả. Kiên 
tạo việc thiện phước cũng làm cho người tạo tác được 
tiên hóa ngay trong hiện tại và vị lai. 


Bắt Thiện Nghiệp sẽ làm cho chúng sanh bị ty liệt 
thấp hèn, là làm cho thọ lãnh khổ đau, ví như các vị tỳ 
khưu trong thời Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, với 
nội dung như sau: 

“Chư tỳ khưu thường hiện hữu rãi rác khắp mọi 
phương, và sau khi làm lễ Tự Tứ (pàvaranà) mãn hạn 
ba tháng an cư mùa mưa, thường có suy nghĩ sẽ vân tập 
về yết kiến bậc Thây Giáo Chủ. Có một nhóm tỳ khưu 
nương vào thuyễn của những thương buôn, và thuyễn ẩi 
được bảy ngày thì không còn đi tiếp được. 

Tắt cả người thương buôn hoảng hốt nghĩ sẽ có một 
nguyên nhân nào, hoặc nếu không là như thế, thì sẽ có 
một người “hắc ám” ở trong thuyển này. Cùng nhau 
suy nghĩ như thế, và tạo ra một lá thăm “hắc ám ”thì lá 
thăm này lại vào tay người vợ của chủ thuyển. Mọi 
người đều đông ÿ làm lại cuộc bắt lá thăm thì đặc biệt 
cả ba lần đều vào tay người vợ của chủ thuyển. Cuối 
cùng, người chủ thuyên mới bảo rằng: 

“Thưa tất cả mọi người hiện diện tại đây, chúng tôi 
không có thể làm cho mỗi nguy hại phát sanh đến mạng 
sóng của tất cả thương buôn được, do chỉ có một người 
phụ nữ này. Tất cả chúng ta hãy cho nữ nhân này xuống 
đại dương, sẽ làm cho chấm đứt mối nguy hại. Xin mọi 


263 


người hãy cởi vật trang sức đang có trong thân thể và y 
phục và hãy cho đến nữ nhân này”. 

Khi được nghe như thế, tất cả thương buôn đều thực 
hành theo lời của Thuyên Chủ, và bỏ người vợ của 
thuyển chủ xuống đại đương, tức thì thuyên lại được 
chạy äi. 

Tất cả chư †) khưu khởi tâm suy nghĩ là ai sẽ có sự 
hiểu biết được Bắt Thiện Nghiệp mà người phụ nữ này 
đã tạo ra, nếu ngoại trừ chỉ là bậc Tì hây Giáo Chủ. Vừa 
dứt dòng suy nghĩ như thế ở trong tâm, thì lặng thỉnh để 
trong lòng, khi thuyểền buôm đi đến bến, chư f) khưu này 
rời thuyểên và bước lên trên đường lộ. 

Cùng lúc đó, có một phụ nữ nấu vật thực đã chín lại 
tiếp theo làm món cary, lửa bốc lên dính vào tay áo rồi 
lan qua cháy cải rễ được làm bằng có khô. Gió thổi tốc 
bay cải rễ lên hư không, lúc đó có một con qua đang 
bay trên hư không vừa đến thì cái rế tròng vào cái cổ, 
tức thì lửa đốt cháy con qua và rớt xuống một cách mau 
lẹ. Con qua này rớt xuống trước mặt một nhóm t) khưu 
vừa đi đến. Chư tb khưu này cũng cùng nhau một suy 
nghĩ là sẽ đi tác bạch vấn hỏi thầy Giáo Chủ, và như 
thể lại tiếp tục bước đi trên đường lộ về lại Kỹ) Viên Tự. 

Trong lúc đó, lại có một nhóm t) khưu gỗm có bảy 
vị, có sự mong ước được yết kiến Đắng Tì hập Lực, đang 
trên con đường đi thì trông thấy một tịnh xá nằm bên 
đường. Tất cả đễu đừng lại và bước vào tìm kiếm vị trụ 
trì là một bậc đại trưởng lão. VỊ trụ trì này mới chỉ tới 


264 


một cải hang núi để trú qua đêm, trong hang này có bảy 
cải đơn nằm nghĩ, vừa đủ cho bảy vị. Cả bảy vị vào 
nương nhờ, đến khi trời về đêm thì có một tảng đá tự 
lăn xuống, đến lấp kín cửa hang. 

Trời đã hừng sáng, tất cả bảy vị tỳ khưu không thể 
ra khỏi hang núi này. 

VỊ tỳ khưu trụ trì có sự suy nghĩ là “do chính ta chỉ 
bảo Khách Tăng cho đi đến nơi hang núi đó để nương 
nhờ, nay tảng đá to lớn lăn đến bit kín cửa hang, thì 
như thế ta cũng goi là tạo Trọng Nghiệp ”. 

Vừa đứt sự suy nghĩ, huy động tất cả chư tỳ khưu 
trong Tu Viện cùng nhau đi đến đó để xô đây tảng đá để 
cứu giúp bảy vị tỳ khưu bị kẹt ở bên trong. Tuy nhiên tắt 
cả đễu không lay chuyển được tảng đã, vị trụ trì cho 
loan báo cho tất cả dân làng ở gân Tu Viện khoảng 
chừng bảy căn nhà để đến cứu giúp, xô đẩy tảng đá và 
cũng không lay chuyển được. Ngay cả bảy vị tỳ khưu ở 
bên trong hang cũng cô gắng xô đẩy và cũng không 
nhúc nhích được, cuỗi cùng tắt cả đêu bị kẹt lại ở trong 
hang. 

Và rồi, bảy đêm lặng lẽ trôi qua, đến ngày thứ tám 
thì không còn ai mong muốn đến xô đẩy nữa, và tảng đá 
lại tự lăn đi rời khỏi cửa hang. 

Cả bảy vị tỳ khưu này lại có cùng một suy nghĩ là: 

“Ai sẽ hiểu biết và giải thích được Nghiệp của 
chúng ta đã tạo ra để phải thọ lãnh khổ đau này? Nếu 


265 


ngoại trừ chỉ là Đức Thế Tôn. Và tắt cả chúng ta sẽ đi 
đến tác bạch vấn hỏi để rõ biết nội tình này”. 

Dòng suy nghĩ vừa đứt, tất cả bảy vị tỳ khưu cùng ra 
cửa hang, đến từ giã vị tỳ khưu trụ trì, và cùng nhau 
bước lên đường lộ nhắm hướng về Kỳ Viên Tự. Trên 
đường, nhóm tỳ khưu này lại được hội ngộ với nhóm tỳ 
khưu trước, từ thuyển buôm đã bước lên trên đường lộ. 

Cả hai nhóm tỳ khưu này cùng nhau đi đến yết kiến 
bậc Thây Giáo Chủ, bày tỏ sự tôn kính đảnh lễ và ngôi 
xuống một nơi thích hợp đối với từng mỗi vị. Đáng 
Thập Lực nói lời thăm hỏi, sau đó, cả hai nhóm tỳ khưu 
mới đông quỳ tác bạch hỏi đến hai trường hợp với 
nguyên nhân nào mà đã được thấy và với nguyên nhân 
nào mà phải chịu thọ lãnh khổ đau. 

Với lòng bi mẫn, Đức Thế Tôn mở lời khải thuyết 
giải thích cho được liễu trì tận tường về Tiền Nghiệp 
của người phụ nữ và chư tỳ khưu phải thọ hình khổ nạn 
trong hang múi. 

Về phụ nữ phải thọ lãnh khổ nạn như vậy là do bản 
thân đã tạo ra Bát Thiện Nghiệp ở trong tiền kiếp quá 
khứ, có nội dụng như sau: 

“Từ trong quá khứ, người phụ nữ này đem vật thực 
cho chồng ờ ngoài đông ruộng, có một con chó mà 
trước kia khi còn làm kiếp người, đã làm chông của cô 
vợ này trong nhiều kiếp sống, do đuyên nợ tiền kiếp 
(pubbesannivàsa), đến khi tái tục làm con chó thì sự 
thương yêu ái luyễn cũng vẫn không thuyên giảm. 


266 


Khi nữ nhân này đi đứng nằm ngôi ở tại chỗ nào, 
kiếm củi hái rau thì con chó này cũng đeo dính theo 
không có rời xa. Những trai trẻ trong làng, mỗi khi nhìn 
thấy con chó luôn quấn quít dưới chân của nữ nhân 
này, thì có nhiều lời nhạo bảng người phụ nữ này cho 
phải bị hồ thẹn: 

“Thợ săn và chó ẩi vào rừng rồi thì chúng ta sẽ 
được vật thực với loại thịt nai trong ngày hôm nay ””. 

Phụ nữ này luôn bị hồ thẹn và đánh con chó cho 
quay trở về nhà. Con chó nương vào sự yêu thương bị 
đập tắt thì phải quay trở về và nằm lặng thỉnh được 
chốc lát, rồi lại chạy đi theo dính vào chân của nữ 
nhám. , 

Một ngày, nữ nhân này đem vật thực đi đưa cho 
người chẳng đang ở ngoài đồng ruộng, câm theo sợi 
dây xích và cho chó đi theo cùng. Người phụ nữ múc 
cơm cháo bỏ vào vật chứa đựng cho chồng dùng, rồi đi 
đến bờ sông kêu con chó lại, lấy cát bỏ vào đây cái nôi 
và buộc cổ con chó vào đâu một sợi đây và đầu kia là 
buộc vào cải ni, sau đó ném con chó quăng chìm trong 
đòng nước. 

Với nhân của Bắt Thiện Nghiệp này, người phụ nữ 
phải bị người ta quăng xuống trong nước, tạo ra sự tử 
vong ước chừng là năm trăm kiếp. 

Vẻ phân con quạ, tương tự như trên, phải bị thọ lãnh 
quả từ Nghiệp Bất Thiện đã tạo ra trong thời quá khứ, 
với nội dụng như sau: 


267 


“die” trong thời quá khứ, có một nông dân nưôi 
một con bò kười biếng, gắn lưỡi cày vào đi cày được 
một chút mà bỏ ra thì lại đi nằm. Mỗi ngày nông dân 
này nản lòng và đánh đập bò rất nhiều. Một ngày kia, vì 
quả tức giận mới bắt và cột trói con bò lại, rồi lấy rơm 
khô quần buộc con bò giống như một bó rơm rồi nói với 
nó: 

“Từ ngày hôm nay, ngươi sẽ ít làm việc và cho nằm 
thoải mái, sẽ không phải ẩi cày ruộng nữa. Và Ta sẽ 
không còn đánh đập và chữi mắng ngươi nữa ”. 

Nói xong lời, nông dân nổi lửa đốt cháy con bò, và 
con bò do thế phải chết ẩi tuy theo đuyên nghiệp. 

Phân nông dân, sau khi chấm dứt sanh mạng, la 
khỏi kiếp sống thì phải sa đọa vào Địa Ngục, và bị đốt 
cháy ở trong đó một thời gian rất lâu dài. 

Sau khi trả hết Nghiệp tại nơi đó, còn đự sót quả từ 
nơi Nghiệp vẫn chưa hết, đi tải tục sanh làm con qua, 
và với quả ác còn dự sót trồ sanh lại dẫn đến bị đốt 
cháy bởi cải rễ lửa ngay khi đang bay trên hư không, và 
bị đốt cháy như vậy cả trăm kiếp với mãnh lực dự sót 
của quả Bắt Thiện Nghiệp. 

“Tumhehi anubhùtam ” có rất nhiễu khổ đau mà con 
người phải thọ lãnh bởi do đã tạo ra điểu bắt thiện mà 
đã tích lũy duy trì trong thời quá khủ, khi cả bảy vị f} 
khưu này còn là những trẻ chăn bò với mỗi ngày đều 
thả bò cho đi ăn cỏ theo từng vùng. 


268 


Trong ngày thứ bảy, khi thả bò đi ăn có xong, thì cả bảy 
trẻ nhỏ này nhìn thấy một con kỳ đà to lớn đang bò 
trước mặt, mới cùng nhau rượt đuổi bắt. Con kỳ đà bỏ 
chạy trốn vào một khe hở của gò mỗi, gò mối này có 
đến bảy khe hở. 

Những trẻ nhỏ này đồng cùng suy nghĩ: 

“Tắt cả chúng ta nhìn thấy mà bắt không được, vậy 
để ngày khác sẽ bắt ”. 

Suy nghĩ xong, liền bé nhánh cây với mỗi người một 
nhánh đến lấp kin từng mỗi khe hở của gò mối và không 
cho con kỳ đà này thoát ra, sau đó cùng rủ nhau quay 
trở về nhà. 

Vào sáng ngày hôm sau, cả bảy trẻ này thả bò đi ăn 
trong chỗ khác, quên nghĩ đến con kỳ đà, đến bảy ngày 
sau đó mới thả bò đi ăn lại chỗ củ và nhìn thấy lại gò 
mối thì sự nghĩ tưởng khởi sanh lên: 

“Con kỳ đà mà chúng ta đã đóng bít lấp khe hở 
không biết ra sao rồi?” 

Cả bảy trẻ đồng cùng nhau đến mở các khe hở ra, 
nhìn xem thấy con kỳ đà vẫn còn sống, mới cùng nhau 
nói không nên làm khổ nó nữa. 

“Anàlayà hutvà ” kỳ đà đo bị đói lã cả bảy ngày nên 
không còn thiết chỉ thân mạng, ra khỏi gò mối thì toàn 
thân bị run rây. Tất cả trẻ thấy thế nên cùng nhau đến 
xoa bóp rồi thả kỳ đà đi với lòng trắc ẩn xót thương 
nghĩ rằng: 


269 


“K) đà hãy i ấi và chớ có lo sợ điều chỉ. Kỳ đà hấy 
đi ấi với sự an lạc ””. 

Cả bảy trẻ này sau khi la bỏ thân mạng một cách 
thích hợp thì không có bị rớt vào Địa Ngục vì không có 
làm cho kỳ đà bị chết. Tuy nhiên cả bảy trẻ này phải bị 
thọ lãnh khổ đau với sự bị đói lã mười bốn kiếp, và nổi 
kiếp là bảy ngày, đến kiếp thành bảy vị tỳ khưu là kiếp 
thứ mười bốn ”. 


Với Nghiệp Bắt Thiện cho quả kết hợp với tội lỗi 
dẫn đến sự khổ đau như vậy. Với nhân như thế, mới bảo 
rằng Hữu làm đuyên đối với Sanh. Hiữu làm duyên đối 
với Sanh, tức là Nghiệp Hữu, và Sanh Hữu không có thể 
làm duyên cho Sanh được. 

Với hành động của Nghiệp Hữu là thiện hạnh mà 
người đã tạo tác làm duyên đối với SznJ cũng tương tự 
như thế. Việc Thiện của người thực hiện qua việc tôn 
kính Phật, Pháp, Tăng và tôn kính đến vị Phật Độc 
Giác, thường được phát sanh về Thiên Giới rất nhiều. 
Với người có đức tin thực hiện lòng tôn kính đối với 
bảo tháp Phật cũng gọi là thực hiện việc tôn kính Phật. 
Và Nghiệp đó cũng được xếp thành Tiện Nghiệp, cũng 
được xếp vào trong Nghiệp Hữu làm đuyên đối với 
Sanh. Người được thọ trì Giới và lắng nghe thuyết 
Pháp, phát triển tu tiến, cũng được gọi là 7?zên Nghiệp, 
cũng được xếp vào trong Nghiệp Hữu làm duyên đối với 


270 


Sanh, tức là tái tục làm duyên cho phát sanh về Thiên 
Giới. 

Với hành động của người có 7ện Nghiệp thích 
hợp, là nhân sẽ cho kết hợp được thịnh vượng trong 
ngày vị lai. 

Ví như cận sự nữ Xz7⁄arà được cúng dường cái 
vòng ngà đeo tay làm chân bình bát, đã làm duyên cho 
được hiểu biết hết cả Phật Pháp. 

Ví như nữ đại thí chủ ƒ/7sàkbà có được cúng đường 
Tam Y, có được vật trang sức thù thắng. 

Ví như trưởng lão 8àkzia có được cúng dường thuốc 
chữa bệnh để trị các bệnh tật mà đến kiếp vị lai đều 
không có bệnh tật, mãi cho đến kiếp sống cuối cùng. 

Ví như trưởng lão 4#=àkondanno (A4 Nhã Kiểu Trấn 
N?ư) có được bô thí cũng đường nước mía. 

Ví như Đức Vua 4soka (4 Dục) có được cúng dường 
mật ong với đức tin từ trong kiếp quá khứ, do đó được 
sanh lên làm Sát Đế Ly có vương quyền to lớn với 
mãnh lực tỏa đi trong hư không và phía đưới mặt đất là 
một do tuần. 

Ví như Thiên Nữ Lờa có được bố thí cúng dường 
cơm rang, tù khi vẫn còn là người con gái trông nom 
ruộng lúa mì, và khi chấm dứt sanh mạng thì được thọ 
sanh về Thiên Giới. 

Ví như nữ trưởng lão ni Ứpalavamnà trong một kiếp 
quá khứ sanh trong dòng họ nghèo khổ, có được cúng 
đường vải nhuộm bông hoa. 


27 


Và như thế, cuối cùng rồi cũng dẫn chứng để giải 
thích về tất cả người đã tạo tác nhiệu việc Thiện. Cá hai 
trường hợp tạo tác việc Thiện và Bất Thiện cũng tính 
vào trong Nghiệp Hữu, gọi là Hữu làm duyên đối với 
Sanh, và Sanh thường phát sanh do có #iữu làm duyên, 
nếu không có ##u thì Sanh không có thể phát sanh 
được. 

Hữu tức là Nghiệp Hữu, phân tích ra thì có vô số 
trường hợp, nhưng trình bày theo trường hợp tóm lược 
được kết hợp vào nhau. 

Nghiệp thì có hai trường hợp là Thiện Nghiệp và Bắt 
Thiện Nghiệp. Người sẽ ổi tái tục trong kiếp sống kết 
hợp với sự an lạc cũng do mãnh lực của 7Ùiện Nghiệp 
đã có được kiến tạo lấy từ trong kiếp quá khứ. 

Thiện Nghiệp hỗ trợ cho quả trổ sanh, làm giảm đi 
bao khổ đau, phát triển sự an lạc, tiệu diệt hết mọi tội 
lỗi, phục vụ sự lợi ích, loại trừ mọi hiểm nguy, hủy diệt 
hết tai nạn, và tất cả mọi nguy khốn đều tan biến hết. 

Bất Thiện Nghiệp thường dẫn đến khổ đau, tội lỗi, 
hiểm nguy, tai nạn, tật bệnh và điều nguy khốn. 

Chúng sanh sanh trong thế gian này cũng chỉ gặt hái 
hai sự việc, là sự an vui và sự khổ đau, với nhân quả từ 
nơi Thiện và Bất Thiện. Thiện và Bất Thiện gọi là 
Nghiệp và Nghiệp đó, gọi là Nghiệp Hữu làm đuyên đối 
với Sanh trong Pháp Liên Quan Tương Sinh. 


272 





“Yasrnà asdfi jàHvà jaràmaranam na hoti. Sokàdqyo 
và dhammà ma homikJàHya va pana safi 
jaràmarananceva lasmà qyampi jàtjaràmaranassa 
ceva sokàdinanca paccayo hoi”. 


Nguyên câu này sẽ được giảng giải tiếp theo trong 
Pháp Liên Quan Tương Sinh thuộc phần duyên thứ 
mười một, có nội dung là Lão Tứ phát sanh do Sanh 
làm duyên, được tiến hành sự việc theo nhà chú giải 
soạn tác bộ Kinh này có lời đề cập là “8agavà” Đức 
Thế Tôn thuyết giảng về “⁄Jà#ipaccayà jaràmaranam” 
có nội dung là Sanh làm đuyên cho Lão Tử phái sanh, 
Lão Tử sẽ được phát sanh do có nhân Sanh làm đuyên ”. 


Tiếp theo sẽ khảo sát trong phần Lão Tử xiển mình, 
về Lão Tử được phát sanh do Sanh làm đuyên, có lời 
giải thích như sau: Lão T7 phát sanh với hai loại nhân 
thường do Sanh làm duyên, và Sanh không chỉ có làm 
duyên cho Lão Tử mà làm duyên luôn cho cả sự sầu 
muộn, sự kế lễ khóc than, sự khổ đau, ưu buôn, tủi lòng 
và sự não hại. Tất cả những Pháp thường được phát 
sanh do bởi Sanh làm duyên. Một khi Sanh không có 
hiện hữu, tức là phát sanh Ngũ Uẫn tuần tự theo Ngũ 
Uân, không có việc hiện bày theo từ nơi Uấn, Xứ, Giới, 
Quyền thì Lão Tứ không có thê hiện hữu được. 


273 


“Sokàdayo và” không thể có Pháp sầu muộn sanh 
khởi lên đầu tiên, 

'Jàtivà pana safi ” khi Sanh là sự tái tục (oatisandhi) 
trong thời sanh khởi đã có sự phát sanh lên thì Lão Tử 
và sự sầằu muộn cũng thường phát sanh theo. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết rõ ràng là 
Sanh làm duyên đối với Lão Tử, và làm duyên luôn cả 
các Pháp như là sự sẵu muộn, kẻ lễ, khóc tham. 

Có lời giải thích là khi San» được phát sanh như là 
bản thân, là Ta, là chúng sanh, là con người, chí đến là 
chuyển tiếp theo phần Siêu Lý, chỉ là Ngũ Uẫn, nếu 
không được hiện hữu thì ão Tử và tất cả Pháp như là 
sự sầu muộn sẽ có hiện hữu do từ đâu? 

Nếu xét đến tận cùng thì tất cả những loại Pháp kể 
trên đều nương vào Vô Minh, có Vô Minh làm nhân đầu 
tiên vì lẽ Lão Tứ và tất cả Pháp như là sự sầu muộn 
được phát sanh do từ Vô Minh, có Vô Minh làm duyên, 
do Vô Minh làm duyên cho tất cả Pháp như là Hành 
được phát sanh. 

Nên hiểu biết, tắt cả Pháp như là #vnh phát sanh đo 
nương nhờ lẫn nhau tuần tự cho mãi đến Szn, quả thật 
vậy, nếu Vô Minh không có hiện hữu thì tất cả Pháp 
như là /⁄ành, v.v. không có thể tự phát sanh. Khi các 
Pháp không được phát sanh thì San» cũng không có khả 
năng tự phát sanh, bởi do không có chỗ nương nhờ làm 
duyên cho sanh khởi. Và khi không có duyên đối với 


274 


Sanh thì Sanh không có thể tự phát sanh, như thế Lão 
Tử và sự sầu muộn cũng có không hiện hữu. 

Tất cả Pháp thường có Vô Minh làm duyên vì lẽ Vô 
Minh sanh khởi lên trước, rồi mới làm duyên cho sanh 
tất cả Pháp nương nhờ lẫn nhau tuần tự hiện bày. 

Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết là tất cả 
Pháp có do Vô Minh làm duyên cho tất cả, và tất cả 
Pháp được phát sanh bởi do Vô Minh làm duyên. 

“Tinnam pana vafftnam ” Vô Minh là nơi chứa đựng 
của cả Tam Giới Luân Hồi, và một khi hành giả Thiện 
Nam Tử nỗ lực tu tiến ngõ hầu sát trừ được Vô Minh thì 
Lão Tử và sự sầu muộn là nhưng Pháp không hiện hữu 
trước tiên. 

“Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
sarmudayo ” với tất cả nhóm khô đau thường phát sanh 
cũng do nương vào Vô Minh làm duyên, nương nhờ vào 
nhau đặng phát sanh, bậc trí tuệ cũng nên có sự hiểu 
biết như vầy. 

Hành động sẽ diệt tắt mọi khô đau cũng là do nương 
vào sự diệt tắt đầu tiên là Vô Minh, vì lẽ một cách đơn 
giãn chính Vô Minh là nhân đầu tiên. 

“Asesaviràganirodho ” hành động diệt tắt mọi khổ 
đau là Níp Bàn. Níp Bàn thường diệt tắt mọi khổ đau 
không còn đư sót, là cũng do nương vào sự điệt tắt Vô 
Minh là cội căn của tất cả Pháp như có #Jành, v.v. 


275 


“Jaràmaranam” Lão Tử và sự sâu muộn, khóc lóc 
kể lễ và sự khổ đau, ưu buôn, não hại sẽ được điệt tắt 
cũng do nương vào sự diệt tắt của San? trước tiên. 

Sanh sẽ điệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt của 
Hữu trước tiên. 

Hữu sẽ điệt tắt cũng đo nương vào sự diệt tắt của 
Thủ trước tiên. 

Thủ sẽ điệt tắt cũng do nương vào sự điệt tắt của 4¡ 
trước tiên. 

“Vedanànirodbho ” Ái sẽ điệt tắt cũng do nương vào 
sự diệt tắt của Thọ. 

Thọ sẽ điệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt của 
Xúc. 

Xúc sẽ điệt tắt cũng do nương vào sự điệt tắt của Lục 
Xứ. 

Lục Xứ sẽ điệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt của 
Danh và Sốc. 

Danh và Sắc sẽ diệt tắt cũng do nương vào sự điệt tắt 
của 7hức. 

Thức sẽ điệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt của 
Hành. 

Hành sẽ diệt tắt cũng do nương vào sự diệt tắt của 
Vô Minh. 

Khi diệt tắt được Vô Minh thì khi đó các Pháp như 
Hành, Thức, Danh và Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, 
Hữu, Sanh, Lão Tử và sự sầu muộn là những Pháp trước 
tiên sẽ được diệt tắt. 


276 


“Dukkhakkhandhassa miroẩho” hành động điệt tắt 
của tất cả nhóm khổ đau được hiện bày với trường hợp 
như trên. 


Quán xét thấy tất cả trường hợp Pháp mà được sanh 
khởi để làm duyên với nhau và diệt tắt là lẽ thường 
nương nhờ với nhau, gọi là Liên Quan Tương Sinh. 

Từ ngữ Pz/ieca được dịch là “ương nhờ”. Từ ngữ 
“Samuppàda” được địch là “?ất cả Pháp như có Vô 
Minh và có sự buôn râu là cuối cùng nương nhờ vào 
nhau được phát sanh, làm duyên đối với nhau mà phát 
sanh ”. 

Với nhân như thế, mới gọi là Liên Quan Tương Sinh 
(Paticcasamuppàda). 

Tất cả Pháp không chỉ có nương nhờ vào nhau đặng 
phát sanh, tương tự đi đến sẽ diệt tắt cũng đo nương nhờ 
vào nhau rồi mới diệt tắt. Trong từ ngữ Pàh, gọi là Liên 
Quan Tương Sinh (Paticcasamuppàda) cũng có thể dịch 
thoát ra được đối với sự phát sanh. 

Bậc trí tuệ nên hiểu biết Đức Phật Ngài lập ý lấy cả 
sanh và điệt, sanh cũng nương nhờ đối với diệt, diệt 
cũng nương nhờ đối với sanh. Cả hai sanh và diệt, với 
mục đích trong Lên Quan Tương Sinh thích hợp với 
luồng Phật ngôn của bậc Thầy Giáo Chủ khải thuyết 
giảng Diệu Pháp đến trưởng lão Ânanda là: 


277 


“Gambhìro càyam Ànanda” này Ànanda, chính 
Pháp Liên Quan Tương Sinh này là Pháp thậm thâm 
cực nan kiến cho người quản xét. 

“Etassa anànà” tất cả chúng sanh ở trong Tứ Khổ 
Thú là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, ATuLa, Bàng Sanh bởi do 
không được hiểu biết về Pháp Liên Quan Tương Sinh. 
Khi đã hiểu biết được Pháp Liên Quan Tương Sinh thì 
cũng sẽ lìa khỏi nhóm khổ đau, và sẽ không còn đi đến 
Tú Khổ Thú. 

Với lời nói “Hành phát sanh do nhân duyên, chế 
ngự mọi việc của người tạo tác”, có lời giải thích là “cá 
nhân người có thực hiện, khi thấy là Vô Minh làm duyên 
đối với Hành ở phân Phúc Hành là có việc tạo tác việc 
Thiện, phần Phi Phúc Hành là có việc tạo tác việc bắt 
thiện ”. 

Nhận thấy rằng, Phúc Hành là việc tạo tác các 
Phước Thiện thường đem đến việc lợi ích đối với bản 
thân. Phi Phúc Hành là việc tạo tác các điều tội lỗi 
thường đem đến việc bất lợi ích đối với bản thân. Khi 
được thấy như thế, thì biết được là việc tạo tác các việc 
thiện, xa lìa việc bất thiện, cũng sẽ dắt dẫn về Thiên 
Giới. Với nhân như thế, Đức Thế Tôn khải thuyết giảng 
là Hành sanh do Vô Minh, điệt do Vô Minh”. 

“dam kantimidassanavàranam” với lời nói là 
“Thức sanh do Hành làm duyên”, cũng sẽ chễ ngự lẫn 
nhau hết mọi sự vui thích trong ta. 


278 


Với lời nói là Danh và Sắc phát sanh do Thức làm 
đuyên ”, là nhân sẽ chế ngự hết phần tư tưởng, là ý thức 
trong cơ thể là sự vật bền chắc một cách chắc thật. 

Với lời nói là Lực Xứ phát sanh do Danh và Sắc làm 
đuyên ”, là nhân sẽ cản ngăn lẫn nhau về việc thấy sai, là 
thấy sai lầm về Danh và Sắc là của Ta. 

Lời giải thích về hành giả quán xét thấy việc “Ic 
Xứ phát sanh do Danh và Sắc làm duyên” cũng là việc 
quán xét thấy ngũ uẫn theo sự việc Vô Thường, thấy 
ngũ uân theo sự việc đem đến Khổ Đau, và thấy ngũ 
uấn theo sự việc Vô Ngã, không phải là của Ta. 

- Với nhân như thế, mới nói rằng lời nói là 1e Xứ đo 
Danh và Sắc làm đuyên sẽ cản ngăn với nhau, theo sự 
việc cho thấy ngũ uẫn là thường tôn, thấy là an vui, thấy 
rằng là của Ta. 

“Andhà viya” Vô Minh được so sánh ví như mắt mù. 
Tất cả Hành được phát sanh do Vô Minh làm duyên, 
được ví như hành động xác định cho hiểu biết là người 
bị mù mắt. 

Thức phát sanh do Hành làm đuyên, ví như trạng 
thái đi đến xác định nơi người mù mắt. 

Thức phát sanh do Vô Minh làm duyên, ví như hành 
động được xác định nơi người mù mắt mà bị té ngã 
xuống. 

Danh và Sắc phát sanh do Thức làm duyên, ví như 
người mù mắt bị té ngã xuống phát sanh ra vũng máu. 


279 


Xứ phát sanh do Danh và Sắc làm duyên, ví như cục 
bướu bị bể vỡ ra thành vũng máu. 

Xúc phát sanh do Lục Xứ làm duyên, ví như sự đụng 
chạm. 

Thọ phát sanh do Xúc làm đuyên, ví như sự khô đau 
từ nơi hành động đụng chạm vào mắt của người mù 
mắt. 


“Tadabhibhùtà ca bàlo” người sĩ mê bị Vô Minh 
bao phủ che lấp thì thường hay bị rung động với tất cả 
Hành và sẽ làm cho sanh khởi trong kiếp sống mới. 

“Sankhàrapariggahifam ” với Thức thường xác định 
trong #ành và thường đạt đến nơi tích lũy của cả Ngũ 
Thú. 

“Ràjakumàvro víiya” so sánh ví như hoàng tử là 
hoàng nhỉ của dòng Sát Đề Ly, được quan cận thần dẫn 
đến dạy bảo, hướng dẫn cho làm mọi sự việc thì cũng 
làm được hết mọi sự việc. 

“Nàmarùpam abhinabbafIefi” với Thức thường làm 
cho Danh và Sắc được phát sanh trong thời tái tục. 

“Màyam viva” so sánh ví như hoàng hậu Màya 
thường thực hiện lời nói, cử chỉ cho đắm say với Sắc 
Dục. 

“Nàmarùpapifthifam” với Thức thường hiện diện 
trong Sắc, khi hiện diện trong Sắc thường làm cho cả 
Lục Xứ cho được phát triển lên, cho được tươi tốt, đi 
đến hoàn hảo, ví như bụi cây ở trong rừng. 


280 


“Âyatanafo phasso” Xúc là phiền não, hành động 
của việc đụng chạm cảnh cũng phát sanh do nhân tiếp 
chạm ở phần X⁄c, ví như lửa được phát sanh ở nơi cây 
là do người chà sát ở hai khúc cây vào nhau. 

Tiếp theo, 7o cũng phát sanh thọ lãnh cảnh, là: 
Nhãn thọ lãnh cảnh Sắc, Nhĩ thọ lãnh cảnh Thinh, Tỷ 
thọ lãnh cảnh Khí, Thiệt thọ lãnh cảnh VỊ, Thân thọ 
lãnh cảnh Xúc và Tâm thọ lãnh cảnh được biết ở nơi 
tâm. | 

Tuần tự tiếp theo, 4 là sự tham muốn cũng phát 
sanh khởi, 77z cũng phát sanh khỏi, HZ„ cũng phát 
sanh khởi. 

Tuần tự tiếp theo, Lão là sự già và 7# là sự chết, và 
tất cả Pháp như sự sầu muộn cũng phát sanh theo tuần 
tự, do nương nhờ lẫn nhau, như thế, hết tất cả nhóm 
khổ đau phát sanh với trường hợp như vẫy. 


Hành động diệt tắt hết tất cả nhóm khô đau là sẽ diệt 
tuần tự theo tất cả Pháp, ngay cả sẽ theo một cách tóm 
lược. Nếu diệt Vô Minh thì tất cả Pháp cũng diệt tắt hết 
cả thảy, tất cả nhóm khổ đau cũng sẽ diệt theo tuần tự. 

Bậc trí tuệ nên hiểu biết là trong Liên Quan Tương 
Sinh này trình bày về Pháp làm duyên đối với nhau mà 
phát sanh, và làm duyên đối với nhau mà diệt. Như là 
Vô Minh có sanh và điệt, và cuốỗi cùng là Sanh có sanh 
và diệt, Lão và Tứ có sanh và diệt sau đó, rồi thì sự sầu 
muộn phát sanh và nhóm khổ đau cũng phát sanh lên 


281 


theo, khi sự sầu muộn diệt tắt thì nhóm khổ đau cũng 
diệt tắt không còn dư sót. Sự đoạn diệt của sự việc trong 
Liên Quan Tương Sinh Phân Tích một cách tóm lược là 
chỉ có bấy nhiêu đây. 

“Paticcasamuppàdavibhangam dassefvà ” Bậc Toàn 
Đức khải thuyết giảng Pháp Liên Quan Tương Sinh 
Phân Tích vừa châm đứt xong. 


Tuần tự tiếp theo, là thuyết giảng phần Niệm Xứ. 
Thuyết cả Tứ Niệm Xứ ở trong Miệm Xứ Phân Tích. 
1/ Thân Tùy Quán Niệm Xư là trường hợp trú niệm suy 
nghĩ, tưởng niệm trong hành động quán xét thấy thường 
luôn về sắc thân bởi theo Tam Tướng. 
2⁄/ Thọ Tùy Quán Niệm Xứ là trường hợp trú niệm suy 
nghĩ, tưởng niệm về Thọ, là hành động thọ lãnh cảnh 
theo Lạc thọ, Khổ thọ, Hỷý thọ, Ưu thọ và Xã thọ bởi 
theo Tam Tướng 
3⁄/ lâm Tùy Quản Niệm Xứ là trường hợp trú niệm suy 
nghĩ, tưởng niệm quán xét thường luôn tất cả Tâm bởi 
theo Tam Tướng. 
4⁄/ Pháp Tùy Quán Niệm Xứ là trường hợp trú niệm suy 
nghĩ, tưởng niệm thường luôn trong việc quán xét từ nơi 
hành động nhìn thấy Pháp, như Uẫn, Xứ bởi theo Tam 
Tướng. 

Như vậy, châm đứt trình bày phần Niệm Xứ Phân 
Tích một cách tóm lược. 


282 


Tuần tự tiếp theo, là thuyết giảng tất cả phần Pháp 
Phân Tích một cách tuân tự cho đến Pháp Ÿ Phân Tích 
(Dhammahadayavibhanga) là nơi cuỗi cùng. 

Bậc trí tuệ nên hiểu biết là trong bộ Kinh Phân Tích 
này, Bậc Toàn Đức thuyết giảng điểm tô với 18 thể loại 
Phân Tích, như có Uẩn Phân Tích, v.v. Pháp Ý Phân 
Tích là cuối cùng. Nếu sẽ đếm Pháp Uâẫn thì có ước 
chừng là 5,600 Pháp Uân, được thuyết giảng suốt 12 
ngày (tính theo Cỏi Nhân Loại) mới chấm đứt. Khi 
chấm đứt bộ Kinh Phân Tích thì có 70 triệu Chư Thiên 
chứng đắc Thánh Đạo Thánh Quả. 

Bậc trí tuệ nên có tác ý xác định theo phần tóm lược 
chỉ là bấy nhiêu đây. 


KÉT THÚC BỘ PHẦN TÍCH 


283 


